Từ Chuyên gia đào tạo HỌC CÁCH HỌC 


BARBARA DAKLEY, Ph.D. 


Trẩn Thị Minh Hiểu - Nguyễn Thị Kim Phụng địch 


„(MIND)- 
lor 


NUŨMBERS 


ÁCH HINH PHỤC 


TOÁN VÀ KHOA HỌC 
(N2⁄2 cẢ Mi an vừa, 1vdợt mw Ả4Ai số) 


“_ .~„- * ŒCTT NHÀ XUẤT BÁN 
xen Sgiolphobooks' C2 2s 


LỜI KHEN NGỢI 


“Giỏi toán và khoa học không chỉ là khá năng tự nhiên, mà nó còn 
là điều bạn cỏ thế luyện tập để thành thạo. Cuốn hướng dẫn về não bộ này 
đã tiết lộ bí ẩn xung quanh việc đạt được thành công trong toán và khoa 
học. Tôi đã thấy quá nhiều sinh viên bỏ dở giữa chừng khi họ gặp phải 
khó khăn. Nhưng bây giờ, khi người học có một hướng dẫn hữu ích đế 
"biết rõ hơn; họ cũng sẽ có thể 'làm tốt hơn:” 


— SHIRL.EY MALCOM, Giảm đốc Chương trình Giảo dục 
và Nhân lực, Hiệp hội Vì sự tiến bộ khoa học Mỹ 


⁄A Mind for Numbers - Cách chỉnh phục Toán và Khoa học là một 
cuốn sách xuất sắc về cách tiếp cận toán học, khoa học, hay bất kỳ lĩnh 
vực nào mà việc giải quyết vấn đề đóng một vai trò nổi bật” 


— ]J.MICHAEL SHAUGHNESSY, 
Cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Giáo viên Toán 


“Tôi chưa từng hứng thú đến nhường này với cuốn sách nào trong 
một thời gian dài. Việc cung cấp cho sinh viên kiến thức sâu rộng về cách 
thức học tập sẽ giúp giảm tỷ lệ sinh viên bỏ học đồng thời mang lại nhiều 
thành công cho họ trong mọi lĩnh vực. Đó là một món quà sẽ theo họ suốt 
cuộc đời.” 


— ROBERT R. GAMACHE, Tiến sĩ, Phó Giám đốc 
phụ trách Các vấn đề học thuật, Các vấn đề sinh viên và Quan hệ 
Quốc tế, Đại học Massachusetts, Lowell 


⁄A Mind for Numbers - Cách chỉnh phục Toán và Khoa học đã cho 
các sinh viên quyền làm chủ - để họ học sâu hơn và dễ dàng hơn. Cuốn 
sách xuất sắc này cũng là một tài nguyên hữu ích cho những thầy cô hiệu 
trưởng. Xét đến nhu cầu cấp bách đặt ra cho nước Mỹ để cải thiện giáo 
dục khoa học và toán học, để chúng ta có thể duy trì tính cạnh tranh của 
mình, A Mind for Numbers - Cách chinh phục Toán và Khoa học là một 
nghiên cứu đáng được hoan nghênh” 


— GEOFFREY CANADA, Chủ tịch, 
Harlem Childrens Zone 


“Một cuốn sách có cách tiếp cận mới mẻ và khéo léo về ngành 
khoa học nhận thức của con người - cùng với những lời khuyên thiết 
thực về cách tư duy tốt hơn” 


— JAMES TARANTO, The Wall Street Journal 


“Thật dễ để nói 'hãy làm việc thông minh hơn, chứ không phải 
siêng năng hơn' nhưng Barbara Oakley thực sự sẽ cho bạn thấy làm thế 
nào để thực hiện điều đó, trong một cuốn sách nhanh gọn và dễ hiểu, gồm 
một tập hợp lời khuyên dựa trên kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học. 
Bản thân tôi cũng dự định sẽ kết hợp một số lời khuyên này vào công việc 
giảng dạy của mình.” 


— GLENN HARLAN REYNOLDS, 
Giáo sư Luật, Đại học Tennessee 


⁄A Mind for Numbers - Cách chỉnh phục Toán và Khoa học là một 
tài nguyên tuyệt vời về cách học môn toán, và cũng là cách học bất cứ 
môn học nào. Hướng dẫn đáng tin cậy của Barbara Oakley dựa trên các 
nghiên cứu mới nhất trong ngành khoa học nhận thức, cung cấp một lộ 
trình rõ ràng, súc tích và vui vẻ để giúp đạt được kết quả tốt nhất trong 
học tập. Đây là cuốn sách cần phải đọc, cho bất cứ ai đã luôn phải chật 
vật với môn toán và bất cử ai quan tâm đến việc nâng cao trải nghiệm học 
tập của mình.” 


— DAVID C. GEARY, Giáo sư Khoa học Tâm lý 

và Thần kinh Liên ngành, Đại học Missouri 

“Đối với những sinh viên sợ toán và khoa học, hoặc ngay cả những 

bạn yêu thích hai môn học đó, cuốn sách hấp dẫn này sẽ cung cấp hướng 

dẫn để thiết lập thói quen học tập tận dụng hiếu biết về cách hoạt động, 
của não bộ.” 

— DEBORAH SCHIFTER, Nghiên cứu viên chính, Chương trình 

Khoa học và Toán học, Trung tâm Phát triển Giáo dục, Inc. 


„(MIND\ _ 
lor 


NUMBERS 


CÁCH HINH PHỤC 


TOÁN VÀ KHOA HỌC 
(N22 c4 Má bạn v2 vượt wx Â2i 2Ố 


Barbara Oakley 
Trần Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Kim Phụng dịch 


EDUCATIDN. TT NHÀ XUẤT BẢN 
E TECHNDLDGY L2 THỂ GIỚI 
SCIEN (CE c 


A MIND FOR NUMBERS 
How to Excel at Math and Science 
(Even Ifyou Flunked Algebra) 
Copyright © 2014 by Barbara Oakley 
All rights reserved including the right oỂ reproduction in whole or in part in any form. 


The edition published by arrangement with TarcherPcrigce, an imprint o Penguin 
Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. 


A MIND FOR NUMBERS — Cách chính phục Toán và Khoa học 
Bản quyến tiếng Việt © Công ty Cổ phán Sách Alpha, 2018 


Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam 
Oakley, Barbara 
Cách chinh phục toán và khoa học / Barbara Oakley ; Dịch: Trần Thị Minh 
Hiếu, Nguyễn Thị Kim Phụng. - H. : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2018. - 360tr. 
:24cm 
Tên sách tiếng Anh: A mind for numbers 
ISBN 9786047743728 


1. Khoa học 2. Toán học 3. Tâm lí học 
501.9 - dc23 
TGH0085p-CIP 


A Mind for Numbers - Cách chỉnh phục Toán và Khoa học 
dành tặng cho Tiến sĩ Richard Felder, người với sự sáng 
tạo và niềm đam mê đã thực hiện những bước tiến phi 
thường trong việc giảng dạy toán học, khoa học, kỹ thuật 
và công nghệ trên toàn thể giới. Cả nhân tôi, cũng như 
hàng chục ngàn nhà giáo dục khác, đã gặt hái thành công 
nhờ phương pháp giáo dục hiệu quả của ông. 


Xin cảm ơn người thầy tuyệt vời nhất"! 


*. Nguyên văn tiếng Ý “II miglior maestro” 


Định luật May mắn: 


Nữ thần May Mắn luôn phù trợ những ai cố gắng. 


1 
22 


HỘI TƯA ¿152 8àEbienoinoneisadiaeileiillnsieisdeasdigiellstlaeeg IX 
DO NỘI ĐẦU taunaingrintbidbttgridiitiiasftSEAB0tdnsonndaua XI 
Luyu Ý Cho độc GIÁ deaeeaseiniainnoadioviialiaastbssssosusooie XxII 
MỜ Tái Cánh CA, :sscosdsnnaicaydainilastieiiatonadlolikeiesidosasoSsf 1 
Hãy dữ Bình HN eidiieeoeeiaennoosanaesabiaseadl 1O 
Lý do khi cố quá lại khiến ta trở thành “quá cố" 
HOCLGPIM San BA? (ái 060cc eeniiecebecrensseienoesabssebssesexes 3 


Bài học từ Chiếc Chảo Rán của Thomas Edison 


Kỹ thuật lập khối thông tin và tránh ảo tưởng sức mạnh... s4 
Chia khóa để trở thành một “Kẻ giao tiếp với Các phương trình” 


Ngân nữờu sự tú HGÃBh cac eiiiieeieeseseeseseoosseD 8o 


Biến thói quen của bạn (“các zombie") thành người trợ giúp 


Zombie, đâu cũng thấy... 


Đào sâu để hiếu rõ thói quen trì hoãn hơn 


VIII 


a minnd for numbers 


Lập thành khối hay nghẹn thông tin?........................-.. ..--+ lai 
Làm thế nào đế gia tăng hiểu biết và giảm bớt lo âu 


Công cụ, thủ thuật và mẹo mực.................... ....--.--- ---- -++++ 135 
Tổng kết về zombie trì hoãn...........................-.-------‹2¿+©5-©++55+ 155 
Cải tiện trí nhé của bạ eacevobeaiaoenidasasisine 167 
Thêm nhiều mẹo ghi nhớ.................................-- ------5<ccccccs+ 180 


Học cách trân trọng tài năng của mình 


Nhào nặn bộ não......................... .--¿- c5 2S Ssstrrserrrrrrrrrrer 205 


Phát triển trí tưởng tượng 
qua các bài thơ phương trình............................-.---:----+-c--++> 214 


Học kiểu phục hưng... 


Thánh tự th HÁI QUÁ co iŸễeeieeeeeeeneeoeeniaiienasi 241 
Sức mạnh của làm việc nhóm 


CHÍ BI ng chang ng taneissisoinobseleisyndtnaearsek 287 
Tư liệu tham khảo........................-----5s-°cveeestesseerererrierrree 313 
Nguồn ÀN::..a:ccc-s-- cà 0reiigg6en0dygrstaenesa 328 


CHỈ HD. ccsGseskddgltGiaosgndvttentteeduisdisstasconl 332 


LỜI TỰA 


ộ não của bạn có những khả năng tuyệt vời, nhưng nó lại 

không kèm hướng dẫn sử dụng. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn 

sử dụng ấy trong A Mind for Numbers - Cách chỉnh phục 
Toán và Khoa học. Dù chỉ là người mới hay đã là chuyên gia, bạn 
vẫn sẽ tìm thấy những cách mới tuyệt vời để nâng cao kỹ năng và 
kỹ thuật học tập, đặc biệt trong bộ môn toán và khoa học. 


Nhà toán học Pháp sống vào thế kỷ XIX, Henri Poincaré từng 
kể làm thế nào ông tìm ra lời giải cho một bài toán khó đã cố công 
giải suốt nhiều tuần mà vẫn chưa thành công. Ông đã quyết định 
xuống miền Nam nghỉ dưỡng. Đúng lúc chuẩn bị lên xe buýt, lời 
giải cho bài toán đột nhiên lóe lên trong đầu ông, hoàn toàn bất 
ngờ, phần nào đó trong não bộ vẫn tiếp tục giải toán trong khi ông 
đang tận hưởng kỳ nghỉ. Ông biết mình đã có cách giải đúng, dù 
chẳng hề ghi lại chỉ tiết, mãi cho đến khi trở về Paris. 


Điều xảy ra với Poincaré cũng có thể xảy ra với bạn, như 
Barbara Oakley giải thích trong cuốn sách bố ích này. Thật ngạc 
nhiên là não bộ có thể giải quyết vấn đề nào đó ngay cả khi bạn 
đang ngủ và không nhận thức được bất cứ điều gì. Nhưng điều 
này chỉ xảy ra nếu bạn đã tập trung cố gắng giải quyết vấn đề ấy 


X a minnd for numbers 


trước khi ngủ. Thông thường, vào sáng hôm sau, một chỉ tiết tươi 
mới sẽ lóe lên trong tâm trí bạn và có thế giúp bạn giải quyết vấn 
đề. Để khơi gợi não bộ, ta cần tập trung cao độ trước kỳ nghỉ hay 
trước khi đi ngủ; nếu không nó sẽ giải quyết những vẫn đề khác. 
Toán hay khoa học không phải đặc biệt ngoại lệ - bộ não cũng sẽ cố 
gắng giải quyết các vấn đề xã hội hệt như giải quyết các vấn đề toán 
và khoa học, miễn đó là điều bạn đang trăn trở gần đây. 


Bạn sẽ tìm thấy nhiều hơn nữa những cách nhìn sâu sắc và kỹ 
thuật học tập hiệu quả từ cuốn sách hấp dẫn và hợp thời này. Cuốn 
sách xem việc học là cuộc phiêu lưu thú vị chứ không phải lao động 
khổ sai. Bạn sẽ biết cách tự lừa bản thân, rằng mình thực sự hiểu 
vấn đề; bạn sẽ biết cách tập trung cũng như chia tách quả trình 
luyện tập; và bạn sẽ học cách cô đọng các ý chính để ghi nhớ chúng 
dễ dàng hơn. Nắm vững các phương pháp tiếp cận đơn giản, thực 
tiễn được trình bày trong cuốn sách này rôi, bạn sẽ có thể học tập 
hiệu quả hơn mà không bị ức chế. Cuốn hướng dẫn tuyệt vời này 
sẽ làm phong phú thêm cả việc học cũng như cuộc sống của bạn. 


— TERRENCE J. SEJNOWSKI, Giáo sư, 
Viện Nghiễn cứu Sinh học Salk 


XI 


LỜI NÓI ĐẦU 


uốn sách này có thể tạo ra sự khác biệt sâu sắc trong cách 

bạn nhìn nhận và hiểu việc học. Bạn sẽ học các kỹ thuật học 

tập đơn giản, đúng đắn và hiệu quả nhất mà các nhà nghiên 
cứu đã tìm ra. Và bạn sẽ luôn vui vẻ khi học những thứ này. 


Điều làm tôi ngạc nhiên là nhiều người học đang sử dụng 
các chiến lược không chính xác và không hiệu quả. Ví dụ, phòng 
thí nghiệm của tôi đã tiến hành khảo sát về cách học của sinh viên 
đại học. Đa số thường sử dụng chiến lược đọc lặp đi lặp lại - tức 
chỉ đơn giản đọc qua sách hoặc ghi chú nhiều lần. Chúng tôi và các 
nhà nghiên cứu khác đã nhận thấy rằng chiến lược thụ động và 
nông cạn này khiến họ học được rất ít, thậm chí chẳng học được 
gì. Chúng tôi gọi đây là “học hoài” - sinh viên học mãi mà chẳng đi 
được đến đâu. 


Chúng ta đọc đi đọc lại thụ động không bởi tại ta ngốc hay 
lười, mà vì chúng ta là nạn nhân của một ảo tưởng về nhận thức. 
Khi chúng ta đọc tài liệu nhiều lần, nội dung trở nên quen thuộc 
và lưu loát, có nghĩa là não bộ sẽ xử lý nội dung này dễ dàng hơn. 
Lúc đó, chúng ta lại cho đây là dấu hiệu chứng tỏ chúng ta đã rành 
rẽ một điều gì đó, nhưng thực sự thì chưa. 


XII a mnnd for numbers 


Cuốn sách này sẽ làm rõ ảo tưởng này và những ảo tưởng 
khác về việc học, cũng như cung cấp cho bạn các công cụ để vượt 
qua chúng. Đồng thời, cũng sẽ giới thiệu những công cụ mới vô 
cùng tuyệt vời, như luyện tập truy hồi, giúp thời gian học của bạn 
“đáng đồng tiền” hơn. Đây là một cuốn sách vô cùng thực tế những 
vẫn tràn đầy cảm hứng, giúp bạn hiểu rõ tại sao một số phương 
pháp tiếp cận lại hiệu quả hơn rất nhiều so với các phương pháp 
khác. 


Chúng ta đang ở ngưỡng cửa của sự bùng nổ các phương 
pháp học tập hiệu quả nhất. Và trong thế giới nhận thức mới mẻ 
này, bạn sẽ thấy rằng A Mind for Numbers - Cách chỉnh phục Toán 
và Khoa học là cuốn hướng dẫn không thể thiếu. 


— JEFFREY D. KARPICKE, 
Phó Giáo sư Khoa học Tâm lý, Đại học Purdue 


XII| 


Lưu ý cho độc giả 


hững người làm việc chuyên nghiệp trong ngành toán và 

khoa học thường mất nhiều năm để tìm ra các kỹ thuật học 

tập hiệu quả. Nhưng khi đã tìm ra những phương pháp 
này thì thật tuyệt vời! Họ vô tình vượt qua các nghỉ thức nhập môn 
vào cộng đồng bí ẩn của các chuyên gia toán và khoa học. 


Tôi viết cuốn sách này đế trình bày các kỹ thuật đơn giản 
giúp bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức. Những điều mà các 
chuyên gia đã mất nhiều năm tìm tòi nay đang ở ngay trong tầm 
tay bạn. 


Sử dụng những cách tiếp cận này, bất kể trình độ kỹ năng 
toán và khoa học của bạn ở đâu, bạn vẫn có thê thay đổi suy nghĩ 
và cuộc sống của mình. Nếu bạn đang là một chuyên gia, cái nhìn 
sâu hơn vào bộ máy trí tuệ này sẽ cho bạn những ý tưởng để thúc 
đẩy hơn nữa thành công trong học tập, bao gồm những mẹo phản 
trực giác để làm bài kiểm tra và các góc nhìn sâu sắc giúp bạn tận 
dụng hiệu quả thời gian giải quyết bài tập về nhà cùng những vấn 
đề khác. Nếu bạn còn đang chật vật với toán và khoa học, bạn sẽ 
thấy đây là một kho báu gồm các kỹ thuật thực tiễn được hệ thống 
hóa, cho bạn biết điều cần làm để có thể đi đúng hướng. Nếu bạn 


XIV a mnd for numbers 


đã từng muốn trở nên giỏi hơn ở bất cứ lĩnh vực nào, cuốn sách 
này sẽ là hướng dẫn viên của bạn. 


Cuốn sách này dành cho những học sinh trung học yêu thích 
các lớp nghệ thuật và tiếng Anh nhưng lại ghét cay ghét đắng môn 
toán. Nó cũng hữu ích tương tự với các sinh viên đại học, những 
người đã thành thạo về toản, khoa học, kỹ thuật và kinh doanh 
nhưng vẫn hoài nghỉ rằng có lẽ còn nhiều công cụ tỉnh thần khác 
để thêm vào bộ công cụ học tập của họ. Cuốn sách này cũng dành 
cho các bậc cha mẹ của những đứa trẻ đang tụt hậu trong cuộc đưa 
toán học, hoặc đang cổ gắng tăng tốc để trở thành thiên tài toán 
và khoa học. Nó còn dành cho những nhân viên văn phòng làm 
việc tám tiếng mỗi ngày, đầy mệt mỏi mà chưa qua nối kỳ thi công 
chức, và những nhân viên làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi với ước 
mơ trở thành y tá - thậm chí là bác sĩ. Nó cũng dành cho nhóm trẻ 
em được giáo dục tại nhà đang ngày một tăng lên, cho giáo viên 
và giáo sư - không chỉ những người làm việc với toán, khoa học, 
kỹ thuật, và công nghệ mà còn trong giáo dục, tâm lý học và kinh 
doanh. Cuốn sách cũng dành cho những người về hưu, cuối cùng 
cũng có được thời gian tìm hiểu các kiến thức mới như máy vi 
tính hoặc sự phức tạp của các công thức nấu ăn tuyệt hảo. Và nó 
dành cho độc giả ở mọi lứa tuổi, những người mong muốn được 
học hỏi mỗi thứ một chút. 


Cuối cùng, cuốn sách này dành cho bạn. Hãy tận hưởng nó! 


— BARBARA OAKLEY, Tiến sĩ., P.E., Nghiên cứu viên 
Viện Kỹ thuật Y tế và Sinh học Hoa Kỳ, Viện phó Viện Kỹ thuật 
Điện và Điện tử - Hội Kỹ thuật Y học và Sinh học Xã hội 


(1) 


Mở ra cánh cửa 


ác suất bạn mở tủ lạnh và thấy một con zombie đang ngồi 

đan tất là bao nhiều? Hẳn cũng bằng việc một cô bé đa cảm 

và yêu ngôn từ như tôi rốt cuộc lại trở thành một giáo sư 
kỹ thuật. 


Hồi mới lớn, tôi cực kỳ ghét toán và khoa học. Tôi thi trượt 
nhiều khóa học toán và khoa học ở trường trung học, và chỉ bắt 
đầu học lượng giác - chính xác là học phụ đạo môn lượng giác - 
vào năm 26 tuổi. 


Khi còn là một thiếu niên, ngay cả khái niệm đơn giản như 
giờ đồng hồ với tôi cũng khá là vô lý. Tại sao kim ngắn lại chỉ giờ? 
Lẽ ra phải là kim dài chứ, vì giờ quan trọng hơn phút mà? Đồng hồ 
đang chỉ 1o giờ 1o? Hay 1 giờ so? Lúc nào tôi cũng bối rối! Tệ hơn 
chuyện xem đồng hồ là chuyện xem tỉ vi. Ở cái thời chưa có điều 
khiến từ xa, tôi thậm chí còn chẳng biết đâu là nút để bật ti vi. Vậy 
nên tôi chỉ xem tỉ vi khi có anh trai hay chị gái ở bên. Họ không chỉ 
biết cách bật t¡ vi mà còn có thể chỉnh tới kênh chiếu chương trình 
mà chúng tôi muốn xem. Thật tuyệt! 


2 a mind for numbers 


Và tôi chỉ có thế kết luận, khi nhìn vào khả năng kỹ thuật, 
cũng như điểm số toán và khoa học yếu kém của mình, là tôi 
không được thông minh cho lắm. Ít nhất là không thông minh 
theo hướng đó. Lúc ấy tôi đã không nhận ra, nhưng chính bức 
chân dung tự họa bản thân như một kẻ không có tài năng về kỹ 
thuật, khoa học và toán học đã vận vào cuộc đời tôi. Vấn đề của tôi 
với môn toán chính là điểm gốc rễ. Bấy giờ tôi nghĩ những con số 
và các phương trình không khác những bệnh dịch chết người là 
bao - tức là cần phải tránh xa bằng mọi giá. Tôi không nhận ra rằng 
có những thủ thuật trí tuệ đơn giản khiến tôi tập trung hơn vào 
toán học, hữu ích không chỉ cho những ngưởi không giỏi toán, 
mà cho cả những người vốn đã khá môn này. Hồi đó, tôi chưa biết 
rằng kiểu suy nghĩ của tôi là điển hình ở những người tin rằng họ 
không thể nào học toán và khoa học. Giờ đây, tôi nhận ra vấn đề 
của mình bắt nguồn từ hai cách nhìn nhận thế giới hoàn toàn khác 
nhau. Vào thời điểm đó, tôi chỉ biết một cách - và kết quả là tôi trở 
thành con trâu trước tiếng đàn toán học. 


Theo như người ta vẫn dạy trong các hệ thống trường học 
ở Mỹ, toán học có thể là một bà mẹ thánh thiện. Nó phát triển 
rất logic và tuyệt vời, đi từ phép cộng sang phép trừ, phép nhân và 
phép chia. Rồi cứ thế bay vút lên thiên đường của vẻ đẹp toán học. 
Nhưng toán cũng có thể là một mụ dì ghẻ độc ác. Mụ ta sẽ chẳng 
tha thứ nếu bạn lỡ bỏ qua bất kỳ bước nào trong chuỗi logic - và 
việc này lại rất khó tránh khỏi. Chỉ cần một cuộc sống gia đình biến 
động, một giáo viên không-còn-nhiệt-tình, hoặc một trận ốm kéo 
đài - khoảng một hoặc hai tuần ở ngay thời điểm quan trọng cũng 
có thể loại bạn khỏi cuộc chơi. 


Hoặc, như trường hợp của tôi, chỉ đơn giản là không cỏ hứng 
thú hay biểu hiện tài năng nào cả! 


Mở ra cảnh của s 


Năm lớp bảy, tai họa xảy đến với gia đình tôi. Bố tôi mất việc 
sau một chấn thương lưng nghiêm trọng. Vậy là anh chị em tôi 
phải chuyển đến một trường công lập' tồi tàn, nơi giáo viên toán 
bắn gắt hay bắt chúng tôi ngồi hàng giờ trong tiết trời nóng nực 
học vẹt mấy bài toán cộng và nhân. Càng vô ích khi Ông-Thầy-Cáu- 
Kinh không chịu giải thích chút nào. Ông ta hẳn phải thích thủ 
lắm khi thấy chúng tôi mò mẫm như vậy. 


Tôi ở tuổi lên 10 cùng với chú cừu Earl. Tôi yêu động vật, thích đọc sách, và hay 


mơ mộng. Toán và khoa học vẫn chưa trong tầm ngắm của tôi 


* Nguyên văn "school district” hay học khu. Đây là một hình thức học khu chuyên điều hành 
các trường tiếu học và trung học công lập ở địa phương. Ở đây tạm dịch là “trường công lập” 


4 a minnd for numbers 


Ở thời điểm đó, không chỉ thấy toán học không có bất 
kỳ ứng dụng nào mà tôi còn ghét toán ra mặt. Các môn khoa học 
cũng chẳng khá hơn. Trong thi nghiệm hóa học đầu tiên của 
tôi, giáo viên đã chọn cho nhóm chúng tôi một hóa chất khác 
với các nhóm còn lại. Rồi ông buông lời chê nhạo khi chúng tôi 
loay hoay lấp liếm dữ liệu đê có được kết quả giống mọi người. 
Khi hai vị phụ huynh đầy thiện chí thấy bảng điểm yếu kém của tôi, 
họ hối thúc tôi nhờ giáo viên phụ đạo trong giờ, nhưng có vẻ tôi đã 
biết việc này là vô ích. Đằng nào thì, toán với khoa học đều vô dụng 
cả. Nhưng vị thần Môn học Bắt buộc đã quyết tâm tọng mớ kiển thức 
toán và khoa học vào họng tôi bằng được. Và, cách tôi chiến thẳng họ 
là từ chối tiếp thu bất cứ điều gì được dạy, và kiên quyết thi rớt mọi 
bài kiểm tra. Không gì đánh bại được chiến thuật này của tôi! 


Dù vậy, tôi cũng có những sở thích khác. Tôi thích lịch sử, 
nghiên cứu xã hội, văn hóa, và đặc biệt là ngôn ngữ. May thay, 
những môn học này đã giúp vớt vát điểm số của tôi. 

Ngay khi tốt nghiệp trung học, tôi ghi danh nhập ngũ vì ở đó 
người ta trả tiền để ta học một ngôn ngữ khác. Tôi học tiếng Nga 
rất giỏi (là một ngôn ngữ tôi chọn bừa) nên giành được học bổng 
của Chương trình Huấn luyện Sĩ quan Dự bị”. Rồi tôi đến Đại học 
'Washington để học cử nhân ngôn ngữ và văn chương vùng Slav, 
và tốt nghiệp xuất sắc. Tôi nói tiếng Nga như cháo chảy - ngữ điệu 
hay đến nỗi đôi khi người ta nhầm tôi với người bản xứ. Tôi đã 
dành rất nhiều thời gian để đạt đến trình độ này - cứ có gì tôi càng 
giỏi thì lại càng thích làm. Và khi càng thích những gì mình làm thì 
tôi lại càng dành nhiều thời gian cho chúng. Thành công củng cố 


* Chương trình Huãn luyện Sĩ quan Dự bị (Reserve Officers' Training Corps, ROTC) là 
các chương trình đảo tạo ở trường đại học, dành riêng cho các sĩ quan của Quân đội Mỹ. 
Các sinh viên theo học đạng này, sau khi tốt nghiệp. sẽ làm việc trong các đơn vị của Quân 
đội Mỹ. 


Mở ra cảnh cửa 5 


mong muốn thực hành; ngược lại, thực hành thường xuyên giúp 
tíi thành công hơn. 

Tuy nhiên, trong một diễn biển không tưởng nhất, tôi lại bị 
bỏ nhiệm làm thiếu úy Quân đoàn Thông tin Hoa Kỳ'. Đột nhiên 
h› trông đợi tôi sẽ trở thành một chuyên gia về vô tuyến, cáp và các 
h› thống chuyển mạch điện thoại. Thật là một bước ngoặt! Tôi, từ 
trên đỉnh thế giới, một chuyên gia ngôn ngữ, kẻ kiểm soát được 
ván mệnh của mình, đã bị ném vào một thế giới công nghệ mới, 
đơ như khúc gỗ” 

Khi thật! 
Tôi bị buộc ghi danh vào khóa toán học định hướng điện tử 


Ai 


nơi mà tôi 


~" 


(đội sổ” cho xong), rồi lật đật sang Tây Đức, và trở thành trung đội 
trưởng đáng thương của đội thông tin liên lạc. Tôi nhận thấy quân 
đội đang cần những sĩ quan và binh sĩ có khả năng thực về công 
nghệ. Họ là những người giải quyết vấn đề giỏi nhất, và những gì 
họ làm đều giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ. 

Tôi bắt đầu nhìn lại sự nghiệp và nhận ra mình đã theo đuổi 
những đam mê nội tại mà chẳng chịu mở lòng để phát triển những 
cải mới. Hậu quả là tôi đã vô tình tự giới hạn bản thân. Nếu tiếp 
tục ở lại trong quân đội, khả năng kỹ thuật nghèo nàn sẽ kìm tôi ở 


mãi vị trí “công dân hạng hai”. 

Mặt khác, nếu rời quần ngũ, liệu tôi có thể làm gì với tấm 
bằng ngôn ngữ và văn chương Slav? Chẳng có mấy việc làm cho 
các chuyến gia tiếng Nga. Về cơ bản, tôi sẽ phải cạnh tranh để 
giành các công việc kiểu thư ký cấp thấp với hàng triệu cử nhân 
khác. Một người theo chủ nghĩa thuần túy” có thể lập luận rằng 


* Tên tiếng Anh: U.S. Army Signal Corps. 


** Nguyên văn purist. Theo nghĩa chung, đây là từ dùng đế chỉ những người khăng khăng 
rằng mọi chuyện sẽ luôn đúng với bản chất của nó và không có sự pha trộn ảnh hưởng nảo. 


6 a mnnd for numbers 


nếu như đã xuất sắc trong cả việc học lẫn quân đội rồi thì tôi 
hoàn toàn có thể tìm được cơ hội việc làm tốt hơn, nhưng anh 
ta có lẽ không biết rằng thị trường việc làm đôi khi lại vô cùng 
khốc liệt. 

May thay, đã có thêm một lựa chọn khác thường cho tôi. Một 
trong những lợi ích tuyệt vời của việc phục vụ trong quân ngũ là 
tôi có tiền trợ cấp theo Đạo luật GŨ đế trang trải các chi phí học tập 
trong tương lai. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi sử dụng khoản tiền ấy để 
làm điều không tưởng và cố gắng tự đào tạo lại mình? Liệu tôi có thể 
lập trình lại bộ não của mình, từ kẻ sợ toán thành người yêu toán? 
Từ kẻ ghét công nghệ thành cuồng công nghệ? 

Tôi chưa từng nghe có ai làm điều tương tự như vậy trước 
đây, và chắc chắn nó không đến từ hố sâu sợ hãi mà tôi đang đắm 
chìm. Rõ ràng việc thành thục toán và khoa học quá đỗi xa lạ với 
tính cách như của tôi. Nhưng, các đồng nghiệp trong quân đội đã 
cho tôi thấy những lợi ích rõ ràng của việc đó. 

Nó trở thành một thách thức không thể cưỡng lại. 

Tôi đã quyết định đào tạo lại bộ não của mình. 

Mọi chuyện không hề dễ dàng. Các học kỳ đầu tiên ngập tràn 
thất vọng đến đáng sợ. Tôi cảm thấy như mình đang bịt mắt bắt 
đê vậy. Các bạn học trẻ trung xung quanh dường như có biệt tài, 
cứ nhìn là thấy đáp án, còn tôi thì cứ đâm đầu vào tường mãi thôi. 

Nhưng tôi đã bắt đầu theo kịp. Tôi nhận ra một phần gốc rễ của 
mình là do tôi đã nỗ lực sai cách - giống như cố gắng nâng một thanh 
gỗ khi ta lại đang đứng trên đó vậy. Thế là tôi bắt đầu thu thập các 
thủ thuật nhỏ, không chỉ về cách học, mà còn khi nào nên dừng lại. 


* GI BilI là đạo luật được Mỹ thông qua vào năm 1944, nhằm cung cấp lợi ích về giáo dục và 
các lợi ích khác cho những cá nhân đã phục vụ trong lực lượng vũ trang thời Thế chiến II, 
hoặc xuất ngũ xuất sắc. 


Mở ra cánh của 7 


Tôi được biết việc nội hóa` một số khái niệm và kỹ thuật nhất định có 
thể là công cụ mạnh mẽ. Tôi cũng học được cách không ôm đồm quá 
nhiều thứ cùng lúc đê có nhiều thời gian thực hành, ngay cả khi điều 
đó đồng nghĩa việc các bạn học cùng lớp sẽ tốt nghiệp trước, bởi vì 
tôi đã không theo nhiều học phần trong mỗi học kỳ bằng họ. 


Khi tôi đần học được cách học toán và khoa học, mọi thứ trở 
nên dễ dàng hơn. Đáng ngạc nhiên là, cũng giổng như việc học 
ngôn ngữ, học càng giỏi thì tôi lại càng thích học. Kẻ đã từng là 
“Bà Hoàng Bối Rối Trong Lớp Toán” nay đã lấy được bằng cử nhân 
kỹ thuật điện tử, sau đó là bằng thạc sĩ kỹ thuật điện tử và vi tính. 
Cuối cùng, tôi đã nhận bằng tiến sĩ kỹ thuật hệ thống, với một 
nền tảng kiến thức rộng, gồm nhiệt động lực học, điện từ học, âm 
học và hóa lý. Ở trình độ càng cao, tôi lại càng học giỏi. Đến khi 
làm luận án tiến sĩ, tôi cảm thấy việc học thật nhẹ nhàng với toàn 
điểm số tốt. (À thật ra cũng không hẳn là 'nhẹ nhàng' đâu. Để đạt 
điểm cao tôi cũng phải mất công, nhưng những gì cần bỏ công 
tôi giờ đã rõ.) 

Giờ đây, khi là một giáo sư kỹ thuật, tôi bắt đầu quan tâm đến 
hoạt động bên trong não bộ. Mối quan tâm này phát triển rất tự 
nhiên, từ thực tế rằng kỹ thuật giúp tạo ra các hình ảnh y khoa”, vốn 
cho chúng ta khám phá cách não bộ hoạt động. Giờ tôi có thể hiểu 
rõ hơn làm thế nào và tại sao tôi có thể thay đổi bộ não của mình. Tôi 
cũng biết được cách để giúp bạn học hỏi hiệu quả hơn mà không 
phải thất vọng và chật vật như tôi đã từng trải qua.' Và trên cương vị 
một nhà nghiên cứu với các công trình kết hợp cả kỹ thuật với khoa 
học xã hội và nhân văn, tôi cũng nhận thức được bản chất sáng tạo 
không chỉ ở nghệ thuật và văn học, mà còn trong cả toán và khoa học. 


* Nguyên văn internalizing, nghĩa là biến hiểu biết, một thải độ hoặc hành vi nhất định trở 
thành bán chất của ai đó bằng cách học tập hoặc đồng hóa trong vô thức. 


** Chỉ việc chụp quang tuyến trong y học. 


8 a mnnd for numbers 


Nếu bạn không (hay chưa) nghĩ rằng mình giỏi toán và khoa 
học, bạn có thể ngạc nhiên khi biết bộ não chúng ta được thiết 
kế để thực hiện các phép toán nhẩm phi thường. Chúng ta vẫn 
làm những việc ấy mỗi lần bắt một trái bóng, nhún nhảy theo giai 
điệu của bài hát, hay khéo léo điều khiển xe tránh ổ gà trên đường. 
Chúng ta thường giải các phép tính rối rắm hay các phương trình 
phức tạp trong vô thức, không hề biết rằng đôi khi ta đã biết đáp án 
trước cả khi ta từ từ tìm ra. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều có 
một cảm nhận và bản năng tự nhiên với toán và khoa học. Cơ bản là 
chúng ta chỉ cần thành thạo “tiếng lóng và văn hóa” mà thôi. 


Khi viết cuốn sách này, tôi đã liên hệ với hàng trăm giáo sư 
và giảng viên hàng đầu thế giới - ở các ngành khoa học như toán 
học, vật lý, hóa học, sinh học và kỹ thuật; ngành nhân học như 
giáo dục, tâm lý học, thần kinh học; và các ngành chuyên môn như 
kinh doanh và khoa học chăm sóc sức khỏe. Thật ngạc nhiên khi 
biết rằng những chuyên gia tầm cỡ thể giới ấy đã thường xuyên sử 
dụng chính các phương pháp được nêu ra trong cuốn sách này khi 
học chuyên ngành của họ. Các chuyên gia cũng yêu cầu học sinh 
của họ sử dụng những kỹ thuật này - nhưng vì chúng đôi khi có vẻ 
phản trực giác, thậm chí là không hợp lý, nên những người hướng 
dẫn thường cảm thấy rất khó để truyền tải bản chất đơn giản của 
chúng. Thực ra, do một số phương pháp học tập và giảng dạy này 
bị các giảng viên bình thường chế giễu, nên đôi khi các giảng viên 
“siêu sao” tiết lộ những bí mật về giảng dạy và học tập của mình cho 
tôi với chút xấu hố, mà không biết rằng nhiều giảng viên hàng đầu 
khác cũng chia sẻ những cách tiếp cận tương tự. Bằng cách tổng 
hợp các thông tin chỉ tiết bố ích này, bạn cũng có thể dễ dàng học 
hỏi và áp dụng các kỹ thuật thực tiễn được lượm lặt từ các giáo 
viên và giáo sư “đỉnh của đỉnh” Những kỹ thuật này đặc biệt có giá 


* Chỉ việc thành thạo các thủ thuật để học toản tốt hơn. 


Mở ra cảnh của 9 


trị, giúp bạn hiểu sâu và hiệu quả hơn trong khoảng thời gian hạn 
chế. Bạn cũng sẽ có được cái nhìn sâu sắc hơn từ các học sinh sinh 
viên và những người học khác - những người cùng chia sẻ những 
khó khăn và cân nhắc của bạn. 


Hãy nhớ rằng, với cuốn sách này, các chuyên gia toán học và 
những kẻ sợ toán đều như nhau. Cuốn sách được viết để giúp bạn 
học toán và khoa học dễ dàng hơn, bất kể điểm số trong quá khứ 
là bao nhiêu, hay việc bạn nghĩ mình giỏi hay kém những môn học 
này như thê nào. Nó được thiết kế để phơi bày quá trình tư duy của 
bạn, giúp bạn hiểu rõ hơn cách tiếp thu của trí óc - cũng như cách 
mà đôi khi não bộ đánh lừa rằng bạn đang học. Cuốn sách cũng 
bao gồm nhiều bài tập xây dựng kỹ năng mà bạn có thể áp dụng 
trực tiếp vào việc học tập hiện tại. Nếu bạn vốn dĩ đã giỏi giải 
quyết con số hay khoa học, những thông tin sâu hơn trong 
cuốn sách có thể giúp bạn giỏi hơn nữa. Chúng sẽ tăng thêm 
niềm vui, sự sáng tạo của bạn, cũng như khiến các phương trình 
bạn giải trở nên tỉnh tế hơn. 


Nếu đơn giản bạn thấy rằng bản thân không có năng 
khiếu với các con số hay khoa học, cuốn sách này sẽ thay đổi 
suy nghĩ của bạn. Bạn có thể thấy khó tin, nhưng ta vẫn còn hy 
vọng. Khi làm theo những lời khuyên cụ thể dựa trên cách chúng 
ta thực sự tiếp thu, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những thay đổi 
trong chính mình, cũng như khơi nguồn cho những đam mê khác. 

Những khám phá mới sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả và sáng 
tạo hơn, không chỉ trong toán và khoa học, mà còn trong hầu hết 
mọi điều bạn làm. 


Nào, hãy bắt đầu thôi! 


(2) 


Hãy cứ bình tĩnh: 
Ly do khi cố quá lại 
khiến ta trở thành “quá cố” 


N ếu bạn muốn hiểu những bí mật quan trọng nhất của việc học 
toán và khoa học, hãy nhìn vào tấm hình ở trang tiếp theo. 


Người đàn ông bên phải là huyền thoại cờ vua Garry Kasparov. 
Còn cậu bé bên trái là Magnus Carlsen 13 tuối. Carlsen vừa đứng 
dậy, rời khỏi bàn cờ trong một ván cờ chớp, một trò chơi có rất 
ít thời gian để suy rIghÏ về các nước đi hoặc chiến lược thi đấu. 
Hành động của Carlsen cũng giống việc quyết định lộn nhào một 
vòng cho vui trong khi đang đi trên một sợi dây căng ngang qua 
thác Niagara. 

Đúng vậy, Carlsen đang chơi tâm lý với đối thủ của mình. 
Trong cơn bối rối, Kasparov đã để hòa mà không thể đánh bại nhóc 
choai mới nối. Tuy nhiên, cậu bé Carlsen thông minh, người sau 
này trở thành kỳ thủ cờ vua hàng đầu trẻ nhất trong lịch sử, đã 
vượt xa hơn việc chơi đòn tâm lý với đối thủ lớn tuổi hơn mình. 


Hãy cư binh tĩnh 11 


Phân tích kỹ càng phương pháp tiếp cận của Carlsen có thể giúp 
chúng ta hiếu cách thức não bộ học toán và khoa học. Nhưng 
trước khi đi sâu vào cách Carlsen đã làm Kasparov rối trí, chúng ta 
cần nắm được một vài khái niệm quan trọng về cách mọi người 
suy nghĩ. (Nhưng tôi hứa, chúng ta sẽ quay lại để bàn về Carlsen.) 


=0)... l 


Magnus Carlsen 13 tuổi và huyền thoại Garry Kasparov đang đấu cờ chớp tại 
Giải cơ chớp Reykjavik năm 2004. Đây là túc Kasparov chuẩn bị bày tỏ cú sốc 
của mình. 


Chúng ta sẽ tiếp xúc với một số chủ đề chính của cuốn sách 
trong chương này, vì vậy đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy mình cần 
bật-tắt suy nghĩ một chút. Vận dụng khả năng bật-tắt suy nghĩ - 
nắm bắt sơ lược về những gì bạn đang học trước khi quay trở 
lại đế hiếu hơn về những gì được trình bày - cũng là một trong 
những chủ đề chính của cuốn sách này! 


12 a minnd for numbers 


BÂY I1Ờ ĐẾN LƯỢT BẠN! 


Lên dây cót tỉnh thần 


Khi bắt đầu đọc một chương hoặc một phần trong một cuốn sách 
dạy các khái niệm về toán hoặc khoa học, bạn nên lướt 1 
toàn bộ chương sách đó, không chỉ là các hình vẽ, sơ đổ 
mà cả tiêu đề, tóm tắt, và thậm chí câu hỏi ở cuối chương n 
Nghe có vẻ vô lý - nhưng cách này giúp lên dây cót tỉnh thá 
bạn, dù bạn chưa thực sự đọc chương sách. Nào, giờ hãy lư: 
toàn bộ chương này và bảng câu hỏi ở cuối chương! ` 

Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy việc dành vài phút l t qua 
trước khi đọc kỹ sẽ giúp tổ chức suy nghĩ của mình thế nào. Bạn 
đang tạo ra những chiếc “móc thần kinh” để treo suy nghĩ của 
mình lên, giúp việc nắm bắt các khái niệm dễ dàng hơn. 


Tư duy tập trung và tư duy phân tán 


Ngay từ đầu thế kỷ 2i, các nhà thần kinh học đã có những bước 
tiến lớn trong hiểu biết về sự chuyển đối qua lại giữa hai loại mạng 
lưới thần kinh khác nhau của bộ não - mạng lưới trạng thái chú 
ý cao độ và mạng lưới trạng thái nghỉ ngơi thoải mái hơn.' Chúng 
ta sẽ gọi hai quá trình tư duy liên quan đến hai loại mạng lưới này 
là chế độ tập trung và chế độ phân tán - đều là những chế độ 
rất quan trọng cho học tập.* Có vẻ như bạn thường xuyên chuyển 
đối qua lại giữa hai chế độ này trong sinh hoạt hàng ngày. Bạn chỉ 
có thế ở chế độ này hay kia chứ không thể chủ tâm hoạt động cả 
hai chế độ cùng một lúc. Chế độ phân tán dường như có khả năng 
hoạt động âm thầm để giải quyết một vấn đề mà bạn vẫn chưa chủ 


Hãy cứ binh tĩnh 13 


động gian tâm.' Đôi khi bạn cũng có thể đảo sang chẽ độ tư duy 
phân tái chỉ trong một khoảnh khắc. 


T¡ duy theo chế độ tập trung là thiết yếu khi học toán và khoa 
học. N‹ chứa đựng phương pháp tiếp cận trực tiếp để giải quyết 
vấn đề nột cách hợp lý, tuần tự, và có tính phân tích. Chê độ tập 
trung được liên kết với các khả năng tập trung của vùng vỏ não 
trước tán, nằm ngay sau trán của bạn.+ Chỉ cần chủ ý một chút 
vào điềt gì đó thôi, và chíu! - chế độ tập trung sẽ lóe lên, giống như 
chùm ta sáng hẹp rọi ra từ chiếc đèn pin. 


Vùng vỏ não 
trước trán _ 


Vùng vỏ não trước trần nằm ngay sau trần. 


Việ: tư duy theo chế độ phân tán cũng là mấu chốt khi học 
toán và lhoa học. Nó cho phép chúng ta đột nhiên có được cái 
nhìn sâu:ắc mới về vấn đề đang phải chật vật giải quyết, và thường 
có hình hái như “bức tranh toàn cảnh”. Tư duy theo chế độ phân 
tán xảy n khi bạn thư giãn, bớt tập trung, và tâm trí trôi dạt. Sự 


thư giãnnày cho phép các vùng khác nhau của não được liên kết 


1á a mind for numbers 


và đưa ra những hiểu biết sâu sắc có giá trị. Không giống như chế 
độ tập trung, chế độ phân tán không tập trung nhiều ở một khu 
vực cụ thể của não bộ - bạn có thể hiểu nó như tư duy đang “lan 
tỏa” trong não. Những thông tin xuất hiện trong chế độ phân tán 
thường bắt nguồn từ tư duy sơ bộ của chế độ tập trung. (Rõ ràng 
phải có bột mới gột nên hồ!) 

Việc học tập gồm một chuỗi các chuyển động nhỏ phức tạp 
trong quá trình xử lý thần kinh giữa những khu vực khác nhau 
của não, cũng như qua lại giữa hai bán cầu não. Điều này có nghĩa 
là quá trình tư duy và học tập sẽ phức tạp hơn việc chỉ đơn thuần 
chuyến đổi giữa hai chế độ tập trung và phân tán. Nhưng may mắn 
thay, chúng ta không cần phải biết về nguyên tắc vật lý ảnh hưởng 
đến hai việc trên. Chúng ta sẽ tiếp cận theo cách khác. 


Chế độ tập trung — một máy pinball chật khít 


Đế hiểu quá trình tư duy tập trung và phân tán, chúng ta sẽ chơi 
trò pinball. (Các phép ấn dụ là những công cụ mạnh mẽ để học 
toán và khoa học.) Trong trò pinball kinh điển, bạn kéo một cần 
gạt lò xo và máy bắn ra một quả bóng, quả bóng sẽ bật qua bật lại 
ngẫu nhiên xung quanh các nút cao su tròn. 


Trong hình minh họa ở trang bên, khi tập trung sự chú ý vào 
một vấn đề, tâm trí bạn như thể đã kéo một cần gạt lò xo làm bắn ra 
một ý nghĩ. Viu! - ý nghĩ đó bật ra, nảy xung quanh giống như quả 
bóng trong hình bộ não bên trái. Đây là chế độ tư duy tập trung. 


Hãy cứ bình tĩnh 15 


Chú zombie vui vẻ này đang chơi pinbalt thần kinh đấy! 


Bạn có thấy các nút cao su tròn được xếp sát nhau trong chế 
độ tập trung? Ngược lại, chế độ phân tán (hình bộ não bên phải) 
có các nút cao su nằm cách xa nhau. (Nếu muốn tiếp tục với phép 
ẩn dụ, bạn có thể coi mỗi nút tròn là một cụm tế bào thần kinh). 


Các nút tròn nằm gần nhau trong chế độ tập trung có nghĩa là 
bạn có thế dễ dàng đưa ra một suy nghĩ chính xác. Về cơ bản, chế 
độ tập trung được sử dụng để dồn sự chú ý vào những thứ vốn đã 
được kết nối chặt chẽ trong tâm trí, thường bởi vì bạn đã làm quen 
và thoải mái với các khái niệm cơ bản về nó. Nếu nhìn kỹ phần 
trên của mô hình tư duy tập trung, bạn sẽ thấy phần “đường mòn” 
tư duy rộng hơn. Con đường rộng hơn này cho ta thấy tư duy tập 
trung theo sau lối mòn thực hành hay trải nghiệm. 


Ví dụ, bạn có thế sử dụng chế độ tập trung để thực hiện phép 
nhân - ấy là chỉ khi bạn đã biết tính nhân. Nếu đang học một ngoại 
ngữ mới, bạn có thể sử dụng chế độ tập trung để thuần thục cách 


1ó a mnd for numbers 


chia động từ tiếng Tây Ban Nha như đã học từ tuần trước hơn. Nếu 
là vận động viến bơi lội, bạn có thể sử dụng chế độ tập trung để phân 
tích kỹ thuật bơi ếch của mình, tập dành nhiều thời gian dưới mặt 
nước đế đồn nhiều năng lượng hơn cho chuyền động về phía trước. 


Khi bạn tập trung vào một việc, vùng vỏ não trước trán luôn 
tập trung sẽ tự động gửi tín hiệu theo đường dẫn thần kinh. 
Những tín hiệu này liên kết các vùng khác nhau trong não bộ 
liên quan đến những gì bạn đang suy nghĩ. Quá trình này tương tự 
như khi một con bạch tuộc vươn những cái xúc tu ra xung quanh 
để dò lần bất kỳ thứ gì nó chạm phải. Giống như bạch tuộc chỉ có 
số lượng xúc tu hạn chế, bộ nhớ làm việc của bạn cũng chỉ lưu giữ 
được vài thứ cùng một lúc. (Chúng ta sẽ nói thẽm về cách bộ nhớ 
làm việc ở phần sau.) 


Trong trò ˆpinbalL”, quả bóng mà ở đây tượng trưng cho một ý nghĩ, bật 
ra từ cần gạt lò xo và va đập ngẫu nhiên vào các nút cao su tròn. Hai máy 
pinbalL này tượng trưng cho chế độ tư duy tập trung [trái] và phân tán 
[phải]. Chế độ tập trung liên quan đến sự tập trung cao độ vào một vấn 
đề hoặc khái niệm cụ thể. Nhưng trong chế độ tập trung, đôi khi bạn lại 
tình cờ thấy mình tập trung chăm chú và cố gắng giả: quyết vấn đề bằng 
việc sử dụng các ý tưởng sai lầm xuất phát từ một vùng khác của não 
bộ, chú không phải từ vùng chúa những suy nghĩ tà "giải pháp” mà bạn 
thực sự cần để giải quyết vấn đề 


Hãy cử binh tĩnh 17 


Để minh hoa cho điều này, ở hình bộ não bên trái hãy chú y đến 
phần ˆÿ nghĩ” nơi bạn đầu quả bóng bật quanh. Nó ở rất xa và hoàn toàn 
không kết nố: với mô hinh tư duy ở phần dưới của bộ não đó. Bạn có thể 
thấy phản mô hình tư duy phía trên có lối mòn rộng hơn. Đó là bởi trước 
đây bạn đã từng nghĩ đến một điều tương tu Phân mô hinh tư duy ở dưới 
là dành cho một ý nghĩ mới - và nó không có lối mòn rộng lớn nào cả 

Chế độ phân tản ở hình bên phả: thưởng bao hàm một bức tranh 
tcàn cảnh. Chế độ tư duy này sẽ hữu ¡ch khi bạn học cái mới. Chế đô phân 
tán không cho phép bạn tập trung cao độ đề giải quyết một vân để cụ thể 
~ nhưng nó cho phép bạn đến gắn hơn với giải pháp vốn đang nằm ở đâu 
đo, bởi vì bạn có thể đi xa hơn nhiều trước khi va phải một nút tròn khác 


Bạn thường nạp một vấn đề mới vào não bộ bằng cách tập 
trung chú ý các từ ngữ - đọc sách hoặc các ghi chú về một bài 
giảng. “Con bạch tuộc tập trung” sẽ kích hoạt chế độ tập trung của 
bạn. Khi bắt đầu tập trung “lắc não” trước một vấn đề, bạn sẽ suy 
nghĩ chặt chẽ hơn, sử dụng các nút cao su tròn gần nhau để đi theo 
các lối mòn thần kinh quen thuộc liên quan đến những gì bạn đã 
biết hoặc đã làm quen. Ý nghĩ của bạn dễ dàng đi qua các lối mòn 
tư duy đã ăn sâu trong tâm trí từ trước và nhanh chóng tìm ra một 
giải pháp. Tuy nhiên, trong toán và khoa học, chỉ một chút thay đổi 
cũng khiến một vấn đề trở nên khác biệt hoàn toàn. Việc giải quyết 
vấn đề vì vậy trở nên khó khăn hơn. 


Tại sao toán và khoa học có thể khó khăn hơn 


Việc tập trung giải quyết vẫn đề trong toán và khoa học thường tốn 
công sức hơn là tư duy tập trung về ngôn ngữ và con người.” Có 
lẽ bởi trong hàng thiên niên kỷ qua, con người đã không tiên hóa 
đủ để vận dụng các ý tưởng toán học, vốn thường được mã hóa 
trừu tượng hơn so với ý tưởng trong ngôn ngữ thông thường.° 
Tất nhiên, chúng ta vẫn có thể suy nghĩ về toán và khoa học - chỉ là 


18 a mnnd for numbers 


mức độ trừu tượng và mã hóa sẽ khiến vẫn đề phức tạp thêm một 
bậc - đôi khi là vài bậc. 

'Trừu tượng ở đây nghĩa là gì? Bạn có thể chỉ vào một con bò 
đang nhai lại cỏ và liên kết nó với những chữ cái c-o-n-b-ò trên 
trang giấy. Nhưng bạn không thể lấy ra đấu cộng trong đời thực, 
được mô phỏng bằng đấu “+” - vậy nên ý tưởng về phép cộng trừu 
tượng hơn. Còn mã hóa nghĩa là một biểu tượng có thê tượng 
trưng cho một vài chức năng hoặc ý tưởng khác nhau, giống như 
dấu nhân tượng trưng cho phép cộng liên tiếp. Trong phép so sánh 
với pinball ở trên, sự trừu tượng và mã hóa của toán học có thể 
khiến các nút cao su tròn ban đầu mềm xốp hơn - và bạn phải chơi 
nhiều hơn để các nút tròn cứng đanh lại và quả bóng sẽ đi đúng 
hướng. Đó là lý do tại sao việc giải quyết sự trì hoãn, vốn quan 
trọng khi học bất kỳ lĩnh vực nào, lại càng đặc biệt quan trọng 
trong học toán và khoa học. Chúng ta sẽ nói về điều này sau. 


Một thách thức khác liên quan đến những khó khăn trong 
toán và khoa học. Nó được gọi là hiệu ứng Einstellung (phát âm 
là EYE-nshtellung). Trong hiện tượng này, một ý tưởng đã có sẵn 
trong đầu, hoặc suy nghĩ giản đơn ban đầu của bạn, sẽ ngăn cản 
bạn tìm ra ý tưởng hoặc giải pháp tốt hơn.° Chúng ta thấy điều này 
trong bức tranh về trò pinball trong chế độ tập trung, khi quả bóng 
suy nghĩ ban đầu loanh quanh ở phần trên của bộ não, trong khi 
mẫu hình tư duy giải pháp lại nằm ở phần dưới. (Einstellung - một 
từ tiếng Đức có nghĩa là “tư duy” - bạn có thể nhớ về Einstellung 
giống như việc tự dựng nên rào cản do cách nhìn nhận ban đầu 
của chính bạn về một vấn đề.) 


Cách tiếp cận sai lầm này đặc biệt dễ xuất hiện trong khoa 
học vì đôi khi trực giác ban đầu của bạn về điều đang xảy ra có thể 
đã chệch hướng. Bạn cần phải từ bỏ các ý tưởng cũ sai lầm ngay cả 
trong khi bạn đang học những điều mới.'° 


Hãy cứ bình tĩnh 19 


Hiệu ứng Einstellung là một trở ngại thường gặp ở sinh viên, 
không chỉ bởi đôi khi bạn phải thay đổi trực giác tự nhiên của 
mình - mà còn bởi việc tìm ra việc nên xuất phát từ đâu cũng rất 
khó, như khi làm bài tập về nhà. Đầu óc bạn quay quay - suy nghĩ 
lại ở tít xa giải pháp phù hợp ~ bởi vì các nút tròn dày đặc trong chế 
độ tập trung đã ngăn cản bạn bật ra một hướng mới để tìm được 
giải pháp. 

Đó là lý do tại sao một trong những sai lầm nghiêm trọng 
của sinh viên khi học toán và khoa học là chưa biết bơi đã lao 
xuống hồ." Nói cách khác, họ lao vào bài tập về nhà một cách mù 
quáng mà chưa đọc giáo trình, dự các giờ giảng, xem các bài học 
trực tuyến, hoặc nói chuyện với người am hiểu vấn đề. 


Làm như vậy, các bạn không chìm thì rất phí. Nó cũng tựa 
như ngẫu nhiên để một ý tưởng bản ra trong máy pinball dạng- 
tập-trung mà không hề để tâm xem giải pháp thực sự nằm ở đâu. 


Việc hiếu được cách tìm ra giải pháp thực sự rất quan trọng, 
không chỉ trong giải quyết các vấn đề về toán và khoa học mà còn 
trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, chỉ cần một nghiên cứu nhỏ, 
sự tự nhận thức, và thậm chí việc tự thử nghiệm có thể ngăn bạn 
không hại đến hầu bao - hay kế cả sức khỏe - vào các sản phẩm có 
nhãn mác chứng nhận “khoa học” giả mạo.” Và cũng chỉ cần một 
chút kiến thức toán học liên quan, bạn cũng sẽ không rơi vào cảnh 
vỡ nợ thế chấp - một tình cảnh sẽ tác động tiêu cực lớn đến cuộc 
sống của bạn.” 


Chế độ phân tán - một máy pinball trải rộng 


Hãy nhìn lại hình ảnh minh họa về máy pinball não bộ trong chế 
độ phân tán ở trang trước, với những nút cao su tròn được trải 


20 a mnd for numbers 


rộng xa nhau. Phương thức tư duy này cho phép não bộ quan sát 
thế giới từ một góc độ rộng hơn rất nhiều. Bạn có thấy trong hình 
vẽ, một ý nghĩ có thể đi xa hơn nhiều trước khi va vào một nút tròn 
chứ? Các kết nối nằm cách xa hơn - bạn có thể nhanh chóng vọt từ 
chùm ý nghĩ này sang một chùm ý nghĩ khác nằm cách đó khá xa. 
(Tất nhiên, suy nghĩ về những vấn đề chính xác và phức tạp trong 
chế độ này cũng rất khó.) 


Nếu đang phải vật lộn với một khái niệm mới hoặc đang cố 
gắng giải quyết một vấn đề mới, bạn sẽ không có sẵn các kiểu hình 
tư duy từ trước để định hướng những suy nghĩ của mình - chẳng 
có đường mòn nào để dẫn lõi cho bạn. Có thế bạn sẽ phải mở rộng 
tư duy hơn để tìm ra giải pháp tiềm năng. Trong trường hợp đó, 
chế độ phân tán mới là thứ bạn cần! 

Một cách khác giúp hình dung sự khác biệt giữa chế độ tập 
trung và chế độ phân tán là hãy nghĩ về một chiếc đèn pin. Bạn có 
thể điều chỉnh để đèn rọi ra một chùm ánh sáng tập trung chiếu 
xuyên qua một vùng nhỏ. Hoặc bạn có thể điều chỉnh đế đèn phát 
ra chùm sáng khúc xạ hơn, sẽ chiếu sáng một vùng rộng hơn, 
nhưng ánh sáng không mạnh ở riêng vùng nào. 

Nếu bạn đang cố gảng để hiểu hoặc định hình một điều 
gì mới mẻ, cách tốt nhất là hãy ngưng tập trung suy nghĩ 
chính xác và phơi ra “bức tranh toàn cảnh” giúp chế độ phân 
tán hoạt động, đủ lâu để có thể tìm ra một cách tiếp cận mới, 
hiệu quả hơn. Rồi chúng ta sẽ thấy, chế độ phân tán cũng có “cá 
tính” riêng - chỉ ra lệnh thôi thì chưa chắc nó đã kích hoạt. Nhưng 
chúng ta sẽ sớm biết được một số thủ thuật có thể giúp ta chuyển 
đổi giữa hai chế độ này. 


Hãy cu binh tĩnh 21 


SƯ SÁNG TẠO PHẢN TRỤỰC GIÁC 


“Khi học về chế độ phân tán, tôi bat đầu nhìn ra nó trong cuộc 
sông hàng ngày. Ví du, tôi nhận thảy mình sẽ gảy những khúc 
nhac quitar ngẫu hứng hay nhât khi ` nghịch ngơm lĩnh tình“, 
trai ngược vơi khi ngồi xuống đê định tao ra một kiệt tác âm 
nhạc [trường hợp này các ca khuc cua tôi thường theo lối mòn 
va chẳng thể truyền cảm húng|_ Điêu tương tự cũng xảy ra khi 
tôi viết một bai luận ở trường, cô gàng đua ra ÿ tưởng cho một 
dư án trong lớp, hoặc nỗ lực giải bai toàn khó. Giờ đây tôi sẽ 
lam theo một tôn chỉ: cảng cổ vat öc để sảng tạo, thì ý tưởng 
thu được cảng tâm thường. Đẩn tận hôm nay tôi vẫn chưa tìm 
thấy tình huống nào mà điều này không xảy ra. Tưu trung, thư 
giãn là một phần quan trong của làm việc siêng năng - củng 
như làm việc hiệu quả ˆ 
Shaun Wassell, sinh viên năm nhất, 
chuyên ngành Kỹ sư máy tính 


Tại sao lại có hai chế độ tư duy? 


Tại sao chúng ta có hai chẽ độ tư duy khác nhau? Câu trả lời có 
thê liên quan đến hai vấn đề chính mà các loài động vật có xương 
sống phải đối mặt để sinh tồn và duy trì nòi giống. Chẳng hạn, 
một con chim cần phải cấn thận tập trung đế có thế nhặt nhạnh 
những hạt nhỏ khi nó tìm thức ăn trên mặt đất, đồng thời, nó 
còn phải quan sát xa phía chân trời để phòng những kẻ săn mồi 
như diêu hâu. Cách tốt nhất để thực hiện hai nhiệm vụ rất khác 


22 a mind for numbers 


nhau như vậy là gì? Dĩ nhiên là phân chia công việc rồi. Bạn có thể 
có một bán cầu não thiên về sự chú ý tập trung cần thiết để tìm 
thức ăn, và bán cầu não còn lại thiên về việc nhìn xa tận chân trời 
đế tránh nguy hiểm. Việc mỗi bán cầu não có một xu hướng nhận 
thức đặc biệt có thê làm tăng cơ hội sống sót. Nếu bạn quan sát 
những chú chim, bạn sẽ thấy đầu tiên chúng mổ thức ăn, sau đó 
dừng lại nhìn về phía chân trời - như thế chúng đang luân phiên 
giữa chế độ tập trung và chế độ phân tán vậy. 


Ở con người, chúng ta cũng thấy một sự phân chia chức 
năng não bộ tương tự. Bán cầu não trái có vẻ liên quan đến sự chú 
ý cẩn thận, tập trung hơn. Nó dường như cũng chuyên xử lý thông 
tin tuần tự và tư duy logic hơn - bước đău tiên dẫn đến bước thứ 
hai, cứ như thế. Còn bán cầu não phải gắn liền với việc quan sát 
bao quát môi trường cũng như tương tác với người khác, và liên 
quan đến việc xử lý những cảm xúc hơn.» Nó cũng liên quan đến 
việc xử lý đồng thời nhiều vấn đề, theo kiểu bức tranh toàn cảnh.' 


Khác biệt nhỏ giữa hai bán cầu lý giải tại sao lại xuất hiện hai 
chế độ xử lý thông tin khác nhau. Nhưng hãy thận trọng với quan 
điểm một số người có ưu thế tư duy “não trái” hoặc “não phải” - vì 
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều đó không đúng.” Rõ ràng cả hai 
bán cầu đều tham gia vào chế độ tư duy tập trung lẫn phân tán. 
Để học toán và khoa học, cũng như trở nên sáng tạo hơn 
trong hai môn này, chúng ta cần củng cố và sử dụng cả hai 
chế độ tập trung và phân tán.® 


Hãy cư binh tỉnh 23 


+ 


kXX 


Ml4y 
ñ 


Ví dụ nhỏ này cho thấy sự khác biệt giữa hai chẽ đô tư duy tập trung và phân tán 
Thật dễ dàng để bạn ghép hai hình tam giác lại thành một hình vuông, như hình 
bên trải, Khi có thêm hai hình tam qiác để tạo thanh hình vuông, xu hướng đầu 
tiên là bạn sẽ ghép chúng lại thành hinh chữ nhật, như hình giữa. Đó là vì bạn đã 
đãt ra một lối mòn ở chế độ tập trung mà bạn có xu hướng bám theo. Phải cần 
đến một bước nhảy vọt ngoài lối mòn, theo trực giác để thấy rằng bạn cần sắp 
xếp lại toàn bộ bốn mảnh để ra một hình vuông khác, như hinh bên phải. '? 


Bằng chứng cho thấy để nằm bắt một vấn đề khó khăn, trước 
tiên chúng ta phải nỗ lực tập trung vào nó. (Ta đã học suốt điều này 
¡: Chế độ phân tán 
cũng thường là một phần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề, 
đặc biệt là vấn đề khó. Nhưng chừng nào còn tập trung một cách có 


ở cấp học cơ sở!) Nhưng đây mới là phần thú 


ý thức vào vấn đề, chừng đó chúng ta vẫn đang chặn chế độ phân tán. 


24 a mind for numbers 


Z 


Chỉ khi quả bóng có thể bay qua bay lại, mới có người chiến thẳng trong 
môn bóng bàn 


HÃY TRÂN TRỌNG SỰ LÚNG TÚNG 


"Lúng túng là một phản lành mạnh trong quá trình học tập kh 
sinh viên tiếp xúc với một vấn đề và không biết cách giải quyết 
nó, họ thường sẽ nghĩ mình không giỏi trong lĩnh vực đó. Đặc 
biệt, ngay cả sinh viên giỏi hơn cũng có thể gặp khó khăn tương 
tự - đạt được điểm cao ở trường trung học khiến họ không có Lý 
do để nghĩ rằng việc bối rối là bình thường và cần thiết. Nhưng 
quá trình học tập luôn xoay quanh cách bạn thoát khỏ! sự bối 
rối. Hiểu rõ câu hỏi là bạn đã đạt 80% của trận chiến. Đến khi 
tìm ra được điều làm mình lúng túng. nhiều khả năng bạn đã 
tự trả lời được câu hỏi của mình rồi!” 
— Kenneth R. Leopold, Giáo sư Xuất sắc, 
Khoa Hóa học, Đại học Minnesota 


Hãy cụ bình tịnt 25 


BÂY GTÙ ĐẾN LƯỢT BẠN! 


Chuyển đổi giữa các chế độ tư duy 

Đây là một bài tập nhận thức có thể giúp bạn cam nhận sự chuyển 
đổi từ chế độ tập trung sang chế độ phân tan. Bạn có thể tạo ra một 
tam giác mới có đỉnh hướng xuống chỉ bằng cach di chuyển ba đổng 
xu không? 

Khi bạn thư giãn tâm trí, giải phóng sư chu y va không tập trung 
vào vấn để cụ thể nào, đó chính là lúc giải pháp có thể đến với bạn 
một cách dễ dàng nhất. 

@ 


Bạn nên biết rằng có vài đứa trẻ đã giải được câu đố này ngay lập tức, 
trong khi một số giáo sư cuối cùng lại bỏ cuộc. Để trả lời câu hỏi này, 


hãy khơi dậy đúa trẻ trong bạn. Lời giải cho các thử thách trong phản 
"BÂY GIỮ ĐẾN LƯỢT BẠN!” nằm ở phần phụ chú của cuốn sách.” 


Đểm mẩu chốt là việc giải quyết vấn đề ở bất kỳ lĩnh vực nào 
cìng thường đòi hỏi sự chuyên đổi giữa hai chê độ tư duy khác 
bệt căn bản này. Một chế độ sẽ xử lý thông tin nhận được và 
gui kết quả sang chế độ còn lại. Việc truyền thông tin qua lại 
kii não bộ cố gắng tìm ra hướng giải quyết dường như là điều 
can thiết để hiểu rõ và giải quyết tất cả các vấn đề và khái niệm, 
ngoại trừ những vấn đề tâm thường." Các ý tưởng được trình 


26 a mind for numbers 


bày ở đây đều cực kỳ hữu ích trong việc học toán và khoa học. 
Tuy nhiên bạn có thế bắt đầu nhận ra, chúng còn hữu ích cho 
nhiều môn học khác, chẳng hạn như ngôn ngữ, âm nhạc và viết 
văn sáng tạo. 


Dạo đầu cho sự trì hoãn 


Nhiều người đã phải vật lộn với sự trì hoãn. Chúng ta sẽ đề cập 
nhiều đến cách đối phó hiệu quả với sự trì hoãn ở các phần sau 
của cuốn sách. Còn bây giờ, hãy ghi nhớ rằng khi trì hoãn, bạn 
khiến mình chỉ còn đủ thời gian để học tập bằng một chế độ 
tập trung hời hợt. Bạn cũng căng thẳng hơn bởi biết mình phải 
hoàn thành một nhiệm vụ khó chịu. Các kiếu hình tư duy được 
hình thành sẽ mờ nhạt, gãy khúc và biến mất rất nhanh - bạn sẽ 
đứng trên một nền tảng hống. Trong toán và khoa học nói riêng, 
điều này có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Nếu nhồi nhét 
mớ kiến thức cho bài kiếm tra vào phút chót hoặc nhanh chóng 
lướt qua bài tập về nhà, bạn sẽ chẳng có đủ thời gian cho chế độ 
học tập nào nhằm giải quyết các khái niệm hay các vấn đề khó hơn, 
hoặc giúp bạn liên kết những gì mình học được. 


Hãy cử bình tĩnh 27 


Tập trung cao độ trong thời gian ngắn 


Nếu thấy mình hay trì hoãn, giống như nhiều người trong số chúng 
ta, đây là một mẹo nhỏ cho bạn. Hãy tắt điện thoại và loại bổ mọi âm 
thanh hoặc hình ảnh (hoặc trang web] nào có thể gây mất tập trung. 
Sau đó đặt một khoảng thời gian 25 phút và dành 25 phút đó để tập 
trung giải quyết một nhiệm vụ bất kỳ. Đừng lo lắng về việc hoàn thành 
nhiệm vụ này - mà hãy lo về việc tập trung giải quyết. Sau khi 25 phút 
trôi qua, tự thưởng cho mình thời gian lướt web, kiểm tra điện thoại, 
hoặc bất cứ điều gì muốn làm. Phần thưởng này cũng quan trọng như 
chính bản thân công việc. Bạn sẽ phải ngạc nhiên trước hiệu suất mà 
25 phút tập trung có thể tạo ra - đặc biệt là khi bạn chỉ tập trung vào. 
công việc chứ không phải việc hoàn thành nó. [Phương pháp này được 
gọi là kỹ thuật Pomodoro, sẽ được trình bày chỉ tiết hơn ở chương ó.) 
Nếu muốn áp dụng một phiên bản cao cấp hơn của cá các h tiếp 
cận này, hãy tưởng tượng răng vào cuối ngày, bạn nghĩ tới nột nhiệm 
vụ quan trọng nhất mà mình đã hoàn thành trong ngày. Đó nhiệm 
vụ gì? Hãy viết nó ra. Sau đó, hãy bắt tay vào thực hiện. Cổ g 
thành ít nhất ba lần tập trung 25 phút trong ngày hôm đổ, 
hay nhiều việc bạn cho là quan trọng nhất. 
Vào cuối ngày làm việc, hãy nhìn vào những gì bạn đã 
trong danh sách và tận hưởng cảm giác hoàn thành công v 
đó, hãy viết ra vài việc quan trọng mà bạn muốn thực hii 
sau. Việc chuẩn bị trước như vậy sẽ giúp cho chế độ A 
bắt đầu suy nghĩ về cách bạn sẽ hoàn thành li»....... 
ngày hôm sau. 


28 a mind for numbers 


TÓM TẮT 
e Bộ não của chúng ta sử dụng hai quy trình rất khác nhau đễ 
tư duy - đó là chế độ tập trung và chế độ phân tán. Dường 
như bạn luôn chuyển đối qua lại giữa hai chế độ này, hoặc sử 
dụng cái này hoặc cái kia. 


Việc bối rối khi gặp những khái niệm và vấn đề mới là rất 
bình thường khi lần đầu chúng ta tập trung vào chúng. 


Để tìm ra những ý tưởng mới và giải quyết vấn đề, điều quan 
trọng không chỉ là tập trung ngay từ đầu, mà còn phải hướng 
sự tập trung đó khỏi những gì chúng ta muốn học. 


Hiệu ứng Einstellung đề cập đến việc bị mắc kẹt khi giải quyết 
một vấn đề hay hiểu một khái niệm do việc tự gán mình với 
một cách tiếp cận sai lầm. Việc chuyển đổi chế độ từ tập trung 
sang phân tán có thể giúp bạn thoát khỏi hiệu ứng này. Sau 
đó, hãy nhớ rằng đôi khi bạn sẽ cần phải suy nghĩ linh hoạt. 
Bạn có thế cần phải chuyển đối chế độ tư duy để giải quyết 
một vấn đề hoặc hiểu một khái niệm. Những ý tưởng ban 
đầu của bạn về việc giải quyết vấn đề đôi khi có thể làm bạn 
lạc hướng. 


Hãy cử binh tinl 29 


CÂU HỎI NÂNG CAO 


1. Làm thế nào đế nhận ra mình đang ở trong chế độ phân tán? 
Bạn cảm thấy thế nào khi ở chẽ độ này? 


+. Khi bạn đang chủ tâm suy nghĩ về một vấn đề, chế độ nào sẽ 
hoạt động và chế độ nào bị chặn lại? Bạn có thể làm gì để 
thoát khỏi sự ngăn chặn này? 


3. Kê lại lần bạn đã trải qua hiệu ứng EFinstellung. Làm thế nào 
bạn thay đổi suy nghĩ của mình đế vượt qua những khái niệm 
sai lầm đã có? 

4. Giải thích cách hiểu chế độ tập trung và phân tán như chùm 
sáng có thể điều chỉnh được khi rọi đèn pin. Khi nào bạn có 
thể nhìn xa hơn? Khi nào bạn có thể nhìn rộng hơn, nhưng 
không xa bằng? 

5s. Tại sao sự trì hoãn đôi khi lại là một thách thức đặc biệt đối 
với những người đang học toán và khoa học? 


THOÁT KHỎI BẾ TẮC: CÂU CHUYỆN CỦA NADIA NOUI ~ 
MEHIDI, SINH VIÊN NĂM THỨ TƯ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ 


“Năm lớp Mười một, tôi được học môn Giải tích | và đc quả là cơn ác 
mông. Nó khác xa với những môn học trước đó đến nỗi tôi không biết làm 
thể nào để học nó. Tôi đã tốn nhiều thời gian hơn và chăm chỉ hơn, thế 


30 a mind for numbers 


nhưng dù có giải thêm bao nhiêu bài toán, hay ở lại trong thư viện thêm 
bao nhiêu giờ đi nữa thì tô: cũng vẫn không học được gì. Cuối cùng, tôi 
đành cố vượt qua môn học bằng cách ghi nhớ. Và không cần nói cũng biết, 
kỳ thi AP [Xếp lớp nâng cao] của tôi dở tệ 

Tôi tránh môn toán trong hai năm tiếp theo, và sau đó, khi là sinh 
viên năm thứ hai, tôi đã học Giải tích | và đạt điểm 4.0 [điểm tối đa]. Tôi 
không nghĩ mình thông minh hơn sau hai nãm, nhưng tôi đã thay đổi hoàn 
toàn cách tiếp cận môn học. 

Tôi nghĩ ở trường trung học mình đã mắc kẹt trong chế độ tư duy 
tập trung Íchính là Einstellung!] và cảm thấy nếu tiếp tục cố gắng để tiếp 
cận các vấn để theo cùng một cách thì cuối cùng tôi sẽ tìm ra giải pháp. 

Bây giờ tôi đang dạy kèm môn toán và kinh tế. Vấn để của đám sinh 
viên bị mắc kẹt là luôn cố nhìn vào các chị tiết của vấn đề chỉ để tìm hướng 
giải quyết, chứ không phải để hiểu rõ nó. Tôi không nghĩ bạn có thể dạy ai 
đó cách suy nghĩ - bởi nó khá giống một hành trình riêng tư. Nhưng đây 
là một số điều đã giúp tôi hiểu được các khái niệm mà ban đầu có vẻ phức 
tạp hoặc khó hiểu. 


1. Tôi hiểu rõ hơn khi đọc sách, hơn là nghe ai đó nói, vỉ vậy tôi luôn đọc 
sách. Đâu tiên, tôi đọc lướt để nắm cơ bản những gì chương sách cổ 
trình bày, sau đó tôi đọc chỉ tiết, kỹ càng hơn. Mỗi chương, tôi đều 
đọc nhiều hơn một lân [nhưng không đọc hai lân tiên tiếp). 

2. Nếu đọc xong tôi vẫn không hiểu rõ những gì đang xảy ra, tôi sẽ 
tra cứu Google hoặc xem các video trên YouTube về chủ đề này. 
Làm vậy không phải do cuốn sách hay giáo sư chưa giảng giải kỹ 
càng, mà vì đôi khi lắng nghe một việc theo cách diễn đạt khác 
có thể khiến trí óc bạn nhìn nhận vấn để theo góc độ khác và khơi 
dậy hiểu biết. 

3. Tôi nghĩ thông suốt nhất khi lái xe. Thế nên đôi khi tôi nghỉ ngơi 
một chút và lái xe đi xung quanh - điều này rất hữu ích. Tôi phải 
giữ cho mình bận rộn theo cách nào đó, vì nếu chỉ ngồi suy nghĩ, tôi 
sẽ chỉ chuốc lấy sự chán nản hoặc phân tâm và chẳng tài nào tập 
trung được. 


li) 


Học tập là sáng tạo: 


Bài học từ Chiếc Chảo Rản 
của Thomas Edison 


homas Edison là một trong những nhà phát minh lớn nhất 

trong lịch sử, đứng tên hơn một nghìn bằng sáng chế. 

Chẳng gì có thể cản ngăn ông sáng tạo. Ngay cả khi phòng 
thí nghiệm bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn khủng khiếp, Edison 
vẫn hào hứng phác thảo sơ đồ phòng thí nghiệm mới, lớn hơn và 
tốt hơn trước. Làm sao sức sáng tạo của Edison có thể phi thường 
đến vậy? Câu trả lời, như bạn sẽ thấy, liên quan đến các thủ thuật 
khác thường mà ông dùng để chuyến đối giữa các chế độ tư duy. 


Chuyển đổi giữa chế độ tập trung và phân tán 


Đối với hầu hết mọi người, việc chuyển đổi từ chế độ tập trung 
sang chế độ phân tán xảy ra tự nhiên khi bị phân tâm trong một 
thời gian ngắn. Bạn có thể đi dạo, ngủ trưa, hoặc đến phòng tập 
thể hình. Hoặc bạn có thể hướng chú ý vào một việc khác mà các 
phần não bộ khác chịu trách nhiệm xử lý, như: nghe nhạc, học 


32 a mind for numbers 


cách chia động từ tiếng Tây Ban Nha, hoặc dọn dẹp lồng của chú 
chuột cưng.' Mấu chốt là hãy làm một việc khác, cho đến khi bộ não 
của bạn hoàn toàn không còn nghĩ về vấn đề đó nữa. Trừ khi bạn áp 
dụng thêm các thủ thuật, quá trình này thường sẽ mất vài giờ. Bạn 
có thể nói: “Tôi không có nhiều thời gian đến thế đâu.” Nhưng thật 
ra là có đấy, bạn chỉ cần chuyển sự tập trung sang một việc cần làm 
khác, và kèm thêm một chút thời gian nghỉ ngơi thư giãn. 


Chuyên gia sáng tạo Howard Gruber đã gợi ý một trong ba 
chữ B sẽ có ích cho bạn. Đó là bed (giường), bath (bồn tắm), hoặc 
bus (xe buýt).* Còn nhà hóa học cực kỳ sáng tạo của những năm 
giữa thế ký o, Alexander Williamson, nhận thấy đi dạo một mình 
cũng hiệu quả tương đương một tuần ở phòng thí nghiệm cho 
việc phát triển nghiên cứu. (May mắn cho ông là lúc ấy vẫn chưa 
có điện thoại thông minh.) Đi dạo thúc đẩy sáng tạo trong nhiều 
lĩnh vực; một số nhà văn nổi tiếng như Jane Austen, Carl Sandburg 
và Charles Dickens đã thường xuyên tìm thấy nguồn cảm hứng 
trong những chuyến đi dạo đường dài. 


Một khi bạn bị phân tâm khỏi vấn đề trước mắt, chế độ 
phân tán sẽ được khởi động và có thể bắt đầu quá trình “bức 
tranh toàn cảnh” để giải quyết vấn đề.* Sau khi nghỉ ngơi và 
quay lại với vấn đề trước đó, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy giải pháp 
xuất hiện một cách dễ dàng. Mà dù giải pháp không xuất hiện, bạn 
cũng có thể hiểu vấn đề sâu sắc hơn. Đúng là bạn sẽ cần rất nhiều 
nỗ lực tập trung trước đó, nhưng giải pháp bất ngờ xuất hiện từ 
chế độ phân tán đem lại cảm giác gần như khoảnh khắc “aha” vậy. 

Chính giải pháp âm thầm, trực quan cho câu đố mà bạn đang 
cố gắng giải quyết là một trong những cảm xúc tuyệt vời khó nắm 
bắt nhất khi học toán và khoa học - cũng như học nghệ thuật, 


Nhà phát mình xuất chúng Thomas Edison (hinh trên] được cho là đã sử 
dụng một mẹo thông minh để chuyển từ chế độ tập trung sang chê độ phân tán 
Đây cũng chính là thủ thuật mà hoa sĩ siêu thực nổi tiếng Salvador Dati (hinh 
dưới] sử dụng trong những sáng tạo nghệ thuật của ông 


34 a mind for numbers 


văn chương hay bất kỳ sáng tạo nào khác! Và vâng, như bạn sẽ 
thấy, toán và khoa học cũng là các hình thức tư duy sáng tạo sâu 
sắc ngay cả khi bạn chỉ đang học chúng ở trường mà thôi. 


Trạng thái chập chờn, lơ mơ trước khi chìm vào giấc ngủ 
dường như là một phần của phép thuật đằng sau sự sáng tạo 
phi thường của Edison. Khi gặp phải vấn đề khó khăn, thay 
vì tập trung vào nó, người ta kể rằng Edison thường đánh một 
giấc ngắn. Nhưng ông ngủ ngồi trên ghế bành, tay nằm một 
vòng bi, và ngay trên sàn phía dưới vòng bi đặt một cái đĩa. Khi 
thư giãn, suy nghĩ của ông sẽ chuyến sang chế độ tư duy phân 
tán tự do và cởi mở. (Đây là một nhắc nhở rằng ngủ thiếp đi là 
một cách tốt để khiến bộ não thả lỏng vấn đề ta muốn giải quyết, 
hoặc về bất cứ điều gì ta đang sáng tạo.) Khi Edison thiếp đi, 
vòng bi rời khỏi tay ông và rớt xuống cái đĩa. Tiếng loảng xoảng sẽ 
đánh thức ông và rồi ông có thể nắm bắt những suy nghĩ từ chế độ 
phân tán để tạo ra các phương pháp tiếp cận mới.” 


Sáng tạo là khai thác 
và mở rộng khả năng của bạn 


Sáng tạo trong kỹ thuật, khoa học và nghệ thuật có một kết nối 
sâu sắc. Họa sĩ siêu thực kỳ dị Salvador Dalí, giống như Thomas 
Edison, cũng đã sử dụng giấc ngủ ngắn và tiếng động của một vật 
rơi ra khỏi tay để chạm đến chế độ phân tán đầy sáng tạo của mình. 
(Dalí gọi đó là “ngủ như không ngủ”) Khởi động chế độ phân 
tán sẽ giúp bạn học tập sâu hơn và sáng tạo hơn. Có rất nhiều 
sự sáng tạo trong việc giải các vấn đề toán và khoa học. Nhiều người 
vẫn nghĩ rằng các bài toán chỉ có một lời giải duy nhất, nhưng 
thật ra chúng có vài cách giải khác nhau, nếu bạn đủ sáng tạo 
để tìm ra. Chẳng hạn, có hơn ba trăm cách chứng minh định lý 
Pythagore. Chẳng may, chúng ta sẽ sớm thấy các vấn đề kỹ thuật 


Học tập la sáng tạc 35 


và sác giải pháp cho chúng rồi cũng được coi là một dạng thơ ca. 


Tuy vậy sáng tạo không đơn thuần là có một bộ kỹ năng 
mạnh mẽ về khoa học hay nghệ thuật. Sáng tạo là khai thác và 
mở rộng khả năng của bạn. Nhiều người nghĩ mình không sáng 
tạc, nhưng về cơ bản, nhận định này chẳng đúng chút nào. Tất cả 
chung ta đều có khả năng tạo ra các liên kết thần kinh mới và lấy 
ra những thứ thậm chí chưa từng có trong kỷ ức của mình - điều 
hai nhà nghiên cứu về sáng tạo Liane Gabora và Apara Ranjan gọi 
là “phép thuật của sự sáng tạo” Hiểu được cách não bộ hoạt động 
sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn bản chất sáng tạo trong một số ý nghĩ của 
chính mình. 


BÂY (TỦ ĐẾN LƯỢT BẠN! 


Chuyển từ tập trung sang phân tán 


Hãy đọc câu dưới đây và xác định xem nó chứa bao nhiêu tỗi: 
Câu này có baaa lỗi. 

-_ Hai lỗi đầu tiên sẽ được phát hiện dễ dàng bằng cách sử dụng cách 
tiếp cận tập trung. Lỗi thứ ba, mang tính nghịch lý, sẽ chỉ xuất hiện 
khi bạn thay đổi quan điểm và áp dụng một cách tiếp cận phân tán 
hơn.® [Hãy nhớ, lời giải nằm ở phân phụ chú.] 


Chuyển đổi qua lại 
giữa hai chế độ để hiểu rõ vấn đề 


Câu chuyện của Edison còn nhắc nhở chúng ta về những điều 
khác. Chúng ta sẽ học được rất nhiều từ những thất bại của mình 
trong toán và khoa học.° Nếu biết rằng bản thân tiến bộ hơn sau 
mỗi sai lầm gặp phải khi cố giải quyết vấn đề thì hẳn việc tìm ra các 
lỗi sai sẽ đem lại cho bạn cảm giác hài lòng. Edison cũng từng nói: 


3ó a mind for numbers 


“Tôi không thất bại. Tôi chỉ tìm ra mười nghìn cách không hiệu 
quả thôi.”° 


Chúng ta không thể tránh khỏi sai sót. Để vượt qua chúng, 
hãy bắt đầu làm bài tập của bạn từ sớm, và nếu không thật sự thích 
thú những gì đang làm, hãy chỉ làm việc từng quãng ngắn. Hãy 
nhớ rằng khi nghỉ ngơi, chế độ phân tán của bạn vẫn đang hoạt 
động âm thầm. Đó chính là thỏa hiệp có lợi nhất - nhàn nhã mà 
vẫn có thể học. Một số người nghĩ rằng họ không thế nào bước vào 
chế độ phân tán, nhưng không phải vậy. Mỗi khi thư giãn và không 
nghĩ sâu về điều gì, não của bạn sẽ tự động bước vào một chế độ 
mặc định, chính là một hình thức suy nghĩ phân tán. Ai cũng như 
vậy cả." 

Giấc ngủ có lẽ là yếu tố hiệu quả và quan trọng nhất đề chế 
độ phân tán của bạn sẵn sàng xử lý một vấn đề khó khăn. Nhưng 
đừng để bề ngoài đễ dãi và gây ngủ của chế độ phân tán đánh lừa 
nhé. Một cách giúp hình dung về chế độ phân tán là nghĩ về những 
trạm dừng khi ta leo núi. Các trạm dừng là những điểm nghỉ ngơi 
cần thiết trong hành trình dài chỉnh phục núi cao. Bạn sử dụng 
trạm dừng để nghỉ chân, ngẫm nghĩ, kiểm tra trang thiết bị, và 
chắc chẳn mình đang đi đúng hướng. Nhưng bạn không bao giờ 
được lầm việc nghỉ ngơi tại một trạm dừng chân với việc khó nhọc 
leo đến đỉnh núi. Nói cách khác, việc chỉ sử dụng chế độ phân 
tán không cho phép bạn chỉ việc đi lang thang mà trông đợi 
sẽ tự đến được đâu đó. Dần dần, chính việc tập luyện chuyển đối 
đều đặn qua lại giữa chế độ tập trung chú ý và chế độ phân tán thư 
giãn mới làm nên phép màu." 

Bạn sẽ phải dốc toàn bộ chú ý vào chế độ tập trung để bước 
đầu đưa vấn đề vào não bộ. Các nghiễn cứu đã chỉ ra năng lượng 
tỉnh thần, hay ý chí, của chúng ta dành cho kiểu tư duy này cũng 
chỉ có hạn. Khi năng lượng giảm sút, đôi khi bạn có thể nghỉ ngơi 


Học tập !3 sang tao 37 


bằng cách chuyển sang các nhiệm vụ đòi hói tập trung khác, chẳng 
hạn chuyển từ học toán sang học từ vựng tiếng Pháp. Nhưng, càng 
dành nhiều thời gian cho chế độ tập trung, bạn càng sử dụng nhiều 
nguồn lực trí tuệ. Điều này giống một buối nâng tạ trí óc vừa nặng 
vừa lâu vậy. Đó là lý do tại sao các khoảng nghỉ ngắn để vận động 
hay nói chuyện với bạn bè khi không cần phải tập trung sẽ khiến 
bạn sảng khoái. 


Có thể bạn muốn việc học tập tiển triển nhanh hơn - đến 
mức đòi hỏi chế độ phân tán hấp thu ý tưởng mới nhanh hơn. 
Nhưng hãy so sánh chuyện này với tập thê dục. Thường xuyên 
nâng tạ sẽ chẳng làm cơ bắp của bạn săn chắc hơn - phải cho cơ 
bắp nghỉ ngơi và phát triển trước khi tiếp tục sử dụng. Cơ bắp sẽ 
khỏe mạnh lâu dài nếu chúng ta nghỉ ngơi giữa các bài tập. Mấu 
chốt chính là chúng ta phải kiến trì! 


SỬ DỤNG NHỮNG CÔNG CỤ PHÂN TÁN DƯỚI ĐÂY 
LÀM PHẦN THƯỞNG SAU KHI ĐÃ LÀM VIỆC Ở CHẾ ĐỘ 
TẬP TRUNG NGHIÊM NGẶT'“ 


Bộ kích hoạt chế độ phân tán thông thường 
« Tập thể hình 


Chơi một môn thể thao như bóng đả hoặc bóng rổ 
Chạy bô. đi dạo, hoặc bơi 

® Nhảy/Khiêu vũ 

® Lái xe đi vòng quanh [hoặc ngồi kê xe với a1] 

* Vẽ 

® Tắm vòi sen hoặc tắm bồn 

® Nghe nhạc, đặc biệt là nhạc không lời 

® Chơi các bản nhạc bạn thuộc 


Thiển hoặc cầu nguyên 
Ngủ [chế độ phân tán tối thương!] 


38 a mind for numbers 


Bộ kích hoạt chế độ phân tán sau đây sẽ hiệu quả nếu thục hiên trong 
thời gian ngắn, dưới dang phần thưởng. [Các hoat đông này có thể khiến 
bạn tập trung hơn các hoạt động được nêu ở trên.] 

® Chơi trò chơi điện tử 

s® Lướt web 

® Nói chuyện với bạn bè 

® Tình nguyên giúp đỡ người khác làm một công việc đơn giản 

® Đọc một cuồn sách thư giãn 

®_ Nhắn tin với bạn bè 

® Đi xem phim hoặc kịch 

® Xem tỉ vi [làm rớt điều khiển khi buồn ngủ sẽ không được tính] 


Đừng cố bát kịp những người bạn thông minh 


Những sinh viên đang chật vật với toán và khoa học thường nhìn 
vào những người bạn cực kỳ thông minh và tự nhủ phải theo kịp 
họ. Vô hình trung, các sinh viên này không tự cho mình thêm thời 
gian đế thực sự hiểu rõ vấn đề, và ngày càng tụt hậu hơn. Hệ quả 
của tình cảnh khó chịu, gây nản lòng này là các sinh viên sẽ bỏ học 
toán và khoa học một cách không cần thiết. 


Nào, hãy dừng lại, nhìn thẳng vào điểm mạnh và điểm yếu 
của bạn. Nếu bạn cần thêm thời gian để học toán và khoa học, bạn 
phải chấp nhận chuyện đúng là vậy. Nếu bạn đang ở bậc trung học, 
hãy cố gắng sắp xếp lịch trình đế có đủ thời gian cần thiết cho các 
phần khó hơn và giới hạn các phần này sao cho vừa sức. Nếu bạn 
đang học đại học, hãy tránh đăng ký quá nhiều khóa học khó, đặc 
biệt nếu còn đi làm thêm. Đối với nhiều người, một khóa học toán 
và khoa học nhẹ nhàng có thể tương đương với một khóa học khó 
của nhiều môn khác. Đặc biệt, ngay khi vừa bước chân vào đại 
học, hãy tránh cám dỗ phải theo kịp chúng bạn. 


Học tập lä sáng tạo 39 


Bạn có thế ngạc nhiên khi phát hiện ra việc học tập chậm rãi 
cũng đồng nghĩa với việc bạn học sâu hơn chúng bạn nhanh trí 
trong lớp. Một trong những thủ thuật quan trọng nhất đã giúp 
tôi cải tổ não bộ là học cách tránh sự cám dỗ của việc đăng ký quá 
nhiều khóa toán và khoa học một lúc. 


Tránh hiệu ứng Einstellung (Tránh bị bế tắc) 


Hãy nhớ rằng, việc công nhận ý tưởng đầu tiên xuất hiện 
trong đầu khi giải bài tập hoặc làm bài kiểm tra có thể ngăn 
bạn tìm ra giải pháp tốt hơn. Những kỳ thủ cờ vua bị ảnh hưởng 
bởi Hiệu ứng Einstellung thực sự tin họ đang quét toàn bộ bàn cờ 
để tìm một giải pháp khác. Nhưng các nghiên cứu kỹ về hướng 
ánh mắt của họ cho thấy họ đang tập trung vào giải pháp ban đầu. 
Không chỉ ánh mắt, mà chính tâm trí họ cũng không rời đi đủ xa để 
tìm một cách tiếp cận mới cho vấn đề.5 


Theo các nghiên cứu gần đây, chớp mắt là một hoạt động 
quan trọng để đưa ra hướng đánh giá khác cho một tình huống. 
Nhắm mắt dường như sẽ mang tới một khoảng nghỉ nhỏ, tạm 
ngưng chủ ý của chúng ta trong giây lát và cho phép chúng ta, dù 
chỉ trong khoảnh khắc, làm tươi mới ý thức và quan điểm của 
mình. Vì vậy, nhảy mắt tách bạn trong giây lát khỏi chế độ tập 
trung. Nhưng mặt khác, cố tình nhắm mắt lại có thế giúp bạn tập 
trung sâu hơn - mọi người thường liếc sang hướng khác, hoặc 
nhắm hay che mắt lại để tránh bị phân tâm khi đang tập trung suy 
nghĩ về một giải pháp.” 


Bây giờ chúng ta đã dần hiểu hơn về Magnus Carlsen và trí 
tuệ của cậu khi cậu đánh giá cao tầm quan trọng của sự phân tâm 
tưởng như tầm thường ấy. Khi Carlsen đứng lên và hướng ánh 
nhìn - cũng như sự chú ý - sang những bàn cờ khác, cậu đã khiến 


40 a mind for numbers 


tâm trí mình rời khỏi chẽ độ tập trung trong chốc lát. Hướng ánh 
nhìn và sự chú ý sang nơi khác là điểm then chốt để trực giác phân 
tán của Carlsen có thể “tiếp quản” ván cờ giữa cậu và Kasparov. Tại 
sao Carlsen có thể nhanh chóng thay đổi chế độ tư duy để có được 
những cái nhìn sâu sắc bất ngờ đến như vậy? Tài năng cờ vua của 
cậu hẳn đã đóng vai trò nhất định, cùng với kỹ năng thực hành 
trực giác. Đây là một gợi ý rằng bạn cũng có thể rèn luyện cách 
nhanh chóng chuyển đổi giữa chế độ tập trung và phân tán trong 
khi phát triển chuyên môn ở một lĩnh vực nào đó. 


Thật tình cờ, Carlsen có lẽ cũng biết việc cậu rời ghế sẽ làm 
Kasparov xao lãng. Chỉ một sự phân tâm rất nhỏ trong trận đấu 
đẳng cấp như vậy cũng đủ gây bối rối - điều này sẽ nhắc bạn nhớ, 
tập trung cao độ là một trạng thái quan trọng và không nên bị tách 
khỏi. (Trừ trường hợp bạn cố ý lùi một bước đế chế độ phân tán 
tiếp quản.) 


Giải quyết một vấn đề hóc búa hay học một khái niệm 
mới gần như luôn đòi hỏi một hoặc nhiều quãng thời gian 
tách khỏi vấn đề. Trong mỗi khoảng nghỉ, khi bạn không trực 
tiếp tập trung vào vấn đề, chế độ phân tán sẽ giúp bạn nhìn nhận 
vấn đề đang xem xét ở khía cạnh mới mẻ hơn. Khi tập trung chú ý 
trở lại, bạn sẽ củng cố được các ý tưởng và kiểu hình tư duy mới 
mà chế độ phân tán đã tạo ra. 


Hoc tập là sang tao 41 


Để sọc tốt, ta cần thời gian giãn cách giữa các gi học tập trung, để các kiểu 
hìn. tư duy cớ được thời gian củng cố. Tương tự như việc bạn chờ vữa khô khi xây 
từn| lớp tường gạch lhinh trái). Việc cố gảng nhồi nhét mọi thứ trong vài buổi 
họ ngắn ngủi sẽ không cho phép các câu trúc tư duy có đủ thơi gian củng cỗ 
troig trí nhớ dài hạn của bạn - chúng ta sẽ chỉ có thể xây nên một đồng hổ tốn 
màthôi (hình phải]. 


CHUYỂN ĐỔI GIỮA TƯ DUY TẬP TRUNG VÀ PHÂN TÁN 


Tôi đã chơi piano 15 năm, có những lúc phải đối mặt với các 
đoan nhạc đặc biệt khó. Thật không thể hiểu nổi các đoạn này, 
thể nên tôi cũng thường ép mình đàn đi đàn lại nhiều lần [mặc 
dù rất chậm hoặc không chính xác], rồi sau đó nghỉ ngơi. Đến 
hôm sau, khi thử lại, tôi đã có thể chơi đoan nhạc đó một cách 
hoàn hảo, như thể có phép màu vậy. 

Hôm nay, tôi thử tam nghỉ khi đang phải làm một bài giải 
tích phúc tạp đến độ muốn nổi sùng. Và rổ. trên đường đến lễ 
hội Phục hưng, lời giải đã tới với tôi và tôi đã phải viết nó lên 
một chiếc khăn ăn để khỏi quên! [Ta nên luôn để khăn ăn trong 
xe - đầu ai biết sẽ có gì xảy ra chứ?]” 

— Trevor Drozd, sinh viên năm ba, 
chuyên ngành khoa học máy tính 


Gira những lần dồn sức tập trung, chúng ta cần có thời gian nghỉ 
đưdài để giúp tâm trí rời hoàn toàn khỏi vấn đề cần giải quyết. 
Tliông thường, một vài giờ nghỉ là đủ đề chế độ phân tản thu lại 
được cho ta thành tựu nào đó, nhưng không lâu đến mức làm các 


42 a mind for numbers 


thành tựu đó biến mất trước khi ta chuyển chúng sang chế độ tập 
trung. Kim chỉ nam rút ra được ở đây là đừng mặc kệ những khái 
niệm ta mới học lâu hơn một ngày. 


Chế độ phân tán không những cho phép bạn nhìn nhận vấn 
đề theo hướng mới mà còn tổng hợp những ý tưởng này và kết 
hợp chúng với những điều bạn đã biết. Việc nhìn nhận theo các 
hướng mới cũng cho chúng ta hiểu hơn tại sao “ngủ trên vấn đề"” 
trước khi đưa ra quyết định quan trọng lại là một ý hay, và tại sao 
nghỉ ngơi cũng rất quan trọng. 


Sự căng thẳng giữa các chế độ học tập tập trung và phân tán 
sẽ khiến não bộ của bạn mất thời gian giải quyết trong khi bạn 
đang phải xử lý các khái niệm mới và giải quyết các vấn đề mới. 
Học tập ở chế độ tập trung giống như cung cấp gạch xây trong khi 
học tập ở chế độ phân tán tựa việc dùng vữa để kết gạch lại. Khả 
năng kiên nhẫn tiếp tục làm việc từng chút một rất quan trọng. Đó 
là lý do tại sao bạn cần luyện tập một số thủ thuật thần kinh được 
trình bày trong các chương sau đế giúp giải quyết tình trạng trì 
hoãn một cách hiệu quả (nếu cần). 


BÂY GTỮ ĐỀN LƯỢT B/ 


* Nguyên văn “Sleeping on it” Thành ngữ này có nghĩa đen là ngủ trên một vấn đề gì đó, và 
nghĩa bóng là hoãn đưa ra quyết định về một vấn đề quan trọng sang ngày hôm sau 


Học tập là sáng tao 43 
Phải làm gì khi bạn thực sự bế tắc 


Những người có khả năng tự kiểm soát bản thân mạnh mẽ 
gặp nhiều khó khăn nhất trong việc tự mình (ảt chế độ tập 
trung để chuyển sang chế độ phân tán. Cũng bởi họ vẫn thường 
thành công vì có thể tiếp tục khi những người khác đã đầu hàng. 
Nếu thường gặp tình huống này, bạn có thể áp dụng một thủ thuật 
khác. Hãy thiết lập nguyên tắc sau: lắng nghe bạn cùng lớp, bạn 
thân, hoặc người yêu, những người có thế cảm nhận điểm khó 
chịu sắp bùng phát của bạn. Mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng hơn nếu 
bạn lắng nghe người khác, thay vì chính bản thân mình. (Chẳng 
hạn, khi chồng hoặc con khuyên tôi ngừng xem xét một phần 
mềm đầy lỗi, tôi đã tuân theo quy tắc trến, dù lúc này cũng đầy 
miễn cưỡng.) 


Nhắc đến việc nói chuyện với người khác, khi bạn thực sự bế 
tắc, lắng nghe bạn học, đồng nghiệp hay người hướng dẫn sẽ tốt 
hơn rất nhiều. Hãy hỏi một ai đó để có góc nhìn giải quyết vấn đề 
khác, hoặc cách so sánh khác để hiểu khái niệm hơn; tuy nhiên, tốt 
nhất bạn nên tự vật lộn với vấn đề trước khi nói chuyện với người 
khác, bởi điều này có thể giúp các khái niệm cơ bản ăn sâu vào tâm 
trí, từ đó giúp bạn dễ tiếp thu lời giải thích hơn. Học tập thường 
có nghĩa là hiểu những gì chúng ta đã “tiếp thư”, và vì thế, chúng ta 
đã phải “tiếp thu” điều gì đó từ trước rồi. (Tôi nhớ lại ánh mắt đối 
địch của mình với các giáo viên khoa học hồi trung học, luôn đố 
lỗi cho họ vì sự thiểu hiểu biết của tôi, mà không nhận ra chính tôi 
mới cần phải tự xây dựng nền tảng.) Bạn cũng đừng đợi đến một 
tuần trước kỳ thi giữa kỳ hay cuối kỳ để xin trợ giúp kiểu này. Hãy 
bắt đầu thật sớm và thường xuyên. Giáo viên có thế diễn đạt lại 
hoặc giải thích theo một cách khác để bạn nắm bắt chủ đề tốt hơn. 


“4á a mnnd for numbers 


THẤT BẠI CỦNG LÀ NGƯỜI THẦY TUYỆT VỜI 


"Vào năm lớp mười, tôi quyết định theo hoc lớp khoa học máy 
tính AP [lớp dư bị cho kỳ thị AP]. Nhưng trong kỳ thị AP, tôi lại 
thất bại. Không chấp nhận thất bại này, tôi đã đàng ký học và 
thị lại trong năm tiếp theo. Bằng cách nao đó, rèi khỏi lập trình 
trong gần một năm rồi mới quay lại đã giúp tôi nhận ra mình 
thật sự thích môn học này. Vậy là tôi đã dễ dàng vượt qua bài 
kiểm tra trong tân thi thứ hai. Nếu tôi sợ thất bại đến nôi không 
dám đăng ký khóa học máy tính tần đầu và cả ở lần hai, chắc 
chẳn tôi sẽ không phải là tôi của hôm nay, một nhà khoa học 
máy tính nhiệt thành và hạnh phúc. ˆ 
- Cassandra Gordon, sinh viên năm hai, 
chuyên ngành khoa hoc máy tính 


bạ: # 


ong nghịc lý trong học tập ty vi 
hàng đi kèm ( nhiều nghịch tý. Chính điều bạn cản gế 
\ lê tu học hỏi của bạn. Chúng ta cần tập trung, 
hú ‹ ị Lvấn đề - tuy nhiên việc này cũng có thể 
) ta nắm lấ nhìn mới mẻ cẩn thiết. Thành công | là 
hưn ) Tế quan trọng không kém. Kiên trì bền b 


h n chốt ~ Su kiên trì không đúng việt cị cũng sẽ ` 


-có thể đoán được là gì không? soi 


Hoc tập :3 sáng tạa Á3 
Giới thiệu về trí nhớ làm việc và trí nhớ dài hạn 


Tới phần này, nằm được kiến thức cơ bán về trí nhớ sẽ rất hữu ích 
Với mục đích của chúng ta, sẽ chỉ cần nói về hai hệ thống trí nhớ 
quan trọng: trí nhớ làm việc và trí nhớ dài hạn.'9 


Trí nhớ làm việc là phần trí nhớ liên quan đến những 
gì bạn đang ý thức và xử lý ngay lập tức trong đầu bạn. 
Người ta vẫn cho rằng trí nhớ làm việc có thế lưu trữ khoảng 
bảy “khối thông tin”, nhưng hiện nay con số phổ biến là khoảng 
bốn khối. (Chúng ta có xu hướng tự động nhóm các thông tin 
ký ức riêng vào các khối trí nhớ, vì vậy có vẻ như trí nhớ làm việc 
lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta.?9) 


Bạn có thể hình dung trí nhớ làm việc như một nghệ sĩ tung 
hứng vậy. Bốn khối thông tin chỉ ở trong không trung - hoặc trong 
trí nhớ làm việc - chừng nào bạn còn “tung” tiếp năng lượng cho 
chúng. Chúng ta cần năng lượng này để các con ma cà rồng chuyển 
hóa - chính là quá trình phân rã tự nhiên - sẽ không hút sạch các 
ký ức. Nói cách khác, bạn cần phải duy trì những khối này; nếu 
không, cơ thể sẽ chuyến năng lượng sang nơi khác, và bạn sẽ quên 
thông tin vừa đưa vào não bộ. 


ST. cac 2 


Thông thường, bạn có thể lưu trữ khoảng bốn khối thông tin trong trí nhớ 
(am việc, như được thể hiện trong bộ nhớ bốn khối ở hình bên trái. Khi bạn 
nảm vững một kỹ thuật hoặc khái niệm về toán hay khoa học, nó sẽ chiếm ít 
không gian trong trí nhớ làm việc hơn. Điều này giải phóng không gian trong 
tâm trí để bạn dễ nắm bắt những ý tưởng khác hơn, như hinh bên phải 


46 a mnnd for numbers 


Trí nhớ làm việc rất quan trọng trong học toán và khoa học vì nó 
như tấm bảng đen của riêng bạn, nơi bạn có thể ghi nhanh một vài 
ý tưởng bạn đang cân nhắc hoặc muốn hiểu rõ hơn. 


Làm thế nào để bạn lưu lại điều gì trong trí nhớ làm việc? 
Thông thường, chúng ta hay lặp lại; ví dụ, bạn có thể lầm nhầm 
một số điện thoại đến khi có thể ghi lại. Chúng ta cũng có thế nhằm 
mắt để ngăn các thông tin khác xâm nhập vào trí nhớ làm việc có 
giới hạn của mình trong khi tập trung. 


Ngược lại, trí nhớ dài hạn có thể được coi là một kho 
lưu trữ. Một khi các thông tin đã lưu vào đây, chúng sẽ ở yến tại 
đây. Kho chứa này rất lớn, với không gian chứa được hàng tỷ mục 
thông tin, và vì vậy những 'gói' thông tin rất dễ bị chôn sâu đến 
nỗi khó lòng tìm lại được. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi não bạn 
chuyển một mục thông tin vào trí nhớ dài hạn, bạn phải quay trở 
lại với nó một vài lần để tăng cơ hội tìm được khi cần." (Dân công 
nghệ đôi khi coi trí nhớ ngắn hạn là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên 
[RAM], và trí nhớ dài hạn là không gian trong ổ cứng.) 


Trí nhớ dài hạn rất quan trọng để học toán và khoa học vì đó 
là nơi lưu lại những khái niệm cơ bản và các kỹ thuật cần dùng để 
giải quyết vấn đề. Muốn đưa thông tin từ trí nhớ làm việc sang trí 
nhớ dài hạn cần thời gian. Đế hỗ trợ quá trình này, hãy sử dụng 
kỹ thuật lặp lại cách quãng. Đặc điểm của kỹ thuật này là lặp lại 
những gì muốn ghi nhớ, như một từ mới hay một kỹ thuật giải 
quyết vấn đề mới, nhưng cách quãng vài ngày nhắc lại một lần. 


Việc xen một ngày nghỉ vào giữa các đợt lặp lại - tức kéo dài 
việc luyện tập của bạn ra vài ngày - có thể tạo nên sự khác biệt. 
Nghiên cứu cho thấy nếu bạn cố gắng “dán” thông tin vào bộ nhớ 
bằng cách lặp lại nó, chẳng hạn, zo lần trong một buổi tối, nó sẽ 
không “dính chặt” bằng khi bạn luyện tập cùng khoảng thời gian 
ấy nhưng lại kéo dài trong vài ngày hay vài tuần. Điều này cũng 


Học tập la sảng tac 47 


không khác việc xây bức tường gạch vừa rồi là bao. Nếu không đợi 
vữa khô (đợi để các kết nối tiếp hợp hình thành và củng cố), bạn 
sẽ không có một bức tường vững chắc. 


BÂY GIỦ ĐẾN LƯỢT BẠN! 


Hãy để tâm trí bạn hoạt động âm thầm 


Lần tới, khi bạn phải giải quyết một vấn để khó khăn, hãy xử lý nó 
trong vài phút. Khi bế tắc, hãy chuyển sang một vấn đề khác. Chế độ 
tư duy phân tán của bạn sẽ tiếp tục làm việc âm thâm để giải quyết 
vấn đề khó khăn ban đâu. Và khi quay trở lại với nó, bạn sẽ phải ngạc 
nhiên về sự tiến bộ của mình! 


"Nhiều người sẽ bảo với bạn họ không thể nghỉ ngắn được. Điều 
tôi học được từ lớp yoga nhiều năm trước là hãy điều hòa hơi 
thở của mình. Tôi chỉ cần thở ra hít vào chậm rãi và không nghĩ 
rằng mình phải ngủ. Thay vào đó, tôi nghĩ về những thứ như Giờ 
ngủ đến rồi! và chỉ tập trung vào hơi thở. Tôi cũng để phòng 
tối, hoặc sử dụng tấm che mắt trên máy bay. Ngoài ra, tôi còn 
đặt báo thức 21 phút trên điện thoại, vì việc biến lần chợp mắt 
ngắn thành một giấc ngủ dài sẽ khiến bạn thấy lờ đờ. Khoảng 
thời gian này sẽ được xem như một lần tái khởi động nhận thức 
cho tôi.” 


- Amy Alkon, nhà bảo, và nữ hoàng ngủ trưa 


48 a mind for numbers 
Tầm quan trọng của ngủ trong học tập 


Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng trạng thải thức đơn thuần 
cũng sinh ra chất độc trong não bạn. Khi ngủ, các tế bào của bạn 
co lại, làm không gian giữa chúng tăng đáng kể. Điều này cũng 
giống việc vặn vòi nước - nó rửa sạch và thải chất độc ra ngoài. 
Việc dọn đẹp hằng đêm này là một công đoạn giúp não bộ của bạn 
luôn khỏe mạnh. Người ta tin rằng sự tích tụ của các chất độc là lý 
do khiến ta không thể suy nghĩ rõ ràng nều ngủ ít. (Việc ngủ quá ít 
cũng liên quan đến nhiều bệnh trạng, từ Alzheimer tới trầm cảm, 
và không ngủ kéo dài có thê dẫn đến tử vong.) 


Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng giấc ngủ là thiết yếu cho trí 
nhớ và học tập.+ Một công đoạn trong việc dọn dẹp khi ngủ đặc 
biệt này là xóa những ký ức vụn vặt, đồng thời củng cố các lĩnh vực 
quan trọng. Khi ngủ, não của bạn cũng duyệt lại những phần khó 
hơn trong những thứ bạn đang học - lướt qua lướt lại các kiểu 
hình thần kinh để chúng sâu sắc và vững vàng hơn. 


Cuối cùng, giấc ngủ tạo ra sự khác biệt đáng kể giúp chúng 
ta giải quyết những vấn đề khó khăn, xác định ý nghĩa và hiếu 
rõ hơn những gì đang học. Nó giống như việc loại bỏ sự nhận 
thức ở vùng vỏ não trước trán để giúp các khu vực khác của 
não giao tiếp dễ dàng hơn với nhau, từ đỏ ghép nên giải pháp 
thần kinh cho vấn đề của bạn trong lúc ngủ. (Tất nhiên, bạn 
phải gieo mầm cho chế độ phân tán bằng cách làm việc với chế độ 
tập trung từ trước.) Dường như, nếu xem qua tài liệu ngay trước 
khi chợp mắt vào buổi trưa hoặc đi ngủ vào buổi tối, khả năng 
bạn mơ về nó sẽ cao hơn. Nếu mạnh bạo hơn mà ghim vào ý thức 
rằng mình muốn mơ về vấn đề đó, khả năng bạn mơ về nó lại tăng 
gấp bội. Mơ về những gì đang học sẽ khiến khả năng hiểu của 
bạn tăng đáng kể - bằng cách nào đó, việc này sẽ tóm gọn những 
thông tin trong bộ nhớ thành các khối dễ nắm bắt hơn.?8 


Học tập l3 sang tao 49 


Nếu bạn mệt mỏi, tốt nhất nên đi ngủ và hôm sau dậy sớm 
hơn một chút, để có thê đọc với một bộ não được nghỉ ngơi đầy 
đủ. Những người học có kinh nghiệm đã chứng thực rằng việc 
đọc sách trong một giờ với bộ não được nghỉ đủ sẽ tốt hơn là đọc 
trong ba giờ với bộ não mệt mỏi. Một bộ não thiếu ngủ sẽ không 
thể tạo ra các kết nối mà bạn vẫn tạo trong quá trình tư duy bình 
thường. Nếu đêm trước ngày kiểm tra bạn không ngủ, và dù cho đã 
chuẩn bị thật hoàn hảo, tâm trí của bạn cũng không thể hoạt động 
đúng mức, vì thế bạn sẽ làm bài không tốt. 


MỘT PHƯƠNG PHÁP CHO NHIỀU LĨNH VỰC 


Cách tiếp cận tập trung và phân tán có ích trong mọi lĩnh vực, 
không riêng toán và khoa học Như Paul Schwalbe, sinh viên 
năm cuối chuyên ngành tiếng Anh đã lưu y 

“Nếu gặp môt vấn đề khó khăn, tôi sẽ nằm xuống giường 
với một cuốn sổ mở sẵn, cùng cây bút vả cứ thế viết ra những 
suy nghĩ về vấn đề này trong lúc chìm dần vào giấc ngủ, đôi khi 
cả lúc vừa thức dậy nữa. Có những điều tôi viết ra rất vô nghĩa, 
nhưng có lúc lại giúp tôi đạt được một cách nhìn hoàn toàn mới 
về vấn đề của mình ” 


TÓM TẮT 
© - Trước tiến, hãy sử dụng chế độ tập trung để nắm bắt các khái 
niệm và vẩn đề trong toán và khoa học. 
*- Sau khi bạn hoàn tất giai đoạn nỗ lực tập trung, hãy để chế 
độ phân tán chiếm lĩnh. Hãy thư giãn bằng cách làm một 
việc khác! 


50 


a mind for numbers 


Khi có cảm giác khó chịu, hãy chuyển sự chú ý sang việc khác 
để cho phép chế độ phân tán bắt đầu hoạt động ngầm. 

Tốt nhất nên học toán và khoa học theo từng phần nhỏ - mỗi 
ngày một chút. Điều này giúp cả chế độ tập trung lẫn phân 
tán có đủ thời gian cần thiết để vận hành, từ đó giúp bạn hiếu 
những gì mình đang học hơn. Đây là cách xây dựng các cấu 
trúc thần kinh vững chắc. 


Nếu bạn hay trì hoãn, hãy thử hẹn giờ zs phút một lần rồi 
tập trung chăm chú vào công việc, tránh bị các tin nhẳn điện 
thoại, web hoặc những tác nhân hấp dẫn có thể gây phân tâm 
khác làm xao lãng. 

Có hai loại trí nhớ chính: 


o©_ Trí nhớ làm việc - giống như một nghệ sĩ tung hứng chỉ có 
thể giữ bốn khối thông tin trong không trung. 

© Trí nhớ dài hạn - giống như một kho lưu trữ có thế chứa 
một lượng lớn thông tin, nhưng lâu lâu vẫn cần xem lại để 
có thể truy cập các thông tin này dễ dàng. 

Kỹ thuật lặp lại cách quãng giúp chuyến thông tin từ trí nhớ 

làm việc đến trí nhớ dài hạn. 

Giấc ngủ là một phần thiết yếu trong quá trình học tập, 

nó giúp bạn: 

©o Tạo ra các liên kết thần kinh cần thiết để thực hiện quá 
trình tư duy thông thường - đó là lý do tại sao giấc ngủ 
trước ngày thi rất quan trọng. 

o Khái quát các vấn đề khó khăn cũng như rút ra ý nghĩa 
những gì bạn học. 

o Củng cố và tập luyện những phần quan trọng bạn đã học 
và cắt bỏ những phần không cần thiết. 


Hoc tập la sang tạo 


c 


DỪNG VÀ NHỚ LẠI 


Hãy đứng dậy và nghỉ ngơi một chút - hoặc lấy một cốc nước hay 
ăn vặt, hoặc giả vờ mình là một eLectron đang trong quỹ đạo của 
một chiếc bàn gần đó. Khi bạn "quay quanh quỹ đạo", hãy thử 
hồi tưởng lại những ý tưởng chính của chương này. 


CÂU HỎI NÂNG CAO 


1. Hãy nêu một số hoạt động mà bạn cho là hữu ích để chuyển 
đổi từ chế độ tập trung sang chế độ phân tán. 


2. Đôi khi bạn chắc chắn rằng mình đã khám phá ra toàn bộ các 
lối tiếp cận mới để phân tích một vấn đề, nhưng thực sự thì 
chưa. Bạn có thể làm gì để nhìn nhận rõ hơn các quá trình 
tư duy của mình, giúp bản thân luôn cởi mở với những khả 
năng khác? Liệu bạn có nên luôn cởi mở tỉnh thần với những 
khả năng mới? 


3. Tại sao khả năng tự kiểm soát để ngừng bản thân làm điều 
gì lại quan trọng? Ngoài việc học tập và các nghiên cứu hàn 
lâm, theo bạn kỹ năng này còn quan trọng trong những lĩnh 
vực nào nữa? 


4. Khi học tập các khái niệm mới, bạn sẽ muốn ôn lại tài liệu 
ngay ngày hôm đó đế các thay đổi mới tạo trong não bộ 
không bị mờ đi. Nhưng tâm trí của bạn thường vương vẫn 
sang những chuyện khác - vài ngày hoặc hơn thế sẽ trôi qua 
trước khi bạn có thể ôn lại tài liệu. Bạn sẽ phát triển kế hoạch 
hành động thế nào để chắc rằng mình có thể ôn tập các tài 
liệu mới quan trọng này kịp thời? 


92 a mind for numbers 


_— LỜIKHUYÊN TỪ NHÀ TÂM LÝ HỌCTHÁNKINH _ 
ROBERT BILDER VỀ SÁNG TẠO 


Đây là Robert BiLder, đang “cứ làm đĩ” ở Makapu 'u, Hawaii 


Giáo sư ngành tâm thản học Robert Bilder là giám đốc Trung tâm 
Sinh học về Sáng tạo Tennenbaum của Đại học California, Los Angeles 
(UCLA] và người lãnh đạo dự án “Mind WeLl” nhằm nâng cao thành tựu 
mang tính sáng tạo cũng như sức khỏe tâm lý cho sinh viên, nhân viên 
và giảng viên tại UCLA. 


Nghiên cứu về mặt sinh học của sư sáng tạo gợi cho ta một vài 
nguyên liệu để chế biến thành công thức thành công của riêng mình 
Nguyên liệu số một là câu khẩu hiệu nổi tiếng của Nike: Just do it! Ítạm 
dịch: Cứ làm đi.} 


® Sáng tao là một trò chơi điểm số: Dự đoán chính xác nhất về số 
lượng tác phẩm sáng tạo trong cuộc đời chúng ta... chính là số 
lượng tác phẩm chúng ta tạo ra. Đôi khi, tôi thấy như bị tra tấn khi 


Học tập là sang tao 53 


phải bam bụng phơi bảy tạc phẩm của mình cho người khác bản 
tan, nhưng môi tắn như thể, chuyên lai tôt hơn bao giờ hết 


Đôi phó với sơ hãi: Một tờ poster động viên tình thắn mà tôi nhận 
được sau khi phát biểu tại trụ sở của Facebook viết rằng: "Bạn làm 
gì nếu không sơ?” Tôi luôn cân nhặc về câu nói này hàng ngày, và 
tôi dụ định mỗi ngày sẽ làm môt điều gi đó để bỏ qua nỗi sơ. Còn 
bạn, bạn sơ điều gi? Đừng để nỗi sơ ngăn bạn lai! 


Việc phải làm lại cũng là lẽ thường thôi: Nếu ban không thích kết 
quả cuối cùng - hãy làm lại! 


Tiếp nhận phê bình, sẽ khá hơn: Qua việc phơi bày các tác phẩm 
của minh cho công chúng, và đua chúng ra đời để chính ta có thể 
tư kiểm nghiệm, ta sẽ có được quan điểm và cái nhìn sâu sắc nhất 
giúp cải thiện các kế hoạch mới cho phiên bản tiếp theo. 


Sản sàng đấu tranh: Mức độ sáng tao thường tỷ lệ nghịch với 
tính "ba phải”, do đó những người hay đấu tranh nhất thường có xu 
hướng sáng tao nhất. Nhìn nhận lại những lần tìm ra cái mới, tôi 
thấy chính là bởi mình đã đấu tranh với những câu trả lời vốn cỏ. 
Vì vây, tôi tin rằng con đường sáng tao sẽ tiến xa hơn mỗi khi la 
bóc tách một vấn đề tân gốc rễ và đấu tranh với chính những giả 
định của riêng ta lvà cả những giả định được người khác đề xuất], 
rồi làm lại! 


4] 


Kỹ thuật lập khối thông tin 
và tránh ảo tưởng sức mạnh 


Chìa khóa để trở thành 
"Kẻ giao tiếp với Các phương trình” 


⁄ 
xX 
V tượng đầu tiên của Solomon Shereshevsky trong mắt ông 
chủ là lười biếng. Chí ít là ông ta nghĩ vậy. 


Solomon là nhà báo. Vào những năm giữa thập niên 1gzo ở 
Liên Xô, làm báo có nghĩa là tường thuật lại những gì được bàn 
giao, và chỉ như vậy. Công việc hàng ngày - với thông tin chỉ tiết về 
người cần phỏng vấn, địa chỉ, cùng thông tin cần thu thập. Biên tập 
viên phụ trách thấy ai đi về cũng đều ghi này chép nọ. Trừ Solomon 
Shereshevsky. Tò mò, anh ta hỏi Solomon chuyện gì đang xảy ra. 


Solomon rất đỗi ngạc nhiên - sao phải ghi chép nhỉ, ông hỏi, 
khi anh có thể nhớ mọi điều mình đã nghe? Thế rồi Solomon đọc 
vanh vách một phần nội dung bàn giao buổi sáng, chuẩn đến từng 
từ. Solomon chỉ ngạc nhiên vì vẫn tưởng mọi người đều có trí nhớ 
như mình. Hoàn hảo. Không thể xóa nhòa.! 


Kỹ thuật lập khối thông tia bh] 


Bạn có muốn sở hữu trí nhớ thiên tài như vậy? 


Thực ra, có thế bạn sẽ chẳng hề muốn. Bởi vì đi kèm với 
trí nhớ phi thường, có một vấn đề cũng đeo bảm Solomon. Trong 
chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu đó là gì - bao gồm cả vai trò của 
sự tập trung đối với hiểu biết và trí nhớ của chúng ta. 


Điều gì xảy ra khi bạn tập trung chú ý? 


Ở chương trước, chúng ta đã biết đến tình huống khó chịu khi 
bế tắc ở một cách nhìn nhận sự việc và không thể thoát ra để thấy 
các cách khác đơn giản, hiệu quả hơn - hay chính là hiệu ứng 
Einstellung. Nói cách khác, sự chú ý tập trung thường giúp giải 
quyết vấn đề, nhưng đồng thời cũng có thể mang tới vấn đề khi 
ngăn chặn khả năng xem xét các giải pháp mới của chúng ta. 

Khi bạn hướng sự chú ý tới điều gì, “con bạch tuộc tập trung” 
sẽ vươn những xúc tu thần kinh kết nối các phần khác nhau của 
bộ não. Có phải bạn đang tập trung vào hình đảng nào đó? Nếu vậy, 
một xúc tu thần kinh sẽ vươn từ vùng đồi não về phía thùy chẩm, 
xúc tu khác lại vươn tới bề mặt nếp nhăn của vỏ não. Kết quả là gì? 
Có thể là cảm giác về sự tròn trịa chẳng hạn. 

Hay bạn đang tập trung vào màu sắc? Xúc tu thần kinh ở thùy 
châm dịch sang một chút và cảm giác về xanh lá cây xuất hiện. 


Số lượng kết nối xúc tu nhiều lên. Và bạn kết luận rằng mình 
đang nhìn thấy một quả táo xanh Granny Smith. Ngon ghê! 


Việc tập trung chú ý để ta có thể kết nối các phần não bộ với 
nhau là một phần quan trọng trong chế độ tư duy tập trung. Và thú 
vị ở chỗ, khi bạn bị căng thẳng, con bạch tuộc thần kinh bắt đầu 
mất khả năng tạo ra một vài loại liên kết. Đó là lý do tại sao não sẽ 
như “đình công” khi bạn tức giận, căng thẳng, hay sợ hãi. 


5ó a mnnd for numbers 


Giả sử bạn muốn học tiếng Tây Ban Nha. Nếu bạn là đứa trẻ 
sống trong một gia đình nói tiếng Tây Ban Nha, thì việc học ngôn 
ngữ này cũng tự nhiên như việc hit thở. Mẹ bạn nói “mama” (“mẹ” 
trong tiếng Tây Ban Nha), và bạn cũng đáp lại “mama”. Các tế bào 
thần kinh kích hoạt, kết nối với nhau trong một vòng lặp thần 
kinh, củng cố liên kết trong tâm trí bạn, giữa âm thanh của tiếng 
mama và khuôn mặt tươi cười của mẹ. Vòng thần kinh lấp lánh đó 
là một vệt ký ức được ghi lại trong trí nhớ - tất nhiên, nó được kết 
nối với nhiều vệt ký ức liên quan khác. 


Con bạch tuộc ở trạng thái tập trung (hình trái] vươn xúc tu tới bốn vị trí qua 
trí nhớ làm việc nhằm kết nối các nút cao su thần kinh trong bộ não tập trung 
cao độ của bạn. Chế độ phân tán (hình phải] có các nút cao su cách xa nhau. Chế 
độ này là một mó hỗn độn gồm rất nhiều các kết nối tiềm năng. 


Các khóa học ngôn ngữ tốt nhất - chẳng hạn tại Học viện 
Ngôn ngữ Quốc phòng, nơi tôi học tiếng Nga - đã sử dụng phương 
pháp thực hành có tổ chức, gồm nhiều bài tập lặp lại cách quãng 
và học thuộc lòng theo chế độ tập trung, cùng nhiều bài luyện nói 
tự do với người bản xứ theo chế độ phân tán. Mục đích nhằm để 


Ky thuật lãp khối thuong tr 57 


ghi nhớ sâu các từ và cấu trúc cơ bản, để bạn cỏ thế nói chuyện tự 
do và sáng tạo bằng ngôn ngữ mới giống như khi bạn nói tiếng 
mẹ đẻ.) 


Sự tập trung tập luyện và lặp lại - hay chính là tạo ra vệt ký 
ức trong trí nhớ - cũng là yếu tố then chốt cho những cú goÏf tuyệt 
hảo, những lần lật chảo trứng ốp của một đầu bếp bậc thây, hay 
những cú ném bóng rổ tự do. Trong khiêu vũ, đó là một chặng 
đường dài từ lần nhón chân xoay tròn (pirouette) vụng về của đứa 
bé chập chững đến những động tác duyên dáng của một vũ công 
chuyên nghiệp. Nhưng con đường dẫn đến trình độ chuyên gia này 
chỉ được xây dựng từng chút một. Các ký ức vụn vặt về những cú 
xoay vòng tự do, quay gót và đá chân sẽ kết hợp thành các động tác 


phức tạp và sáng tạo hơn. 
Xuất phát khớp thần kinh Ì 
| 
Sợi trục nơ-ron sợi nhánh 


Hình trái tượng trưng cho các kết nối nhỏ gọn khi một khối thông tin được hình 
thành - tế bào thần kinh nào cùng hoạt động thì cùng liên kết. Hình phải cho thấy 
cùng một mô hình như vậy, nhưng là trong máy pinball tượng trưng trong tâm trí 
của bạn. Khi cần, bạn dễ dàng hồi tưởng lại một vệt ký ức như vậy. 


58 a minnd for numbers 


Khối thông tin là gì? 
Vấn đề lập khối thông tin của Solomon 


Trí nhớ phi thường của Solomon Shereshevsky có một hạn chế 
đáng ngạc nhiên. Từng vệt ký ức đều chứa rất nhiều thông tin - rất 
giàu liên kết - đến nỗi chúng cản trở không cho Solomon nhóm 
các dấu vết đó với nhau và tạo ra những khối thông tin. Nói cách 
khác, ông không thể nhìn bao quát cả khu rừng, vì đã quá mải mê 
với từng tán cây. 


Khối là những mẩu thông tin kết nối với nhau nhờ ý nghĩa 
của chúng. Bạn có thể kết hợp các chữ cái p, o, và p lại thành một 
khối khái niệm dễ nhớ, từ pop. Nó giống như việc bạn nén một tập 
tin cồng kềnh thành tập tin dạng .zip. Đằng sau khối pop đơn giản 
đó, là một bản giao hưởng của các tế bào thần kinh đã hòa được 
âm móc ba đều nhau. Những hoạt động thần kinh phức tạp kết nối 
những khối tư duy đơn giản hóa, trừu tượng của chúng ta - cho 
dù những khối đó gắn với các từ viết tắt, ý tưởng hay khái niệm - 
chính là nền tảng cho khoa học, văn chương và nghệ thuật. 


Hãy phân tích một ví dụ. Vào đầu những năm +ooo, nhà 
nghiên cứu người Đức Alfted Wegener đã tổng hợp lý thuyết về 
trôi đạt lục địa. Khi Wegener phân tích các bản đồ và xem xét các 
thông tin thu thập được từ những nghiên cứu và khám phá của 
mình, ông chợt nhận ra các vùng đất khác nhau lại ăn khớp với 
nhau như những mảnh xếp hình. Những tương đồng về đá và hóa 
thạch giữa các vùng đất lại càng củng cố thêm giả thuyết này. Sau 
khi Wegener kết hợp các đầu mối, người ta thấy rõ ràng rằng xa 
xưa, tất cả các châu lục đã từng kết hợp lại thành một siêu lục địa 
duy nhất. Theo thời gian, siêu lục địa nứt ra và các mảnh dạt đi, tạo 
thành các lục địa bị các đại dương ngăn cách như ngày nay ta thấy. 


Thuyết trôi dạt lục địa! Ồ,một khám phá tuyệt vời! 


Kỹ thuật läp khôi thông t:rn 59 


Nhưng nếu Solomon Shereshevsky đọc câu chuyện về sự 
khám phá thuyết trôi dạt lục địa này, ông sẽ không hiểu được vấn 
đề. Mặc dù có thể kể vanh vách câu chuyện, nhưng khái niệm trôi 
đạt lục địa với ông vẫn rất khó nắm bắt, vì ông không thể liên kết 
các vệt ký ức riêng rẽ của mình lại với nhau để tạo ra những khối 
thông tin. 

Thành ra, một trong những bước đầu tiên để đạt đến 
trình độ chuyên gia trong toán và khoa học là tạo ra những 
khối thông tin - những bước nhảy tư duy nối các mầu thông 
tin riêng biệt với nhau thông qua ý nghĩa.* Việc đem các thông 
tin phải giải quyết lập thành khối sẽ giúp não bộ của bạn hoạt động 
hiệu quả hơn. Một khi đã đem ý tưởng hoặc khái niệm nào đó lập 
thành khối, bạn không cần phải nhớ tất cả các chỉ tiết cơ bản nhỏ 
nhặt nữa; mà sẽ chỉ cần nắm ý chính - chính là khối thông tin - 
và thế là đủ. Chuyện này cũng giống việc mặc quần áo vào buổi 
sáng, bạn thường chỉ có một ý nghĩ đơn giản - tôi sẽ mặc quần áo. 
Nhưng nếu nhận ra những hoạt động phức tạp ẩn dưới một khối 
thông tin đơn giản như vậy, bạn sẽ thấy kinh ngạc. 


Vậy, khi học toán và khoa học, bạn làm gì để hình thành khối 
thông tin? 


Các bước cơ bản đề hình thành 
một khối thông tin 


Những khối thông tin liên quan đến các khái niệm và quy trình 
khác nhau có thể được đúc kết theo nhiều cách khác nhau. Việc 
này thường khá dễ dàng. Chẳng hạn, khi nắm được khái niệm về 
trôi dạt lục địa, bạn đã tạo ra một khối thông tin đơn giản. Nhưng, 


ó0 a mind for numbers 


vì cuốn sách nói về cách học toán và khoa học nói chung, chứ 
không phải riêng ngành địa chất, nên chúng ta sẽ minh họa bằng 
khối thông tin ban đầu về khả năng hiểu và giải quyết một loại vấn 
đề toán hay khoa học. 

Khi học một khái niệm toán hay khoa học mới, bạn thường 
được xem các bài toán mẫu kèm lời giải. Đó là bởi bạn sẽ phải tiếp 
thu lượng kiến thức nặng nề khi lần đầu học cách hiểu bài đế làm 
~ vì vậy, sẽ tốt hơn nếu bạn bắt đầu với một ví dụ đã giải sẵn. Tương 
tự việc bạn sử dụng GPS khi lái xe trong đêm trên một con đường 
lạ. Hầu hết các chỉ tiết trong bài giải mẫu đều đã ở sẵn đó và bạn 
chỉ cần tìm ra lý đo tại sao các bước phải giải theo trình tự ấy. Điều 
này sẽ giúp bạn nhận ra những đặc điểm chính và các nguyên tắc 
cơ bản của mỗi bài toán. 


Một số giảng viên thường không muốn cung cấp cho sinh 
viên các bài toán có lời giải mẫu hoặc các bài kiểm tra cũ, vì họ 
cho rằng chúng sẽ khiến việc học trở nên quá dễ dàng. Nhưng, đã 
có một lượng bằng chứng phong phú cho thấy việc sử dụng loại 
tài nguyên sẵn có này sẽ giúp sinh viên hiếu sâu hơn.5 Người ta 
e ngại việc dùng các ví dụ giải sẵn để hình thành khối thông tin 
có thể khiến sinh viên rất dễ sa vào cơ chế của từng bước giải, chứ 
không phải mối liên kết giữa chúng - nghĩa là, tại sao bước cụ thể 
này lại nên là bước tiếp theo. Vậy nên, lưu ỷ rằng tôi không nói về 
cách làm rập khuôn “như đã được dạy” không đi kèm tư duy khi 
học theo một bài giải sẵn; việc này giống như đi cùng một hướng 
dẫn viên khi bạn du lịch đến một vùng đất mới hơn. Hãy chú ý đến 
những gì xảy ra xung quanh khi bạn ở cạnh hướng dẫn viên, và rồi 
bạn sẽ thấy mình có thể tự tới đó, thậm chí còn tìm được những 
cách đi mới mà không cần sự chỉ bảo của hướng dẫn viên! 


Kỹ thuat lập khôi thông tin 61 


— 
š 


3 ghi nhớ mà k 
thông tin thô không hiỂU _ thông tin đã lập khối 
và đã hiểu 


Ở lần đầu tiên xem xét một khải niệm toản hoặc khoa học hoàn toàn mới, đôi 
khi bạn sẽ thấy nỏ vô nghĩa, như với các mảnh ghep ở hình trái. Nhớ được một 
khoảng thông tin (hình giữa} mà không hiểu hay biết gi về bối cảnh sẽ chẳng 
giúp bạn hiểu được những gì thực sự đang diễn ra, hoäc cách thức mà khải niệm 
này ăn khớp với các khải niệm khác mà bạn đang học - hãy để ý rằng mảnh này 
không có cạnh nào để ghép khit với các mảnh khác. Việc lập khối thông tin [hình 
phải) là bước nhảy tư duy giúp bạn dùng ý nghia gia các mẩu thông tin để kết 
nối chúng với nhau. Mảng ghép mới hợp lý này sẽ giúp khõi thông tin trở nên dễ 
nhỏ, cũng như giúp đưa khối này vào bức tranh toàn cảnh của những gì: bạn đang 
học được dễ dàng hơn 


1. Bước đầu tiên trong lập khối thông tin chỉ là tập trung 
sự chú ý của bạn vào các thông tin muốn kết hợp.° Nếu 
bạn đang bật tỉ vi, hoặc vài phút lại phải kiểm tra hoặc trả lời 
điện thoại, tin nhắn trên máy tính, thì bạn sẽ gặp khó khăn 
trong việc lập khối thông tin, bởi bộ não chưa thực sự tập 
trung vào việc này. Khi bắt đầu học điều gì, chính là bạn đang, 
tạo ra các kiểu hình tư duy mới và liên kết chúng với các kiểu 
hình đã sẵn có và dàn trải ở nhiều vùng não bộ. Vì vậy, nếu 
còn dành bớt xúc tu cho các ý niệm khác, con bạch tuộc tập 
trung của bạn cũng không thể tạo ra các liên kết vững chắc. 


z. Bước thứ hai trong lập khối thông tin là hiểu được ý 
tưởng cơ bản mà bạn đang cố gắng lập khối, dù là một 
khái niệm như sự trôi dạt lục địa, một ý tưởng rằng lực tỷ 


62 


w 


a mnd for numbers 


lệ thuận với khối lượng, nguyên tắc cung và cầu trong kinh 
tế, hay một đạng toán cụ thể. Mặc dù bước hiểu biết cơ bản 
này - tức việc tổng hợp ý chính và cốt lõi - khá khó khăn với 
Solomon Shereshevsky, nhưng hầu hết sinh viên đều nghiệm 
được theo cách tự nhiên. Hoặc chí ít họ có thể nắm bắt được 
những ý tưởng đó nếu cho phép hai chế độ tư duy tập trung 
và phân tán hoạt động luân phiên. 


Việc hiểu cũng giống như một loại keo siêu dính giúp 
gắn kết các vệt ký ức với nhau. Nó tạo ra các vệt sâu rộng, 
vòng quanh kết nối nhiều vệt ký ức khác nhau. Liệu bạn có 
thể tạo ra một khối thông tin nếu không hiểu vấn đề? Có thế, 
nhưng đó sẽ là một khối thông tin vô dụng, không kết hợp 
được với những gì bạn đang học. 


Như vậy, mấu chốt của vấn đề là bạn phải nhận ra hiểu 
được cách giải quyết một vấn đề chưa hẳn đã tạo ra được một 
khối thông tin mà bạn có thể dễ dàng hồi tưởng lại. Đừng 
nhầm lẫn thời khắc “aha!" của một bước đột phá trong hiểu 
biết với một nền tảng chuyên môn vững chắc! (Đây cũng là 
một phần lý do tại sao tuy có thể nắm bắt khái niệm trong bài 
giảng trên lớp, nhưng nếu không xem lại ngay sau buổi học, 
kiến thức này sẽ trở nên khó hiểu với bạn khi ôn tập lại trước 
kỳ thi.) Gấp sách lại và tự kiếm tra cách giải cũng sẽ giúp tăng 
tốc việc học của bạn ở giai đoạn này. 

Bước thứ ba trong lập khối thông tin là xác định bối 
cảnh, để bạn hiểu được phải dùng khối thông tin này 
không chỉ thế nào mà là khi nào. Bối cảnh có được khi ta 
vượt qua vấn đề ban đầu và nhìn bao quát hơn, để lặp lại và 
thực hành với các văn đề có cũng như không liên quan, để từ 
đó bạn không chỉ biết khi nào nên dùng khối thông tin này, 
mà còn cả khi nào không nên dùng. Điều này giúp bạn nhận 


Kỹ thuat lập khỏi thông † 63 


ra cách thức khối thông tin mới lập được phép với bức tranh 
toàn cảnh. Nói cách khác, khối thông tin nay sẽ là một chiến 
lược hay công cụ giải quyết vấn đê cho bạn, nhưng nếu bạn 
không biết khi nào phải sử dụng thì nỏ sẽ chẳng giúp ích gì 
được cả. Cuối cùng, việc thực hành sẽ giúp mở rộng mạng 
lưới các tế bào thần kinh kết nối với khối thông tin của bạn, 
đảm bảo rằng nó không chỉ được củng cố vững chắc, mà còn 
có thể truy cập từ nhiều đường dẫn thần kinh khác nhau. 


Có những khối thông tin liên quan đến cả khái niệm lẫn 
quy trình tự củng cố được cho nhau. Giải thật nhiều bài toán 
cho bạn cơ hội biết được tại sao quy trình này lại có hiệu quả 
hoặc biết phương thức hoạt động của nó. Hiểu khái niệm cốt 
lõi lại giúp bạn dễ phát hiện lỗi khi mắc phải. (Hãy tin tôi, 
bạn sẽ mắc lỗi, nhưng như vậy mới tiến bộ.) Điều này cũng 
sẽ giúp bạn dễ dàng ứng dụng kiến thức đã học vào các vấn đề 
mới; đây là hiện tượng chuyển dịch. Chúng ta sẽ nói về hiện 
tượng này ở các phần sau. 

Trong hình minh họa trang sau, quá trình học tập diễn ra theo 
cả hai hướng, “trên-xuống, dưới-lên”. Trong quá trình lập khối 
thông tin đưới-lên, việc thực hành và nhắc lại có thế giúp bạn 
xây dựng và củng cố từng khối thông tin, từ đó bạn có thể dễ dàng 
truy cập chúng khi cần thiết. Còn quá trình “bức tranh toàn 
cảnh” trên-xuống cho phép bạn biết được điều mình đang học 
sẽ phù hợp vào đâu.* Cả hai quá trình đều rất quan trọng để giúp 
bạn hiểu rõ vấn đề mình đang học. Điểm giao nhau giữa quá trình 
trên-xuống và dưới-lên chính là bối cảnh. Nói rõ hơn, lập khối 
thông tin liên quan đến việc bạn học một cách giải quyết vấn đề 
nhất định. Còn bối cảnh có nghĩa là học để biết khi nảo nên sử 
dụng cách đó chứ không phải cách khác. 


64 a mind for numbers 


Trên đây là những bước cơ bản để lập một khối thông tin và 
ghép nó vào một bức tranh nhận thức tổng quan về những gì bạn 
đang học. 


Nhưng chuyện không chỉ vậy. 


Học từ trên 
xuống (bức tranh 
toàn cảnh) 


Học từ dưới lên 
(xây dựng khối 
thông tin) 


Cả hai quy trình học tập từ trên-xuống và từ dưới- lên đều quan trọng để giúp bạn 
trở thành một chuyên gia về toản và khoa học 


“CON NGUYỆN ĐẶT LƯNG XUỐNG NGỦ YÊN” 


"Tôi nói với sinh viên rằng việc nội hóa các nguyên tắc kế toán 
cơ bản cũng giống như việc nội hóa cách gõ bàn phím. Thật ra 
khi viết những điều này, tôi chẳng nghĩ đến hành động gõ, mà 
là về việc định hình các suy nghĩ của tôi - hành động gõ phím 
chỉ phát sinh tự nhiên thôi. Tôi luôn lặp lai như tụng kinh ở cuối 
mỗi buổi học rằng các sinh viên cần xem lại các Quy tắc Ghi nọ 
và Tín dụng cũng như Phương trình Kế toán ngay trước khi đi 
ngủ. Tốt nhất nên để họ lầm nhầm những điều này ngay trước 
giấc ngủ. À, tất nhiên là còn cả việc thiển hay cầu nguyên nữa!” 
~ Debra Gassner Dragone, Giảng viên Kế toán, 

Đại hoc Delaware 


Đọc lướt qua một chương sách hoặc nghe một bai thuyết trình cỏ cấu trúc rõ 
ràng giúp ban thấy được bức tranh toàn cảnh, nhở đó biết nên đặt các khối thông 
tin vừa tao được vào đâu. Hãy học các khái niêm hoặc điểm chính trước - đây 
thường là những ÿ chính từ một giảng viên giỏi, hoặc dân ÿ, sơ đổ, bảng biểu hay 
bản đồ khái niệm của một chương sách. Khi đã nắm được các thành phẩn này, 
hãy bổ sung thêm chỉ tiết. Ngay cả nếu có bỏ lỡ một vài mảnh ghép thì khi kết 
thúc quá trình học, bạn vân có thể nhìn thấy búc tranh toàn cảnh. 


66 a mind for numbers 


Ảo tưởng sức mạnh và tầm quan trọng 
của việc hồi tưởng 


Cố gắng hồi tưởng lại nội dung mà bạn đang cố tiếp thu - hay 
luyện tập truy hồi - hiệu quả hơn rất nhiều so với việc chỉ 
đọc lại tài liệu.° Nhà tâm lý học Jefrey Karpicke và các đồng 
nghiệp đã chỉ ra rằng nhiều sinh viên trải qua tình trạng do tưởng 
sức mạnh khi học tập. Karpicke phát hiện, hầu hết sinh viên 
chỉ “đọc đi đọc lại bài ghi chép hoặc giáo trình (dù lợi ích của 
chiến lược này rất hạn chế), mà ít khi tự kiếm tra nội dung hay 
luyện tập truy hồi”" Khi có một cuốn sách (hoặc Google!) mở ra 
trước mặt, bạn có thể ảo tưởng những nội dung này cũng sẽ ở 
trong não mình. Nhưng không phải vậy. Cũng bởi việc mở sách 
ra đọc luôn dễ hơn hồi tưởng, nên nhiều sinh viên vẫn duy trì ảo 
tưởng này - và vì thế học tập rất thiếu hiệu quả. 


Quả thật, đây chính là lý do tại sao việc chỉ thấy muốn học các 
tài liệu và dành nhiều thời gian cho nó cũng chưa đảm bảo bạn sẽ 
thực sự học được các tài liệu này. Nhà tâm lý học nối tiếng và là 
chuyên gia về ghi nhớ Alan Baddeley đã từng chia sẻ: “Ý định học 
tập chỉ hữu ích khi nó khiến ta sử dụng các chiến lược học 
tập tốt.” 


Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết việc tô màu và gạch chân (để 
ghi chú) phải được thực hiện cấn thận - nếu không chúng không 
những không hiệu quả mà còn dễ gây hiểu nhầm. Như thể chuyển 
động của bàn tay lừa bạn tin rằng mình đã đặt được khái niệm vào 
đầu. Hãy luyện cho bản thân tự tìm ý chính trước khi đánh dấu, 
và hạn chế tối đa việc này - tốt nhất chỉ đánh dấu một câu, hoặc 
ít hơn mỗi đoạn." Viết ghi chú ngắn ra lề sách để tóm tắt ý chính 
cũng là một cách hay.+ 


Kỹ thuật lập khối thõng tin 67 


Sử dụng phương thức hồi tưởng - tức trưy xuất những 
ý tưởng chính từ não bộ - chứ không đọc lại thụ động, sẽ 
giúp bạn học tập trung và hiệu quả hơn. Trường hợp duy nhất 
mà đọc lại tài liệu có hiệu quả là khi bạn có thời gian nghỉ giữa 
những lần đọc lại, để nó trở thành một dạng luyện tập lặp lại 
cách quãng. 


Vậy nên, hãy luôn tự mình giải các bài tập toán và khoa 
học về nhà. Một số sách thường có đáp án ở phần cuối, nhưng 
bạn chỉ nên xem để kiểm tra câu trả lời của mình, đảm bảo rằng 
tài liệu học tập sẽ ăn sâu vào tâm trí hơn và giúp bạn dễ tìm ra 
nó khi thực sự cần. Đây là lý do tại sao các giảng viên chú trọng 
nhiều đến cách trình bày cũng như cách lập luận của bạn trong 
các bài kiếm tra hay bài tập về nhà. Cách làm này buộc bạn phải 
tự suy nghĩ để tìm ra cách giải đồng thời tự kiếm tra kiến thức 
hiểu biết của mình. Các thông tin về tư duy của bạn cũng sẽ giúp 
giáo viên đưa ra những phản hồi hữu ích hơn. 


Đừng trì hoãn quá lâu việc luyện tập truy hồi, vì như vậy 
bạn sẽ phải củng cố khái niệm lại từ đầu mỏi lần luyện tập. 
Cố gắng nhớ lại những gì đã học trong ngày, đặc biệt là các khái niệm 
mới và khó. Đó là lý do nhiều giảng viên khuyên sinh viên viết lại 
nội dung bài giảng ngay tối hôm đó. Điều này giúp củng cố các khối 
thông tin mới hình thành và phát hiện những lỗ hồng kiến thức 
của bạn, đều là những nội dung rất đễ có trong bài kiếm tra. Và dĩ 
nhiên, khi ta xác định được hổng ở đâu rồi, bước tiếp theo sẽ là 
lấp đầy. 

Một khi đã “vỡ” được một khái niệm, bạn có thể tăng dần 
thời gian nghỉ giữa các lần lặp lại “mang tính bảo trì” khái niệm 
này lên hàng tuần hoặc hàng tháng - và cuối cùng nó có thể trở 
thành kiến thức vĩnh viễn. (Như lần quay lại thăm nước Nga, tôi 
phát bực vì tay tài xế taxi không biết điều. Ngạc nhiên thay, bật ra 


ó8 a mind for numbers 


từ miệng tôi là những từ tôi chưa bao giờ nghĩ đến hay sử dụng 
suốt 25 năm qua - thậm chí tôi còn chẳng nhận thức được là mình 
có biết những từ đó!) 


HÃY BIẾN KIẾN THỨC THÀNH THÓI QUEN 


"Hiểu một khái niệm trong bài học và có thể áp dụng nó vào 
một vấn đề chính là sự khác biệt giữa một sinh viên bình thường 
và một nhà khoa học hay kỹ sư thực thu. Cách duy nhất tôi biết 
nhằm đat được trình đô ấy là học và tuyên tập khái niệm cho 
đến khi nó trở thành thói quen bản chất, để biển nó thành công 
cụ tùy ý sử dụng.” 
~ Thomas Day, Giáo sư Kỹ thuật Âm thanh, 
Đại học Âm nhạc McNally Smith 


Ở các phần sau, chúng ta sẽ thảo luận về những ứng dụng và 
chương trình có thế hữu ích cho việc học. Nhưng, bạn cũng nên 
biết trước các hệ thống thẻ học điện tử được thiết kế kỹ càng, như 
phần mềm Anki, đều đã tích hợp một khoảng thời gian “lặp lại 
cách quãng” phù hợp để tối ưu hóa tốc độ học tập. 

Minh họa về trí nhớ làm việc sau đây sẽ giúp bạn hình dung 


về cách học tập và hồi tưởng này. Như chúng tôi đã đề cập, có 
khoảng bốn khối trong trí nhớ làm việc. 


Kỹ thuật lãp khối thâng tia 69 
_ ..> CòC 

Khi bạn lập khối thông tin về một khái niêm lần đầu, các phần thông tin tiền- 
lập-khối của nỏ chiếm toàn bộ trí nhớ làm việc [hinh trải]. Khi bạn bất đầu lập 
khối cho khải niêm này, bạn sẽ cảm thấy nó kết nối dễ dàng và trơn tru hơn troøng 
tâm trí (hình giữa). Một khi khái niệm lập xong thành khối (hình phải], nó sẽ chỉ 
chiếm một khối trong trí nhớ làm việc. Lúc ấy khái niêm này cũng trở thành một sợi 
tiền mạch không bị rối, dễ tần theo và cỏ thể sử dụng để tạo các kết nổi mới. Phần 
trí nhớ làm việc còn lại của bạn sẽ trống. Sơi dây này, theo góc độ nào đó đã tăng 


tượng thông tin có sẵn trong trí nhớ làm việc của bạn, như thể một siêu liên kết 
được kết nối đến một trang web lớn.'“ 


Trong lần đầu tiên học cách giải quyết vấn đề, toàn bộ trí nhớ 
làm việc sẽ tham gia vào quá trình này, giống như những kết nối 
rối rắm của bốn khối ở hình bên trái. Nhưng một khi đã thông 
thạo với khái niệm hoặc phương pháp mà bạn đang học và lập 
nó thành một khối duy nhất, nó sẽ giống như việc bạn có một 
dải băng ý tưởng liền mạch, như hình bên phải. Việc lập khối sẽ 
chuyển thông tin vào trí nhớ dài hạn, giải phóng trí nhớ làm việc 
cho việc xử lý các thông tin khác. Bất cứ khi nào muốn, bạn có thể 
rút đải ruy-băng đó từ trí nhớ dài hạn vào trí nhớ làm việc và bám 
theo dải liền mạch này để tạo ra các kết nối mới dễ dàng. 

Bây giờ bạn hiểu tại sao người giải quyết vấn đề phải là chính 
bạn chứ không phải người viết lời giải sẵn. Nếu giải quyết một 


70 a mind for numbers 


vấn đề chỉ bằng việc xem qua lời giải và sau đó tự nhủ “à, ra họ 
đã làm vậy” thì lời giải này chưa phải là của bạn - bạn gần như 
chưa làm gì để cài khái niệm đó vào hệ thống thần kinh của mình. 
Chính vì vậy, việc chỉ lướt qua lời giải của một bài toán và nghĩ 
rằng mình thực sự hiểu nó chính là một trong những ảo tưởng 
phổ biến nhất trong học tập. 


BÂY (1Ù ĐẾN LƯỢT BẠN! 


Hiểu về ảo tưởng sức mạnh 


Đảo chữ là việc sắp xếp lại các chữ cái sao cho một từ hoặc cụm từ 
có thể tạo ra một từ khác. Giả sử có cụm từ "chuyên gia radium', liệu 
bạn có thể sắp xếp lại nó để tạo ra tên của một nhà vật lý nổi tiếng 
không?” Có lẽ bạn phải suy nghĩ một chút. Nhưng nếu thấy đáp án 
ngay trên trang sách, cảm giác "ahal” từ việc này sẽ khiến bạn nghĩ 
rằng kỹ năng giải các câu đố đảo chữ của mình tốt hơn so với thực tế. 
Tương tự, sinh viên thường tưởng họ đang học khi đọc đi đọc 
lại học liệu trên trang sách trước mắt. Họ đang ảo tưởng vì lời giải 
đã có sẵn.'8 \ tà 
._ Hãy chọn một khái niệm từ vở ghi hay một trang trong cuốn 
.. sách. Đọc qua rồi nhìn đi chỗ khác xem bạn nhớ lại được bao nhiêu, 
. cùng lúc đó, cố gắng tìm hiểu điều mình đang cố nhớ lại. Sau đó mở 
ghi chú hoặc c trang sách, đọc dại khái niệm và thử lại lần nữa. NT đu 
: Sau bài tập này Sy, có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một 
luyện tập truy Mệnh đơn g giản "như vậy lại giúp nâng ‹ cao hiểu "biết củ, tcủa 
bạn xà. khái niệm Lộ, đến ( mức nào. }ườ t3 


M Gấá/: ¡đÍ wzưoid2 


ì h t t6 }111 


Kỹ thuật lãp &hất tháng tin 71 


Bạn cần có sẵn thông tin trong trí nhở nếu muốn nắm kiến 
thức đủ vững để làm tốt các bài kiếm tra và tư duy sáng tạo 
bằng các kiến thức này.° Khả năng kết hợp các khối thông 
tin theo những cách mới lạ là cơ sở cho nhiều đổi mới mang 
tính lịch sử. Trong cuốn sách xuất sắc Where Good ldeas Come 
From (Những ý hay đến từ đâu?), Steven Johnson đã mô tả về 
“linh cảm chậm rãi” - chính sự hun đúc nhẹ nhàng và kéo dài 
nhiều năm của hai quá trình tập trung và phân tán đã dẫn đến 
những sảng tạo đột phá, từ thuyết tiến hóa của Darwin đến sự ra 
đời của mạng toàn cầu WWW (World Wide Web).*° Mấu chốt của 
linh cảm chậm rãi này về cơ bản là khả năng nắm bắt các 
khía cạnh của một ý tưởng. Theo đó, một số khía cạnh có thể 
kết hợp với nhau tạm thời và ngẫu nhiên cho đến khi sự đột 
phá đầy tuyệt vời cuối cùng cũng xuất hiện." Johnson cũng lưu 
ý rằng Bill Gates và những tên tuổi đầu ngành khác đã dành thời 
gian đọc hàng tuần dài, để trong cùng một khoảng thời gian có 
được thật nhiều ý tưởng đa dạng trong tâm trí. Cách làm này 
bồi dưỡng tư duy sáng tạo của riêng họ bằng cách cho phép những 
ý tưởng mới mẻ, chưa bị quên lãng liên kết với nhau. (Ta cũng 
cần lưu ý rằng, khác biệt chính yếu giữa các nhà khoa học sáng tạo 
với những người có năng lực về mặt kỹ thuật nhưng không giàu 
trí tưởng tượng chỉ nằm ở mức độ quan tâm của họ mà thôi.) 


“Thư viện tỉnh thần” được khối hóa của bạn càng rộng lớn, 
bạn giải quyết vấn đề càng dễ. Ngoài ra, nếu càng có nhiều kinh 
nghiệm lập khối thông tin, các khối mà bạn lập nên sẽ càng lớn - 
thành ra các dải ruy-băng cũng dài hơn. 


Bạn có thế nghĩ có quá nhiều vấn đề và khái niệm chỉ trong 
một chương của cuốn sách toán hoặc khoa học đang học, và không 
có cách gì xử lý hết tất cả được. Đây sẽ là lúc áp dụng Định luật 
May Mắn: Nữ thần May Mắn luôn phù trợ những ai cố gắng. 


72 a mnnd for numbers 


Bất cứ phần nào đang học, chỉ cần tập trung vào. Bạn sẽ thấy 
một khi đưa được vấn đề hoặc khái niệm đầu tiên vào trong thư 
viện của mình rồi, đủ nó là gì đi nữa, thì khái niệm thứ hai sẽ trở 
nên dễ tiếp thu hơn. Và khái niệm thử ba còn dễ dàng hơn nữa. 
Mọi chuyện cũng không hẳn quá dễ dàng, nhưng thực sự sẽ dễ 
dàng hơn. 


Nếu bạn có một thư viện chứa những khái niệm và giải pháp được nội hóa dưới 
dạng các kiểu hình được lập thành khối, bạn có thể dễ dàng tìm ra giải pháp đúng 
cho vấn đề bằng cách tắng nghe những tiếng thì thẩm từ chế độ phân tán. Chế 
độ phân tán cũng có thể giúp bạn kết nối hai hay nhiều khối thông tin lại với nhau 
theo những cách mới để giải quyết các vấn đề bất thường. 

Có hai cách giải quyết vấn đề - một là lập luận từng bước cớ trinh tụ, hai 
tà thông qua trực giác toàn diện hơn. Cách lập luận tuần tụ, trong đó mỗi bước 
nhỏ định sẵn dần dần đưa tới giải pháp, sử dụng chế đô tư duy tập trung. Ngược 
tại, trực giác sử dụng chế độ sáng tạo, phân tán hơn để liên kết các suy nghĩ tư 
duy tập trung khác nhau 


Kỹ thuật lăp khối thông tr 73 


Hầu hết những vấn đề khó khán thương được giai quyết bàng trục giác. 
hởi nơ là một bước nhảy vọt khỏi những gi thân thuộc vơi bạn.“ Hãy nhớ rằng. 
dung chẽ đô phân tán gần-ngẫu-nhiên đề tìm giải pháp cũng có nghĩa là ta phải 
cần thân xem lai các giải pháp này bằng chẽ đô tập trung. Không phải trực giác 
túc nào cũng đúng! 


Khi xây dựng thư viện khối thông tin, bạn rèn luyện cho bộ não 
của mình nhận diện không chỉ một vấn đề cụ thế mà còn cả những 
loại và lớp vấn đề khác nhau, sao cho bạn cỏ thể tự động biết cần 
làm gì để giải quyết nhanh chóng bất cứ vấn đề nào. Bạn sẽ bắt đầu 
nhận biết những kiểu tư duy giúp đơn giản hóa việc giải quyết 
vấn đề và cả các cách giải quyết khác nhau ẩn nấp đâu đó ở vùng rìa 
trí nhớ của bạn. Trước kỳ thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ, những giải pháp 
này đều rất dễ chuẩn bị sẵn sàng cho tỉnh thần ta sử dụng. 


Phải làm gì nếu bạn không nắm được vấn đề 


Nếu không thể hiểu một phương pháp được trình bày trong khóa 
học, bạn hãy dừng lại và truy về tai lịch” của nó. Hãy tìm kiếm trên 
Internet thông tin về người đã nghĩ ra phương pháp hay người đầu 
tiên sử dụng nó. Sau đó cố gắng tìm hiểu con đường sáng tạo của 
người đưa ra ý tưởng và tại sao họ lại dùng nỏ - nhiều khi bạn sẽ tÌm 
thấy lời giải thích đơn giản tại sao lại giảng dạy phương pháp đó và tại 
sao bạn nên sử dụng. 


Thực hành tạo thành vĩnh cửu 


Tôi đã đề cập, nếu chỉ đừng lại ở hiểu những gì đang xảy ra, thì bạn 
chưa chắc đã lập được một khối thông tin. Để đễ hình dung hơn, 


74 a mnnd for numbers 


hãy nhìn vào hình ảnh “bộ não” sau đây. Các khối (được kết thành 
vòng) trong hình cũng chỉ là các vệt ký ức mở rộng, phát sinh vì bạn 
đã kết chúng lại tạo ra một sự hiểu biết. Nói cách khác, một khối 
thông tin cũng chỉ đơn giản là một vệt ký ức phức tạp hơn. Ở phía 
trên cùng là một khối thông tin mờ nhạt. Khối thông tin đó 
hình thành sau khi bạn đã hiểu một khái niệm hoặc một vấn đề 
và mới thực hành hay áp dụng một hoặc hai lần. Ở giữa, khối này 
sẵm màu hơn. Kiểu hình tư duy mạnh hơn này là kết quả sau khi 
bạn đã thực hành nhiều hơn một chút và thấy khối thông tin trong 
nhiều bối cảnh khác nhau. Ở dưới cùng là một khối thông tin 
tối màu. Lúc này, bạn đã có một khối thông tin vững chắc, gắn chặt 
vào trí nhớ dài hạn. 


Đi 


Việc giải các đề toán và khoa học cũng giống như chơi nhạc bằng đàn piano vậy. 
Càng luyện tập nhiều, các kiểu hình tư duy của bạn càng trở nên 
vũng chắc, tối màu và mạnh mẽ hơn. 


Bên cạnh đó, việc củng cố kiếu hình tư duy mới lập trong 
vòng một ngày từ khi mới khởi tạo cũng rất quan trọng. Nếu 
không củng cố, mô hình có thế nhanh chóng biến mất. Ta sẽ nói 
thêm về tầm quan trọng của việc lặp lại cách quãng trong học tập 


Kỹ thuật lạp khổ: thóng tin 75 


ở các phần sau. Ngoài ra, bạn cũng có thể củng cõ một quá trình 
“sai” bằng cách giải quyết cùng một vấn đề theo cách sai nhiều lần. 
Đây là lý do ta phải chú trọng vào việc rà soát kết quả. Làm ra đáp 
án đúng đôi khi cũng vẫn khiến ta suy nghĩ lệch lạc, nếu quy trình 
sử dụng không phù hợp. 


"Toán học thưc sự rất dễ rút gọn: bạn co thể phải chật vật suốt 
một thời gian dài, từng bước từng bước. triển khai từng quá 
trình hay ý tưởng theo các hướng khác nhau - nhưng một khi 
đã hiểu và có được góc nhìn tổng thể về toán học, tư duy của 
bạn sẽ được rút gon một cách đáng kể. Ban có thể lưu trữ kiến 
thức toán học, hồi tưởng nó một cách nhanh chóng và đầy đủ 
khi cần, và sử dụng nó như một công đoạn trong các tiển trình 
tư duy khác. Những hiểu biết sâu sắc có được qua quá trình rút 
gọn này chính là niềm vui nho nhỏ trong toán học. "2° 

¬ Willam Thurston, ngưới giành giải Fields, 


Thách thức đối với việc lặp lại và luyện tập, vốn cốt lõi cho việc tạo 
lập những khối thông tin vững chắc trong tâm trí, là nó có thế trở 
nên nhàm chán. Tệ hơn nữa, nếu nó được trao vào tay một người 
thầy kém cỏi, giống như Ông-Thầy-Cáu-Kỉnh trước đây của tôi, thì 
việc luyện tập có thể trở thành một công cụ tra tấn không thương 
xót. Mặc dù thường xuyên bị dùng sai, nhưng việc luyện tập vẫn 
rất quan trọng. Ai cũng hiểu rằng không thể học được những 
thông tin dạng khối về cờ vua, ngôn ngữ, âm nhạc, khiêu vũ - hay 
bất cứ điều gì có giá trị - một cách hiệu quả mà không cần lặp lại. 
Một giảng viên giỏi sẽ giải thích được tại sao việc luyện tập và lặp 
lại đáng để bạn thực hiện. 


76 a mind for numbers 


Cuối cùng, cả hai phương pháp lập khối thông tin từ dưới- 
lên và nhìn toàn cảnh từ trên-xuống đều rất quan trọng nhằm giúp 
bạn hiểu sâu các vấn đề. Chúng ta đều yêu sự sáng tạo và khả năng 
học hỏi bằng cách nhìn toàn cảnh. Nhưng bạn không thể học 
toán hay khoa học mà không kèm một quá trình thực hành 
và lặp lại điều độ để giúp lập những khối thông tin nền tảng 
cho hiểu biết của chính bạn.?? 


Nghiên cứu công bố trên tạp chí Science đã đưa ra những 
bằng chứng vững chắc cho điều này.'* Người ta đã cho các sinh 
viên đọc một bài báo khoa học và luyện tập bằng cách nhớ lại càng 
nhiều thông tin càng tốt. Sau đó, họ được xem lại bài báo, rồi tiếp 
tục nhớ lại nó (có nghĩa là, cố gảng để ghi nhớ những ý tưởng 
chính) một lần nữa. 


Kết quả là gì? 


Trong cùng một khoảng thời gian, chỉ bằng cách luyện 
tập và nhớ lại nội dung, các sinh viên đã có thể học được, và 
học sâu hơn rất nhiều so với khi sử dụng bất kỳ cách tiếp cận 
nào khác, bao gồm chỉ đọc lại văn bản một số lần hoặc vẽ các bản 
đồ khái niệm - thường được cho là sẽ làm phong phú các mối quan 
hệ trong những tài liệu đang nghiên cứu. Sự tiến bộ này vẫn xảy 
ra cho dù học sinh làm bài kiểm tra chính thức hay chỉ là tự kiếm 
tra bản thân. 


Điều này củng cố một ý tưởng mà tôi đã ám chỉ từ trước. 
Khi truy xuất kiến thức, chúng ta không như đám robot không 
biết tư duy - vì chính quá trình truy hồi đã giúp chúng ta học tập 
sâu sắc hơn cũng như đã lập được khối thông tin.** Gây ngạc nhiên 
hơn nữa cho các nhà nghiên cứu là các sinh viên đã tự giả định 
răng đọc và nhớ lại tài liệu không phải là cách học tốt nhất. Họ tin 
việc lập bản đồ khái niệm (vẽ sơ đồ cho thấy mối quan hệ giữa các 
khái niệm) mới là cách tốt nhất. Nhưng nếu bạn cố gắng xây dựng 


Kỹ thuật lập khổ: thông tin 77 


kết nối giữa các khối trước khi các khối cơ bản được hình thành 
trong não, thì cách làm này cũng không hiệu quá. Nó giống như 
việc học tập các kế sách nâng cao trong cờ vua trước cả khi bạn 
hiểu được cách đi quân cờ cơ bản vậy."° 


Việc áp dụng đề bài và khái niệm toán và khoa học vào nhiều 
tình huống khác nhau sẽ giúp bạn lập nên các khối - những kiểu 
hình tư duy vững chắc với bối cảnh phong phú và sâu sắc." Trên 
thực tế, khi học bất kỳ kỹ năng hay lĩnh vực mới nào, bạn cũng cần 
thực hành trong rất nhiều bối cảnh khác nhau. Điều này sẽ giúp 
xây dựng các kiểu hình tư duy cần thiết để kỹ năng mới đó trở nên 
đễ áp dụng với bạn hơn. 


GIỮ KIẾN THỨC LUÔN SẴẲN SÀNG CHO TA DÙNG 


"Thật tình cờ, tôi đã sử dụng nhiều kỹ thuật học tập được mô tả 
trong cuốn sách này. Hồi còn là sinh viên đại học, tôi đã theo 
học ngành hóa lý và bị các dẫn xuất cuốn hút. Và rồi tôi có thói 
quen phải làm mọi để bài trong sách. Thành ra, não của tôi như 
được lập trình để giải để vậy. Đến cuối học kỳ, tôi đã có thể vừa 
đọc để bài là gần như nhìn ngay ra cách giải. Tôi gợi ý những 
bạn học khoa hoc và cả những người không theo khoa học làm 
theo cách này. Tô: cũng xin được đề cập về tầm quan trọng của 
việc học mỗi ngày, không cần cố hoc quá lâu, nhưng phải đủ 
để giữ kiến thức luôn sẵn sàng để dùng. Ví dụ như việc tôi thạo 
song ngữ. Khi làm việc tại Pháp, tôi phải mất vài ngày để nói 
trôi chảy tiếng Pháp, nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn. Tuy nhiên, 
khi mới trở về Mỹ môt hai ngày đâu, khi sinh viên hoặc đồng 
nghiệp hỏi chuyên, tôi đã phải nghĩ môt lúc mới ra từ tiếng Anh 
cần dùng! Ngày nào ta còn luyện tập, ngày đó ta còn kiến thúc 
~ bạn đâu cần tìm xa xôi." 
— Robert R. Gamache, Phó Giám đốc phụ trách 
Các Vấn đề Học thuật, Các Vấn đề Sinh viên và Quan hệ 
Quốc tế, Đạt học Massachusetts, Lowell 


78 a mnnd for numbers 


Nhớ lại bài học khi ở ngoài nơi học 
thông thường: giá trị của việc đi dạo 


Thực hiện một hoạt động thể chất sẽ đặc biệt hữu ích khi bạn 
gặp khó khăn trong việc nắm bắt một ý tưởng quan trọng. Như 
đã đề cập, có nhiều sáng kiến khoa học đột phá xuất hiện khi nhà 
phát minh ra ngoài đi dạo.” 


Ngoài ra, việc nhớ lại nội dung đã học khi ở ngoài nơi 
học thông thường sẽ giúp bạn nắm chắc vấn đề hơn, bằng 
cách nhìn nhận từ một góc độ khác. Người ta thường dễ mất 
các gợi ý tiềm thức khi làm bài kiểm tra trong căn phòng bài trí 
khác với nơi họ học. Bằng cách suy nghĩ về bài học khi ở trong các 
môi trường ngoại cảnh khác nhau, bạn trở nên độc lập với các gợi 
ý dù ở bất kỳ địa điểm nào, giúp bạn tránh được rắc rối tư duy khi 
căn phòng kiểm tra khác với nơi học ban đầu." 


Tiếp thu các khái niệm toán và khoa học có thể đễ dàng hơn 
ghi nhớ một danh sách từ vựng tiếng Trung hoặc các hợp âm 
guitar. Bởi dù sao thì, vấn đề đã có sẵn ở đó, chỉ dẫn cho bạn những 
bước tiếp theo. Nếu nhìn nhận theo cách này, việc giải quyết vấn đề 
toán và khoa học cũng giống như khiêu vũ - bạn có thể cảm nhận 
cơ thể dẫn dắt mình tới bước tiếp theo. 


Mỗi loại vấn đề có khung thời gian ôn tập khác nhau, tùy 
thuộc tốc độ và phong cách học tập của bạn.* Ngoài ra, bạn còn 
có các nghĩa vụ khác trong cuộc sống ngoài việc học một chủ đề cụ 
thể. Vậy nên, bạn phải xác định trước khối lượng công việc mình 
có thể làm, và hãy nhớ rằng bạn phải lên lịch nghỉ ngơi để chế 
độ phân tán có thế hoạt động. Bạn có thể tiếp thu bao nhiêu khái 
niệm trong một giờ học? Điều đó còn tùy - vì mỗi người mỗi khác. 
Nhưng, đây chính là cái hay của việc tiếp thu giải pháp cho những 
đề toán học và khoa học: Bạn càng làm nhiều, việc lại càng dễ, và 
hữu ích với bạn hơn. 


kỹ thuật lập khôi thông tir 79 


"Việc đầu tiên tôi luôn thực hiện vớ: các sình việt: đang gặp khó 
khăn là yêu cầu xem bổ cục ghi bài giảng và cách đọc bài của 
ho. Chúng tôi thường dành phản lớn cuộc gâp mặt đầu tiên 
để xem xét các cách tổ chức hoặc cách họ lập khối thông tin 
thay vì tập trung vào việc giải thích các khái niêm của tôi. Tôi 
yêu cầu ho quay trở lại vào tuần sau vơi các tài liêu đã sắp xếp 
kỹ càng. và ho rất ngac nhiên trước khả nàng qhi nhớ tổt hơn 
nhiều của mình ` 

4ason Dechant, Tiến sĩ, Giam đốc Khóa học Khuyến khích 


-___ THỂ :........ ¬a....... 


Nếu không thục hành với những khối thông tin đang phát triển của mình, 
bạn sẽ khó có thể ghép được bức tranh toàn cảnh bởi những mảnh ghép 
đã trở nên quả mờ nhạt. 


Đan xen nội dung - giải quyết một nhóm gồm 
nhiêu vấn đề khác nhau - so với Học quá mức 


Mẹo quan trọng cuối cùng để trở thành một người giao tiếp với 
phương trình là đan xen nội dung. Đan xen nội dung có nghĩa 


80 a mind for numbers 


là luyện tập bằng cách xử lý một nhóm gồm các loại vấn đề 
khác nhau, đòi hỏi các chiến lược khác nhau. 

Khi bạn học một cách tiếp cận giải quyết vấn đề mới từ giáo 
viên hay từ một cuốn sách, bạn thường học kỹ thuật mới và sau 
đó thực hành lại nhiều lần trong cùng một buối học. Việc tiếp tục 
nghiên cứu hoặc luyện tập sau khi đã hiểu rõ vấn đề được gọi là 
việc học quá mức. Việc học quá mức có thế có hiệu quả nhất định 
~ ví dụ như tạo ra phản xạ tự động rất quan trọng trong giao bóng 
khi chơi tennis hoặc chơi hoàn hảo một bản concerto cho piano. 
Tuy nhiên, hãy thận trọng với việc học lại quá nhiều lần trong một 
buổi học toán và khoa học - vì các nghiên cứu đã cho thấy nó sẽ là 
sự lăng phí thời gian học tập có giá trị." (Tuy nhiên, kết hợp cách 
tiếp cận ấy với các cách tiếp cận khác trong buổi học sau đó thì lại 
thu được hiệu quả.) 


Nói tóm lại, khi đã nằm được ý cơ bản, việc dồn dập lặp lại 
ý này trong cùng buổi học chưa hẳn sẽ củng cố những liên kết ký 
ức dài hạn của bạn. Tệ hơn, tập trung quá nhiều vào một kỹ thuật 
cũng giống như học nghề mộc chỉ bằng một cái búa. Sau một thời 
gian, bạn sẽ tưởng mình có thế sửa chữa bất cứ thứ gì chỉ bằng 
cách gõ búa.” 


Thực tế cho thấy, thành thạo một chủ đề mới tức là học được 
cách lựa chọn và sử dụng kỹ thuật thích hợp cho một vấn đề. Cách 
duy nhất đề học được điều này là thực hành với những vấn đề đòi 
hỏi các kỹ thuật khác nhau. Một khi nắm được ý tưởng cơ bản của 
một kỹ thuật trong buối học (giống như tập đi xe đạp với bánh 
đỡ), hãy xen cài các vấn đề khác nhau để cùng thực hành.*® Đôi 
khi việc này sẽ hơi khó thực hiện. Chẳng hạn, một phần nhất định 
trong một cuốn sách thường dành cho một kỹ thuật cụ thể, nên 
khi đọc tới phần đó, bạn đã biết mình cần sử dụng kỹ thuật nào. 
Tuy nhiên, hãy làm bất kể điều gì khiến việc học của bạn phong 


Kỹ thuật lập khôi thông t 91 


phú hơn. Sẽ hữu ích nếu bạn đọc trước các nhóm vấn đề đa dạng 
hơn, đôi khi được trình bày ở cuối chương, hoặc tìm lý do tại sao 
một số vấn đề lại cần loại kỹ thuật này chứ không phải loại khác. 
Hãy để não của mình quen dẫn với ý tưởng rằng học cách giải 
quyết vấn đề thôi là chưa đủ - bạn cần phải biết khi nào sử 
dụng nó nữa. 


Bạn cỏ thể tạo các thẻ học với đề bài ở một mặt, câu hỏi và các 
bước giải nằm ở mặt sau. Nhờ đó bạn có thế dễ dàng xáo trộn các 
thẻ và đối mặt với hàng loạt kỹ thuật đa dạng mà mình cần nhớ. 
Trong lần đầu tiên ôn tập, bạn có thế ngồi ớ bàn học và thử xem có 
thế viết ra được bao nhiêu đáp án mà không cần nhìn vào mặt sau 
của thẻ. Sau khi đã thành thạo ở một mức độ nhất định, bạn có thể 
ôn tập các thẻ ở bất cứ đâu, ngay cả khi đi dạo. Hãy sử dụng câu 
hỏi ban đầu để gợi nhớ các bước trong lời giải và lật thẻ lên nếu 
cần xác nhận các bước trong quy trình mình đã thực hiện tuần tự 
và đầy đủ. Về cơ bản, bạn đang củng cỗ khối thông tin mới. Cách 
khác là mở một trang sách bất kỳ và tập trung giải quyết một vấn 
đề, cố gắng không nhìn vào bất kỳ thứ gì khác. 


NHẤN MẠNH VIỆC ĐAN XEN NỘI DUNG 


Nhà tâm lý học Doug Rohrer của đại học Nam Florida đã thực hiện rất 
nhiều nghiên cứu về học đan xen cũng như học quá mức trong toán và 
khoa hoc. Ông kết luận: 
“Nhiều người nghĩ rằng học quá mức nghĩa là học, thực hành cho 
đến khi thành thạo. Tuy nhiên, định nghĩa học quá mức trong các 
tài liệu nghiên cứu tại mô tả chiến lược hoc tập khi sinh viên vẫn 
tiếp tục học hoặc thực hành ngay cả khi đã đạt được tiêu chí nhất 


82 a mnd for numbers 


định. Ví dụ, ngay khi tìm được cách giải chính xác một bài toán nào 
đó, ta làm liên tục nhiều bài khác cùng dạng. Đúng là giải thêm 
nhiều bài toán cùng dạng |chứ không phải ít hơnÌ thường giúp tăng 
điểm số bài kiểm tra tiếp theo, nhưng việc làm liên tiếp quá nhiều 
bài toán cùng dạng sẽ chỉ đem lại hiệu quả giảm dân 

Dù học trong hay ngoài lớp học, sinh viên đều nên tối đa hóa 
tượng kiến thức học được trong một đơn vị thời gian - tức là họ nên 
dùng thời gian sao cho xứng đáng. Họ có thể làm việc này bằng 
cách nào? Các nghiên cứu khoa học đã trả lời rõ ràng: Trong một 
buổi học, thay vì dành nhiều giờ chỉ để học hoặc thực hành cùng 
một kỹ năng hoặc khái nệm để rổ. sa vào tình trạng học quá mức, 
sinh viên nên chia thành nhiều buổi học ngắn hơn. Điều này không 
có nghĩa các buổi học nhiều giờ là ý tổi. Nó cũng sẽ tốt miễn là sinh 
viên không dành quá nhiều thời gian ôn luyện chỉ một kỹ năng hoặc 
một khái niệm. Khi đã hiểu được khái niêm `X”, họ nên chuyển sang 
khái niệm mới và quay trở lại với `Xˆ vào môt ngày khác. ˆ2" 


Tốt nhất, bạn hãy viết ra các giải pháp, hoặc sơ đồ, hoặc khái niệm 
ban đầu. Bằng chứng cho thấy, viết tay câu trả lời sẽ giúp bạn đưa 
ý tưởng vào đầu dễ dàng hơn so với đánh máy.*' Hơn nữa, viết tay 
các ký hiệu như 5 hoặc © sẽ dễ hơn là tìm kiếm biểu tượng và gõ 
lại nó (trừ khi bạn sử dụng các ký hiệu này thường xuyên đến mức 
có thể thuộc lòng mã alt của chúng).* Thêm vào đó, muốn chụp 
lại hay scan câu hỏi và đáp án viết tay chuyển vào chương trình tạo 
thẻ học trên điện thoại thông minh hay máy tính xách tay cũng khá 
dễ dàng. Cần dè chừng ảo tưởng sức mạnh khá phố biến khi bạn 
tiếp tục thực hành một kỹ thuật đã biết chỉ vì nó dễ, và giải thành 
công các đề sẽ cho ta cảm giác thích thú. Đan xen nội dung học tập 
~ chẳng hạn lập đề cương ôn tập cho bài kiểm tra bằng cách lướt 
nhanh qua những vấn đề trong các chương sách và tài liệu khác 
nhau - đôi khi sẽ khiến việc học của bạn khó khăn hơn. Nhưng bù 
lại, nó sẽ giúp bạn học sâu hơn. 


- HÃY LUYỆN TẬP CHUYỂN HƯỚNG TINH THẦN 


Kỹ thuật lập; khôi thông tin 


83 


TRÁNH RẬP KHUÔN CÁC GIẢI PHÁP CÓ SẲN 


"Sinh viên thương được giao 10 bai cúng mct chủ để để làm 
ở nha. Sau bài thứ hai hoặc thu ba. ho se khóng suy nghĩ nữa 
ma râp khuôn theo những gi đã làm ở bã: trược. Tô: nói với họ 
rang, sau khi làm xong vài bài trong phần 9 á, hãy quay lại lâm 
một bài trong phản 9.3 Rồi, lam tiếp mô! số bài trong phần 
9 á, và sau đó quay lại phần 9 1 giai thứ môt bài. Làm như vây 
cho phép họ luyện tập chuyển hướng tình thân tương tự như khi 
cản làm bài kiểm tra 
Tôi cũng tin rằng rất nhiều sinh viên làm bài tập về nhà 
cho có. Họ giải một bài, kiểm tra đáp án ở cuối sách, cười trừ 
rồi tiếp tục giải bài tiếp theo. Tôi nghĩ ho nên thêm một bước 
giữa cười trừ và giải bài tiếp - đô là tư hỏi: Lam sao mình có 
thể giải lai được theo cách này, nếu gặp dang bài này trong bài 
kiểm tra cùng với các bài toán khác, mà không nhận ra nó nằm 
ở chinh phần này trong sách? Sinh viên cản xem bài tập về 
nhà như việc chuẩn bị cho bài kiểm tra, chứ không phải là một 
nhiệm vụ phải cố gắng hoàn thanh.” 
- Mike Rosenthal, Giảng viên cấp cao môn Toán, 


Đạt học Quốc tế Florida 


TÓM TẮT 


Việc thực hành giúp xây dựng các kiểu hình tư duy mạnh mẽ 


~ chính là các khối thông tin hình thành kiến thức. 


Việc thực hành mang lại sự linh động tinh thần mà bạn cần 


để làm bài kiểm tra. 


84 a mind for numbers 


5 Các khối thông tin tốt nhất nên được lập với: 
o Sự tập trung chú ý. 
o Hiểu biết khái niệm cơ bản. 
© Thực hành đề thấy toàn bộ bối cảnh. 


5 Hồi tưởng đơn thuần - tức cố gắng nhớ lại những ý chính 
mà không nhìn vào sách - là một trong những cách tốt nhất 
để khởi động quá trình lập khối thông tin. 


% 


Ö phương điện nào đó, hồi tưởng giúp tạo ra 
các "móc” thần kinh để "treo" kiến thức 


Kỹ thuật lập khối thông tin 85 


CÂU HỎI NÂNG CAO 


1. Khối thông tin có quan hệ thế nào với một vệt ký ức? 


2. 


œ 


+ 


Hãy suy nghĩ về một chủ đề bạn đam mê. Mô tả một khối 
thông tin có liên quan đến chủ đề đó mà ban đầu bạn thấy rất 
khó nắm bắt nhưng giờ lại thấy dễ dàng hơn. 


. Khác biệt giữa cách học tập trên-xuống và dưới-lên là gì? 


Có nên ưu tiến một trong hai phương pháp hơn không? 


. Hiểu vấn đề đã đủ để lập nên khối thông tin cho bạn chưa? 


Giải thích lý do tại sao? 


5s. Ảo tưởng trong học tập của bản thân bạn là gì? Bạn có thể sử 


dụng chiến lược nào để tránh mắc phải ảo tưởng này trong 
tương lai? 


DỪNG VÀ NHỚ LẠI 


Lần tới khi ở cùng người thân, bạn bè hay bạn cùng Lớp, hãy nghĩ 
đến bản chất của những gì mình học, từ cuốn sách này hoặc từ 
một khóa học mà bạn đang tham gia. Trình bày lại điều đã học 
không chỉ thể hiện tối đa sự nhiệt tình của bạn, mà còn làm rõ 
và củng cố ý tưởng trong tâm trí, giúp bạn nhớ chúng lâu hơn 
hàng tuần hàng tháng tiếp theo. Ngay cả khi đó là kiến thức nâng 
cao, hãy đơn giản hóa chúng sao cho giải thích được với cả những 
người không chung nền tàng kiến thúc với bạn. Việc này cũng sẽ 
rất hữu ích trong việc xây dựng hiểu biết riêng của mình. 


8ó a mind for numbers 


VƯỢT QUA TỒN THƯƠNG NÃO NGHIÊM TRỌNG 
VÀ HỌC VỚI THỜI GIAN HẠN CHẾ - 
CÂU CHUYỆN CỦA PAUL KRUCHKO 


Paul Kruchko cùng vợ và con gái, những người tạo động Lục 
cho anh thay đổi cuộc đời 


"Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó, hay lục đục. Hết trung học, tô: 
cũng chỉ tốt nghiệp diện vớt. Sau đó tôi nhập ngu, là lính bộ bình tham 
gia mặt trận lraq. Trung đội của tôi bị rải mìn phục kích 12 lần thì cũng 
đến tám lần xe cán trúng mìn 


Trong đợt nghĩa vụ quân sự ấy, nhờ duyên số mà tôi đã gặp được 
người vợ tuyệt vời của mình. Điều đó đã thuyết phục tôi xuất ngũ và bắt 
đầu cuôc sống gia đình. Vấn đề là tôi không biết phải làm gì. Tệ hơn nữa, 
sau khi trỏ về, tôi bắt đâu có vấn để về tập trung, khả năng nhận thức, 
và hay cáu bản, là những điều trước đây tôi chưa bao giờ trải qua. Đôi 


Kỹ thuật tao khôi thông tịi 87 


khi tôi tham chì không thê noi tron ven môi c:ú, Mì: s30 nay tôi mới biệt 
những người! tỉnh trỏ về từ lraq và AfghanIstn thi¿eng bị chăn thương 
nào Ítraumatic brain injury, TBỊ] chua chản đ9ar 


Và rồi tòi đã ghi danh theo học một chương trình kỹ sự máy tỉnh 
va điện tủ. Chúng TBỊ nghiêm trong đên nỗ: khai niềm phân số cũng trỏ 
nên kho hiệu với tôi vào thời kỳ đâu nhập học 


Nhung ấn duói kho khăn la môt phuốc lanh: Việc học này đã tác 
đông đền não tôi. Có vẻ sự tập trung tình thân - du rat khó khăn - đã lập 
trình lai tâm trí và giúp chữa lành bộ nào. Đài với tôi, quả trinh này tương 
tư cách tôi vận dung súc lực trong phong thê hình, mau sẽ đồn vào cơ 
băp để dồn sức. Qua thời gian, tinh thần cua tôi được chữa lành - tôi đã 
tôt nghiệp với tấm bằng danh dự và nhân đuốøc công việc kỹ thuật viên 
điện dân dụng 


Tôi quyết định học tiếp để lấy bằng kỹ su. Toan học - đặc biệt là 
giải tích - trở nên quan trọng hơn nhiều khì theo hoc kỹ sư, so với chỉ 
học nghề. Tại thời điểm đó, việc thiếu nền tảng toản học từ những năm 
đầu cấp học cơ sở quay lại hành hạ tô: 


Lúc này tôi đã lập gia đình, vừa mới lên chức bổ, và phải làm việc 
toàn thời gian. Thách thức tôi phải đối mặt không chỉ là kiến thức cơ bản 
nữa mà còn là cả việc quản lý thời gian. Tôi chỉ có vài giờ mỗi ngày để 
hiểu những khái niêm nâng cao ở mức độ sâu chưa từng thấy. Phải sau 
vài lần găp khó khăn [tôi đã ăn một con D trong löp phương trình vị phân 
~ chán], tôi mới bắt đầu học có chiến lược hơn 


Mỗi học kỳ, tôi xin các giáo sư một bản đề cương và đọc giáo 
trình trước khi các khóa học bắt đâu từ hai đến ba tuần. Tôi cố gắng 
đọc một chương sách trước cả lớp, dù đến giữa học kỳ điều này trỏ 
nên bất khả thị. Việc luyện tập giải quyết vấn đề - xây dựng khối thông 
tin - chính là mấu chốt. Trong sự nghiệp học tập của mình, tôi đã dần 
phát triển các quy tắc dưới đây. Chúng đã cho phép tôi hoàn thành tốt 
các khóa học. Mục tiêu của tôi là gây dưng một sư nghiệp vững chắc để 
nuôi gia đình - những kỹ thuật này đang giúp tôi đạt được điều đó. ˆ 


88 


a mind for numbers 


Kỹ thuật Paul dùng để học tập với thời gian hạn chế: 


1. Đọc [nhưng chưa giải) các hài tập về nhà và các bài kiểm tra. 
Với bước khởi đầu này, tôi lên dây cót tinh thần trước khi học 
những khái niệm mới - những khối thông tin mới 


2. Xem lại bài ghi chép giờ giảng [tham dụ càng nhiều giờ giảng 
càng tốt]. Một giờ nghe giảng bằng hai giờ đọc sách. Tôi sẽ học 
hiệu quả hơn rất nhiều khi chăm chỉ tham dự các bài giảng và 
ghi chép chi tiết - mà không phải là liếc đồng hồ chờ bài giảng 
kết thúc. Tôi xem lại những ghi chú ngay ngày hôm sau, khi mà 
những chủ để vẫn còn hiện rõ trong tâm trí. Tôi cũng thấy rằng 
30 phút đặt câu hỏi với một giảng viên có thể tương đương với 
ba giờ đọc sách. 


3. Làm lại các bài tập ví dụ trong bài giảng. Tôi nhận thấy luyện 
tập các đề bài giảng viên giao hoặc trong giáo trình mà không 
có đáp án rõ ràng thì không mấy hữu ích. Với những bài tập ví 
dụ, tôi sẽ có sẵn một lời giải từng bước để xem lại khi cần. Việc 
làm lại giúp củng cố các khối thông tin. Tôi sử dụng các màu 
mục khác nhau khi học: lục, lam, đẻ - chứ không chỉ riêng bút 
đen. Tôi thấy chúng đã giúp mình tập trung vào việc đọc các 
ghi chú tốt hơn; ý tưởng trở nên rõ ràng hơn, thay vì lẫn lộn với 
nhau như một sự chắp vá khó hiểu trong mó toán học hỗn độn 
nằm trên trang sách. 


4. Làm bài tập về nhà và luyện tập làm bài kiểm tra. Việc này xây 
dụng các khối thông tin quen thuộc như trí nhớ cơ học” cho 
tâm trí trong việc giải quyết một số kiểu vấn để nhất định. 


t9] 


Ngăn ngừa sự trì hoãn 


Biến thói quen của ban Í “các zomibie ˆ} 
thành người trợ giúp 


uốt nhiều thế kỷ, chất độc arsen là một lựa chọn ưa thích 
của những kẻ giết người. Chỉ cần rắc một chút lên lát bánh 
mì nướng bữa sáng cũng đủ khiến bạn chết đau đớn trong 
ngày. Vì vậy, hẳn bạn sẽ tưởng tượng được cơn sốc tại Hội nghị 
lần 48 của Hiệp hội Nghệ thuật và Khoa học Đức” năm 1875, khi hai 
người đàn ông ngồi trước khán giả và vô tư nốc cạn lượng arsen 
gấp đôi mức chết người. Ngày hôm sau, họ đã trở lại hội nghị, vẫn 
tươi cười khỏe mạnh. Kết quả phân tích nước tiểu của cả hai cho 
thấy đây không phải một trò lừa bịp. Họ thực sự đã uống chất độc.' 


Làm sao bạn có thể nuốt chất độc chết người mà vẫn sống - 
và thậm chí lại còn khỏe mạnh? 


* Tên tiếng Anh German Association of Arts and Sciences. 


90 a mind for numbers 


Câu trả lời có mối liên hệ lạ lùng với sự trì hoãn. Nếu hiểu các 
khía cạnh tâm lý học nhận thức về trì hoãn, cũng như kiến thức 
hóa học về chất độc, thì chúng ta sẽ phát triển được các biện pháp 
phòng ngừa lành mạnh. 


Trong chương này và chương tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn 
cách người lười đối phó với trì hoãn. Bạn sẽ được học về các 
zombie trong nội tâm mình - những phản ứng thông thường, 
theo thói quen của bộ não hồi đáp các tín hiệu cụ thể. Những phản 
ứng zombie kiểu này thường tập trung vào việc làm cho những 
điều trước mắt trở nến tốt đẹp hơn. Rồi bạn sẽ thấy, ta có thế lừa 
những chú zombie này đẩy lùi thói trì hoãn thay ta khi cần (nên 
nhớ trì hoãn không phải lúc nào cũng xấu). Sau đó, chúng ta sẽ 
đan xen một chương giúp bạn tăng cường kỹ năng lập khối thông 
tin, trước khi trở lại với chương cuối tổng kết về trì hoãn, trong đó 
có những lời khuyên, thủ thuật, và các tiện ích công nghệ. 


Chúng ta sẽ làm lần lượt. Không như trì hoãn là thứ bạn 
rất dễ mắc phải, ý chí rất khó tích tụ bởi nó sử dụng rất nhiều tài 
nguyên tỉnh thần. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ không muốn 
đi loanh quanh và phun “ý chỉ” lên sự trì hoãn để giải quyết, như 
thể đó là chất khử mùi giá rẻ. Bạn không nên lãng phí ý chí vào việc 
trì hoãn trừ khi thật sự cần thiết! Hoặc hay nhất, như bạn sẽ thấy, 
là ta cũng không cần phải làm vậy. 

Thuốc độc. Zombie. Còn gì hay hơn không nhỉ? 


À có - là thí nghiệm! Bwah hah hah - còn gì có thể thú vị hơn 
nữa đây? 


Ngàn ngựa sự trị ho3r 9% 


XAO LÃNG VÀ TRÌ HOÄN 


“Tri hoan là một trong những vấn đề lớn rhat c va thế hệ chúng 
ta. Chúng ta có rất nhiều nguồn gay xao làng Tôi luôn nghĩ 
"Trước khi bắt đầu làm bài tập về nhà, phải kiêm tra Facebook, 
Twitter, Tumblr, và email trước đã.` Truóc kk:¡ kịp nhận ra, tôi 
đã lãng phí ít nhất một giờ. Ngay cả khi đa bát đầu làm bài tập 
về nhà, các website gây xao lãng hãy con chay nền 

Tôi cẩn tìm cách để chỉ tập trung vào việc học và làm 
bài tập về nhà. Tôi nghĩ điều này phụ thuôc rất nhiều vào môi 
trường và thời gian của minh. Có lê tôi không nên chờ nước đến 
chân mới nhảy.” 


Một sinh viên lốp giải tích 


Trì hoãn và không thoải mái 


Hãy tưởng tượng bắp chân của bạn sẽ gào lên thê nào nếu bạn 
đợi đến đêm trước khi cuộc đua marathon diễn ra mới bắt đầu tập 
luyện. Tương tự, bạn không thể hiểu toán và khoa học nều chỉ cố 
gắng vào phút chót. 


Về cơ bản, việc học toán và khoa học phụ thuộc vào hai điều: 
các giờ học ngắn để đặt “những viên gạch tính thần và thời gian 
nghỉ để "vữa tỉnh thần” khô lại. Điều này có nghĩa là sự trì hoãn, 
vốn là vấn đề chung nối cộm ở rất nhiều sinh viên, lại đặc biệt 
quan trọng với sinh viên khoa học và toán học. 


Chúng ta thường trì hoãn những điều khiến mình cảm 
thấy không thoải mái.* Các nghiên cứu từ hình ảnh y khoa cho 
thấy những người sợ môn toán dường như tránh học toán vì chỉ 
nghĩ đến thôi đã khiến họ thấy đau đầu. Các trung khu đau đớn 
trong não sẽ lóe lên khi họ mới chỉ cân nhắc việc học toán.5 


92 a mind for numbers 


Nhưng có một điều quan trọng cần lưu ý. Chỉ chờ đợi khắc 
khoải mới gây đau đớn. Khi những người sợ toán làm toán, cơn 
đau ấy lại biến mất. Chuyên gia về trì hoãn Rita Emmett giải thích 
như sau: “Nỗi sợ chờ đợi thực hiện một công việc nào sẽ gây hao 
tốn nhiều thời gian và năng lượng hơn chính việc thực hiện công 
việc đó."° 

Tránh voi hẳn cũng chẳng xấu mặt nào. Nhưng buồn thay, 
những ảnh hưởng lâu dài của thói tránh né này sẽ rất khó chịu. 
Bạn bỏ học toán, và mỗi lần nghĩ về việc học toán sẽ càng đau đớn 
hơn. Bạn trì hoãn việc luyện tập cho kỳ thi SAT hay ACT, và vào 
những ngày thi cử quan trọng, bạn thấy như bị ngộp bởi đã không 
đặt ra nền móng tỉnh thần vững chắc cần có đế thoải mái làm bài 
hơn. Cơ hội giành học bổng thế là đi tong. 


Có lẽ bạn muốn lạc nghiệp ở lĩnh vực toán và khoa học, 
nhưng bạn từ bỏ và quyết định an cư trên một con đường khác. 
Bạn than thở rằng mình không thế mổ xẻ toán học, trong khi thực 
tế là bạn đã để sự trì hoãn chiến thắng mình. 


Trì hoãn là thói quen xấu duy nhất có tính “nền tảng”. 
Nói cách khác, nó là một thói quen có ảnh hưởng đến nhiều khía 
cạnh quan trọng trong đời bạn. Nếu thay đổi được, sẽ có vô số các 
thay đổi tích cực khác dần dần xuất hiện. 


Và còn điều này nữa cũng vô cùng quan trọng. Bạn sẽ rất dễ 
thấy ghét những gì mình không giỏi. Nhưng khi bạn càng làm 
giỏi môn gì, bạn sẽ càng thích môn đó. 


Bộ não trì hoãn như thế nào 
Píp-píp-pip-píp... Mười giờ sáng thứ Bảy, đồng hồ báo thức kéo 


bạn khỏi giấc ngủ quyến rũ. Một giờ sau, bạn hoàn toàn tỉnh táo, 
tay cầm ly cà phê, ngồi ngay ngắn giữa sách vở và máy tính. Bạn đã 


Ngán ngủa sự trì hoãn 993 


định đầu tư hần một ngày cho việc học đế có thể gói gọn bài tập 
toán về nhà có hạn nộp vào thứ hai. Bạn cũng định khai bút cho bài 


luận lịch sử, và xem lại một chương hóa học khó hiểu. 


Bạn liếc cuốn sách giáo khoa toán. Một cơn nhói nhẹ, rất khó 
phát hiện bắt đầu len lỏi. Trung khu đau đớn trong não lóe lên khi 
bạn nghĩ đến việc phải nhìn vào những đồ thị khó hiếu và mớ bòng 
bong thuật ngữ kỳ quái. Bạn thực không muốn làm bài tập toán 
bây giờ chút nào. Nghĩ đến việc phải dành vài giờ tiếp theo để học 
toán càng khiến việc mở sách khó khăn hơn. 


Bạn chuyển mối quan tâm từ sách sang máy tính. Hừm, phải 
vậy chứ. Không còn đau đớn gì cả, chỉ có cảm giác vui vẻ khi bạn 
mở màn hình và kiểm tra tin nhắn. Nhìn bức ảnh hài hước Jesse 
vừa gửi mà xem... 


Đã hai tiếng trôi qua, bài tập toán của bạn chưa nối một dòng. 


@) @) @ 


Cảm thấy vui vẻ Bạn dốc dần sự tập trung vào môt Cảm thấy 
ltạm thời| công việc khác, thoải mái hơn không vu? 


Đây là một dạng trì hoãn điến hình. Bạn nghĩ về một điều mình 
không thật sự thích, và các trung khu đau đớn trong não lóe lên. Vì 
vậy, bạn đối hướng và dồn sự chú ý vào điều thú vị hơn.° Điều này 
khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất là vào lúc ấy. 


Trì hoãn cũng giống nghiện ngập vậy. Nó cung cấp niềm 
vui tạm thời và giải phóng ta khỏi thực tế nhàm chán. Bản thân 


9á a mind for numbers 


chúng ta rất dễ bị lừa rằng, cách sử dụng thời gian hiệu quả nhất 
là lướt web đế tìm thông tin thay vì đọc sách hoặc làm các bài tập 
được giao. Và thế là bạn tự vẽ ra những lời bao biện. Ví dụ, môn 
hóa hữu cơ đòi hỏi kỹ năng tư duy không gian - điểm yếu của bạn 
- nên tất nhiên là bạn học tệ môn đó rồi. Thế là bạn vẽ ra các lý lẽ 
có bản chất vô lý, nhưng bề ngoài có vẻ hợp lý, như: Nếu tôi học 
vượt trước bài kiểm tra quá xa, tôi sẽ quên mất nội dung. (Thành 
ra bạn cho phép mình quên luôn những bài kiểm tra trong các 
môn khác cùng thời gian với môn đó, tự biến việc học mọi thứ 
cùng lúc thành điều không thế.) Chỉ khi học kỳ chuẩn bị kết thúc 
và bạn phải bắt đầu nhồi nhét trong vô vọng để làm bài kiểm tra 
cuối kỳ thì bạn mới nhận ra lý do thực sự khiên mình học rất tệ môn 
hóa hữu cơ là vì liên tục trì hoãn. 


Các nhà nghiên cứu nhận thấy sự trì hoãn có thê trở thành 
điều đáng tự hào hoặc một cái cớ cho kết quả tệ hại. “Tối qua, tớ 
đã nhồi nhét nội dung cho bài kiểm tra sau khi hoàn thành báo cáo 
thí nghiệm và bài phỏng vấn môn marketing đấy. Tất nhiễn tớ có 
thể làm tốt hơn. Nhưng với nhiều việc như thế, thì cậu muốn tớ 
thế nào nữa?” Ngay cả các sinh viên chăm chỉ, đôi khi cũng “bốc 
phét” rằng mình đã trì hoãn vì điều đó khiến họ có vẻ thật thông 
minh tài tử: “Cuối cùng tối qua tớ cũng nhồi xong kiến thức cho 
kiểm tra giữa kỳ.” 

Giống như bất kỳ thói quen nào, trì hoãn rất dễ mắc phải. 
Bạn nhận được tín hiệu trì hoãn và thoải mái trì hoãn một cách 
vô tư. Dần dần, phản xạ theo thói quen kiểu zombie đi tìm những 
niềm vui tạm thời này có thế làm bạn giảm tự tin, khiến mong 
muốn học cách làm việc hiệu quả vơi đi hơn bao giờ hết. Những 
người hay trì hoãn thường hay căng thẳng hơn, sức khoẻ tệ hơn 
và điểm số thấp hơn." Thời gian dần trôi sẽ khiến thói quen càng 
vững chắc. Đến lúc đó, việc sửa chữa dường như vô vọng." 


Ngăn ngưa sự trị hoár 95 


THAY ĐỐI LÀ CÓ THẺ 


*Tô: tưng la ngưỡi hay trì hoãn nhưng tỏ: đã thay đổi Lớp ÁP hồi 
trung học đã giúp tôi bát đầu vào quông. Giáo viên lịch sử Hoa 
Ky đã qiao các bài tập về nhà kéo dai á đến 4 tiếng mỗi ngày 
Tôi đã rút ra kinh nghiêm là hãy lâm tưng ba: một. Nếu hoàn 
thành được một điều gì đó, việc tiếp tục tên về phía trước và 
duy trì đông lực sẽ dễ dàng hơn nhiều ˆ 
- Paula Meerschaert, sinh viên năm nhất, 
chuyên nganh viết sảng tạo 


Đôi khi bạn có thế thức trắng đêm để học mà vẫn đạt được điểm 
khá. Thậm chí, bạn có thể cảm thấy cơn “phê” khi hoàn tất. Cũng 
như cờ bạc, chiến thắng nhỏ này giống như phần thưởng khiến 
bạn muốn trì hoãn thêm lần nữa. Có khi bạn còn bắt đầu tự thuyết 
phục mình rằng trì hoãn là tính cách cố hữu của bạn - một đặc 
điểm cá nhân giống như chiều cao hoặc màu tóc. Xét cho cùng, 
nếu có thể đễ dàng khắc phục tính trì hoãn đến vậy, hẳn giờ chúng 
ta phải khắc phục được rồi chứ? 


Càng học cao môn toán và khoa học, ta lại càng cần chú trọng 
kiểm soát tính trì hoãn. Các thói quen hiệu quả của những năm 
trước có thể quay lại hại bạn lúc này. Tôi sẽ hướng dẫn bạn trong 
các chương tới cách làm chủ các thói quen của mình. Chính bạn 
nên đưa ra quyết định, chứ không phải những thói quen với ý đồ 
tốt nhưng thiếu suy nghĩ kiểu zombie này. Rồi bạn sẽ thấy, các 
chiến lược đối phó với trì hoãn rất đơn giản. Chỉ là chúng không 
hiện ra rõ ràng trước trực giác của bạn mà thôi. 

Chúng ta hãy trở lại câu chuyện đầu chương. Những người 
nuốt arsen thực ra đã luyện tập bằng liều lượng thấp. Ở liều lượng 


thấp, arsen gần như vô hại. Bạn thậm chí có thể trở nên miễn dịch 


96 a minnd for numbers 


với tác động của nó. Điều này cho phép bạn hấp thụ liều lượng lớn 
mà trông vẫn khỏe mạnh, ngay cả khi chất độc đang dần làm tăng 
nguy cơ ung thư và tàn phá nội tạng của bạn. 

Tương tự, người ta cũng hay trì hoãn một chút ban đầu. Họ 
cứ thế lặp lại, và dần quen với nó. Thậm chí có thể trông họ vẫn 
“khỏe mạnh” Nhưng còn về lâu về dài thì sao? 


Chưa chắc. 


MỘT CHÚT THÔI LÀ ĐỦ 


“Khi có sinh viên thị trượt phản nàn rằng cậu ấy đã học suốt 

10 giờ ngay trước ngày thị, tôi trả lời: ` Em trượt cũng phải. ˆ Khi 

cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt nghỉ hoặc, tôi nói: `Lẽ ra em chỉ 
nên học mỗi ngày một chút thôi. ˆ.” 

~ Richard Nadel, Giảng viên cấp cao môn Toán, 

Đại học Quốc tế Florida, Miam:, Florida 


TÓM TẮT 


s Chúng ta trì hoãn những điều khiến ta khó chịu. Nhưng 
điều làm cho chúng ta tạm thời dễ chịu lại không hẳn tốt cho 
chúng ta về lâu về dài. 


» _ Sự trì hoãn giống như việc dùng một lượng nhỏ thuốc độc. 
Ngay lúc đó mọi chuyện tưởng như vô hại, nhưng ảnh hưởng 
lâu dài lại có thế rất nguy hiểm. 


Ngán ngt:a Sự trị hoãn 97 


DỪNG VÀ NHỚ LẠI 


Trong chương á, chúng ta hiểu rằng hồi tưởng lại nội dung vấn 
đề khi ở môi trường khác nơi học thông thường có thể sẽ có ích. 
Điều này giúp bạn tách khỏi ràng huộc về dấu hiệu vị trí. Sau đó, 
bạn sẽ thấy mình suy nghĩ thoải mái hơn vé vấn đề, bất kể đang ở 
đâu - điều rất quan trọng khi bạn làm bải kiềm tra. 

Bây giờ, chúng ta hãy thử ý tưởng này. Những y chỉnh của chương 
này là gì? Bạn có thể hồi tưởng về chúng ngay tại chỗ, nhưng sau 
đó hãy cố nhớ lại các ý tưởng này trong một căn phòng khác, hoặc 
tốt hơn hết là khi bạn ra ngoài. 


CÂU HỎI NÂNG CAO 

1. Thói quen trì hoãn ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn 
không? Nếu có thì như thể nào? 

z2. Bạn đã nghe người khác kế thể nào về việc trì hoãn của họ? 
Bạn có thế thấy sự phi lý trong các câu chuyện này ? Đâu là 
những sự phi lý trong câu chuyện trì hoãn của riêng bạn? 

3. Liệt kê một số hành động cụ thể bạn có thể làm để ngăn 
chặn thói quen trì hoãn mà không cần tốn nhiều ý chí. 


98 a mind for numbers 


CHỦ ĐỘNG TÌM KIẾM LỜI KHUYÊN TỐT! CHIA SẺ TỪ 
NORMAN FORTENBERRY, CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU 
TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC KỸ THUẬT 


"Khi còn là sinh viên năm thứ nhất đại học, tôi đã biết mình muốn trỏ 
thành một kỹ sư, thế là tôi đăng ký hoc Giải tích Ứng dung thay vì lớp giải 
tích thông thường như hầu hết các ban hoc khác. Đây đúng là sai lầm 
Nhiều sinh viên trong lớp Giải tích Ưng dụng đã học giải tích ở trường 
trung học và họ chỉ đang mở rông nền tảng kiến thức thôi. Vì vậy, tôi đã 
năm thế bất lợi khi cạnh tranh 


Nghiêm trong hơn, vì lóp có rất ít sinh viên, nên cũng có rất ít bạn 
học nhóm tiềm năng. Không như ỏ trường trung học, chẳng ai tưởng 
thưởng bạn [mà thật ra còn phạt] khi học một mình ở trường đại học cả 
Các giáo sư ngành kỹ thuật, vốn là ngành chu trọng tinh thần làm việc 
nhóm, thường cho rằng bạn đang làm chung với các bạn học khác, thể 
là họ thiết kế bài tập về nhà cho phu hợp với điều này. Tô! đã chật vật 
qua môn với điểm B, nhưng lúc nào cũng thấy mình chưa hiểu đủ về khái 
niệm và trục giác trong các nguyên tắc giải tích cơ bản, cùng như các 
môn khác yêu cầu giải tích. Tôi đã tự học rất nhiều theo kiểu hoc-cho- 
đủ ỏ phần giải tích của các môn tiếp theo, và khiến tôi tổn rất nhiều thời 
gian lề ra đề làm những việc khác 


Tôi thấy may mắn vì đã tốt nghiệp củ nhân kỹ thuật cơ khí, và với 
sư khích lệ, cố vấn của môt số đồng ban và thầy huóng dẫn ở khoa, tôi 
đã tiếp tục theo học thạc sĩ và tiến sĩ ngành này. Tuy nhiên, bạn nên nhớ 
điều quan trọng là hãy xin những lời khuyên đúng đắn tử bạn bè và giảng 
viên trước khi đăng ký các lớp học. Trí tuê tập thể của họ sẽ giúp bạn 
rất nhiều đấy. ˆ 


tó] 


Zombie, đâu cũng thấy 


Đào sâu để hiểu rõ thói quen trì hoãn hơn 


rong cuốn sách sâu sắc Sức mạnh của thói quen (Alpha Books 

xuất bản), tác giả Charles Duhigg đã miêu tả một tâm hồn 

lạc lối - đó là Lisa Allen, một phụ nữ trung niên luôn phải 
vật lộn với cân nặng của mình, uống rượu và hút thuốc từ năm 
16 tuổi và bị chồng bỏ theo người phụ nữ khác. Lisa cũng không 
thể giữ nổi công việc nào quá một năm và rơi vào cảnh nợ nần 
chồng chất. 

Nhưng chỉ trong bốn năm, Lisa đã tự thay đối hoàn toàn cuộc 


đời. Cô giảm được hơn 2; kg, theo học thạc sĩ, ngừng uống rượu 
và hút thuốc, và tham gia giải chạy marathon. 


Để hiểu cách Lisa thực hiện được những thay đối này, chúng 
ta cần hiểu rõ về thói quen. 

Thói quen có thể có lợi, có hại. Rốt cuộc, thói quen là khi 
bộ não của chúng ta khởi động chế độ “zombie” được lập trình 


100 a mnnd for numbers 


sẵn. Có thế bạn sẽ không ngạc nhiên khi được biết việc lập khối 
thông tin, vốn là việc liên kết các kiểu hình tư duy phát sinh từ việc 
luyện tập thường xuyên, lại liên quan mật thiết đến thói quen.' 
Thói quen tiết kiệm năng lượng cho ta. Nó giúp ta giải phóng 
tâm trí để thực hiện các hoạt động khác. Ví dụ như hoạt động 
lùi xe ra khỏi gara. Lần đầu tiên thực hiện, bạn sẽ ở trạng thải cảnh 
giác cao độ. Lượng thông tin dội về bạn sẽ khiến nhiệm vụ có vẻ 
khó khăn đến mức bất khả thi. Nhưng bạn nhanh chóng nhóm 
được các thông tin này thành khối, và dần dần, bạn chỉ cần nghĩ 
Đi thôi nào là có thể lùi xe khỏi ga-ra. Bộ não của bạn lúc này bước 
vào chế độ kiểu zombie, nên sẽ không nhận thức được tất cả moi 
điều nó đang thực hiện. 


Bạn hoạt động trong chế độ thói quen zombie này thường 
xuyên hơn bạn nghĩ. Thói quen là vậy - bạn sẽ không tập trung 
nghĩ về việc mình đang làm nêu đang thực hiện thói quen. Việc này 
giúp tiết kiệm năng lượng. 

Hành động theo thói quen có thế điễn ra chớp nhoảng: trong 
vài giây, khi bạn mỉm cười lơ đãng với một người qua đường, hoặc 
liếc móng tay xem chúng có sạch không. Hoặc có thê kéo dài, ví dụ 
khi bạn chạy bộ hoặc xem tỉ vi vài giờ sau khi về nhà. 

Thói quen có bốn phần: 

1. Dấu hiệu: Đây là thứ kích hoạt chế độ “zombie” Dấu hiệu 
có thể đơn giản như nhìn thấy mục đầu tiến trong danh sách 
việc cần làm (đây là lúc để bắt đầu làm bài tập về nhà cho tuần 
sau!) hoặc tin nhắn của bạn bè (đến giờ tám chuyện rồi!). Các 
dấu hiệu tự nó không tốt cũng chẳng xấu, nhưng thói quen 
~ là những gì chúng ta làm để phản hồi dấu hiệu - mới khiến 
vấn đề nảy sinh. 

2. Thói quen: Đây là chế độ zombie của bạn - phản hồi quen 
thuộc mà não thường mặc định thực hiện khi nhận được các 


Zomble, đầu cung thäy 101 


đấu hiệu. Phản ứng zombie có thế là vô hại, hữu ích, hoặc, 
trong trường hợp xấu nhất, có khả năng hủy diệt ngoài sức 
tưởng tượng. 


3. Phần thưởng: Thói quen được phát triển và duy trì vì chúng 
tưởng thưởng cho ta - cho ta cảm giác vui vẻ. Trì hoãn là 
thói quen dễ dàng phát triển chính vì phần thưởng - hướng 
tâm trí của bạn sang một điều dễ chịu hơn - tới quá nhanh. 
Nhưng thói quen tốt cũng được tưởng thưởng. Việc tìm ra 
những cách tưởng thưởng cho thói quen học tập tốt trong 
toản và khoa học là mấu chốt để thoát được việc trì hoãn. 


4. Niềm tin: Thói quen có quyền lực vì bạn tin vào chúng. Ví dụ, 
bạn cảm tưởng mình sẽ không bao giờ thay đổi được thói 
“nước đến chân mới nhảy”. Để thay đổi thói quen, bạn cần 
thay đối lòng tin cơ bản của mình. 


“Tôi nhận ra, khi không thể ép mình bát tay làm điều gì, nếu tôi chay bộ 

một quăng ngắn hoặc thực hiện một hoạt đông thể chất nào đó, thì khi 
tôi trở lại, việc bắt đâu sẽ dễ dàng hơn nhiều ” 

- Katherine Folk, sinh viên năm nhất, 

chuyên ngành công nghiệp và kỹ thuật hệ thống 


Khai thác thói quen (các zombie) để giúp bạn 


Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào việc khai thác sức mạnh 
thói-quen-zombie để giúp bạn tránh trì hoãn mà ít cần đến ý chí 
nhất. Bạn sẽ không phải thay đối toàn bộ thói quen cũ. Bạn sẽ chỉ 
cần ghi đè vài thói quen và phát triển một vài điểm mới. Bí quyết để 
ghi đè là tìm ra huyệt đạo của thói quen - phản hồi của bạn trước 


102 a mind for numbers 


một dấu hiệu. Thời điểm duy nhất cần dùng đến ý chí sẽ là lúc 
thay đổi phản hồi của bạn trước dấu hiệu đó mà thôi. 


Để hiểu rõ, ta cần quay lại với bốn thành phần của thói quen 
và phân tích lại theo quan điểm của trì hoãn. 


1. Dấu hiệu: Hãy nhận biết những dấu hiệu sẽ đưa mình vào 
chế độ zombie-tri-hoãn. Dấu hiệu thường thuộc một trong 
những loại sau: không gian, thời gian, cảm giác của bạn, 
phản hồi với người khác, hay điều vừa xảy ra. Bạn có tra 
cứu thông tin trên web rồi thấy mình lướt web từ bao giờ? 
Một tin nhắn có khuấy động trạng thái mơ màng khiển bạn 
mất tận +o phút để trở lại công việc ngay cả khi bạn đang 
rất cố tập trung vào việc ấy? Vấn đề của trì hoãn ở chỗ, vì nó 
là thói quen tự động nên bạn thường không biết mình đã 
trì hoãn lúc nào. 


Sinh viên thường nhận thấy rằng việc hình thành những 
đấu hiệu mới, chẳng hạn làm bài tập về nhà ngay khi về hoặc 
ngay trong giờ giải lao đầu tiên luôn rất hữu ích. Chuyên gia 
về sự trì hoãn Piers Steel, tác giả cuốn The Procrastination 
Equation (Phương trình Trì hoãn) chỉ ra: “Nếu bạn bảo vệ 
thói quen của mình, nó sẽ quay lại bảo vệ bạn.” 


Bạn sẽ tránh được các dấu hiệu gây hại bằng cách tắt điện thoại 
di động hoặc tránh dùng mạng Internet trong một khoảng thời 
gian ngắn, như khi bạn làm bài tập ở nhà trong quãng thời gian 
25s phút. Sinh viên năm nhất ngành thẩm định rủi ro, Yusra Hasan 
thường đưa điện thoại và máy tính xách tay cho chị gái “trông 
chừng” - một sự khôn ngoan gấp đôi vì chính hành động loại bỏ 
sự cảm dỗ đã công khai cam kết học tập. Nhờ bạn bè và gia đình 
giúp đỡ cũng là biện pháp hữu hiệu. 


Zomble, #uu cũng thảy 103 


2. Thói quen: Giả sử, bạn thường hưởng chủ ý đến một việc 
nhẹ nhàng hơn là học tập. Bộ não sẽ tự hoạt động theo thói 
nảy khi nhận được dấu hiệu, do đó, đây sẽ là huyệt đạo mà 
bạn phải tấn công khi muốn ghi đè lên thói quen cũ. Mẫu 
chốt cho việc ghi đè là cần có kế hoạch. Nếu bạn xây 
dựng được “nghi thức” mới thì sẽ rất hữu ích. Một số 
sinh viên tạo thói quen để điện thoại ở lại xe trước khi vào 
lớp; điều này sẽ loại bỏ được nguồn xao lãng lớn. Nhiều 
sinh viên cũng nhận ra hiệu quả của chỗ ngồi yên tĩnh trong, 
thư viện - hay gần gũi với họ hơn, khi ngồi trên chiếc ghế 
ưa thích vào thời điểm thoải mái và ngắt tất cả các kết nối 
Internet. Ban đầu, kế hoạch của bạn không hẳn sẽ vận hành 
hoàn hảo, nhưng hãy cố duy trì. Điều chỉnh kế hoạch khi cần, 
và thưởng thức chiến thẳng khi kế hoạch hiệu quả. Đừng 
cố gắng thay đổi mọi thứ cùng lúc. Kỹ thuật Pomodoro - tức 
dùng bộ hẹn giờ 2s phút - có thể đặc biệt hữu ích trong việc 
thay đổi phản hồi của bạn trước các dấu hiệu. 


Ngoài ra, bạn cũng nên ăn gì đó trước khi bắt đầu 
những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, để đảm bảo có đủ năng 
lượng tỉnh thần và ý chí trước khi bắt đầu.* Nó cũng giúp bạn 
tránh được sự xao lãng tiềm tàng khi nghĩ “tôi chỉ đi lấy cái 
gì ăn thôi mà".. 


104 a mnd for numbers 


Dần trở nên 
yêu thích 


hiều phần việc học 


thưởng nhỏ 


` 
hiểu thành 
công nhở 


3. Phần thưởng: Chúng ta đôi khi cũng cần xem xét vấn đề này. 
Tại sao ta lại trì hoãn? Liệu một phần thưởng tỉnh thần có 
thể thay thế được không? Niềm tự hào khi hoàn thành điều 
gì đó, dù nhỏ nhặt? Hay cảm giác hài lòng? Liệu bạn có thể 
biến mọi việc thành một ván cược hay cuộc thi nhỏ với chính 
mình và giành chiến thắng không? Như tự cho mình hưởng 
một ly latte hay đọc một trang web yêu thích hay không? 
Cho phép mình dành cả buổi tối xem ti vi hoặc lướt web mà 
không cảm thấy tội lỗi hay không? Và liệu bạn có tự dành cho 
mình phần thưởng lớn hơn nếu đạt được thành tựu lớn hơn 
không - như vé xem phim, một chiếc áo len, hay mua cái gì 
đó hoàn toàn vớ vần? 

“Bạn trai tôi và tôi cực yêu thích phim ảnh, vì /vậ để thường: . 
việc hoàn thành những nhiệm vụ nhất định vào những ngày ấn 
định, anh ấy sẽ đưa tôi đi xem phim. Đây không chỉ là động lực 
cho học tập hay hoàn tất bài tập về nhà mà còn giúp tôi phát triển 
những thói quen học tập mới bằng cách củng cố hệ thống dấu 
hiệu/thói quen/phần thưởng." 

~ Charlene Brisson, sinh viên chuyên ngành tâm lý học, 
văn bằng hai ngành điều dưỡng 


Zombie, đầu cùng thây 105 


Hãy nhớ, thói quen có quyên lực bởi chúng tạo ra sự thèm 
muốn vê tỉnh thần. Hãy bổ sung một phần thưởng mới nếu 
muốn vượt qua cơn thèm trước đó. Chi khi bộ não bắt đầu 
mong đợi phần thưởng đỏ thì quá trình ghi đè quan trọng 
mới diễn ra, cho phép bạn tạo ra những thói quen mới. 


Điều đặc biệt quan trọng mà bạn phải nhận ra là 
ngay cả những lởi “giỏi lắm” rất khẽ cũng sẽ giúp khởi động 
quá trình ghi đè trong não của bạn. Việc ghi đè này, đôi khi 
được gọi là phản xạ siêng năng có điều kiện, sẽ biến những 
công việc mà bạn từng coi là nhàm chán và vô vị trở nên đáng 
hào hứng hơn.5 Bạn sẽ thấy, chính khả năng tự hòa nhập được 
vào dòng công việc cũng có thế là phần thưởng; nó sẽ cho 
bạn cảm giác năng suất mà lúc mới ngồi vào thực hiện bạn 
đã không tưởng nổi. Với nhiều người, việc đặt ra một phần 
thưởng cho một thời điểm cụ thế - ví dụ đi ăn trưa với một 
người bạn, hoặc dừng các việc chính vào đúng năm giờ chiều - 
sẽ tạo ra một thời hạn xác định có thể giúp thúc đẩy công việc. 


Đừng bi quan nếu ban đầu bạn gặp khó khăn trong 
việc hòa vào “dòng chảy”. Đôi khi tôi phải trải qua vài ngày 
đau khổ, với vài chu kỳ Pomodoro trước khi thực sự bắt nhịp 
được với dòng chảy, và bắt đầu tận hưởng công việc theo 
cách rất mới. Nên nhớ, khi bạn càng giỏi cái gì, bạn sẽ càng 
thích cái đó. 


4. Niềm tin: Phần quan trọng nhất trong việc thay đổi thói 
quen trì hoãn là niềm tin “ta làm được”. Bạn sẽ thấy rằng, khi 
công việc trở nên căng thằng, bạn lại muốn trở về những 
thói quen cũ, thoải mái hơn. Chính niềm tin vào cách 
thức, thói quen mới sẽ giúp bạn vượt qua rào cản. Một 
trong những cách củng cố niềm tin này là tự phát triển một 
cộng đồng cho riếng mình. Hãy chơi cùng những bạn học 


106 


a mnd for numbers 


có triết lý “ta làm được” mà bạn mong có. Việc phát triển 
văn hóa khuyến khích với những người bạn cùng quan điểm 
sẽ giúp chúng ta nhớ được các giá trị mà ta thường hay quên 
những khi yếu lòng. 


Một cách tiếp cận hiệu quả là sử dụng kỹ thuật tương 
phản tâm lý.“ Theo đó, bạn nghĩ về vị thế hiện tại của mình 
và so sánh tương phản với những gì bạn muốn đạt được. Ví 
dụ, nếu đang cố gắng vào trường y, bạn hãy tưởng tượng 
mình là một bác sĩ, sẵn sàng cứu người ngay cả khi đang mải 
chuẩn bị cho một kỳ nghỉ tuyệt vời và xứng đáng. Một khi 
những hình ảnh lạc quan hiện ra trong tâm trí bạn rồi, hãy 
so sánh tương phản nó với hình ảnh của cuộc sống hiện tại. 
Hãy nghĩ đến chiếc xe cà tàng, đến bữa tối vội vàng với mì ống 
và phô mai, và khoản nợ tiền học đang chồng chất. Cơ mà 
tương lai hãy còn tươi sáng! 


Trong kỹ thuật tương phản tâm lý, chính sự tương phản 
giữa địa vị bạn muốn đạt tới, với vị trí hiện tại hay trước đây 
của bạn, sẽ làm nên thay đổi. Việc đặt những bức hình xung 
quanh nơi làm việc và không gian sống để nhắc nhở mình về 
tương lai mong muốn sẽ giúp lên dây cót cho chế độ phân tán 
của bạn. Chỉ cần nhớ so sánh những hình ảnh tuyệt vời ấy với 
cuộc sống thực tại xung quanh, hoặc với xuất thân của mình. 
Rồi bạn sẽ thay đổi được cuộc đời. 


Zomble, äu tụng thay 107 


MỘT NGÀY THẤT BAI LÀ ME CỦA NHIỀU NGÀY. 


THÀNH CÔNG HƠN 
”Thuät tương phan tam tỷ thất tuyết với! Tôi đa dụng nó từ kh 
con bẻ ~ đây chính là điểu mọi ngúố: rên hệ he: để áp dụng 


vào nhiều hoàn cảnh 
Tôi đã tưng trải qua nhiều thang bề tác t2. Maryland, làm 
việc trong một nhà máy chế biến thịt qa gia mua he nóng nức 
Chinh ở nơi đó, tôi đã quyết tâm phải học đa: học để lấy bằng 
củ nhân. Trải nghiệm này chính la tương phan tạm ly của riêng 
tôi. Tôi tin rằng, ta chỉ cần một ngay tôi tê đê có thể nhận ra 
những điều quan trọng. Sau đo, ta sẻ dễ dang tap trung tìm ra 
cach thoát khỏi tinh cảnh hiện tại hơn 
~ Mike Orrell, sinh viên năm ba, 
chuyên nganh ky thuật điện 


Hãy thử chăn dắt đàn zombie của bạn 


Bạn có thường kiểm tra e-mail hay Facebook ngay khi thức dậy mỗi 
sáng chứ? Thay vào đó, hãy thử học bài 10 phút mỗi sớm, sau đó mới 
thưởng cho mình một khoảng thời gian lên mạng. Bạn sẽ ngạc nhiên 
khi thấy rằng bài tập tự chủ nhỏ bé này sẽ giúp bạn đần có thêm sức 
mạnh để kiểm soát các chú zombie của mình. 

Cảnh báo: Trong lần thử đâu tiên, một số chú zombie sẽ la hét 
như thể muốn ăn não của bạn. Hãy phót lờ chúng đi! Một phần của 
bài tập này là học cách cười vào những trò hề của tụi zombie khi ta 
hoàn toàn có thể đoán trước chúng sẽ nói ˆkiểm tra Facebook nốt lần 
này thôi cũng chẳng chết ai”. 


108 a mind for numbers 


Vào guỏng dòng chảy công việc bàng cách 
tập trung vào quá trinh, chứ không phải 
vào sản phẩm 


Nếu bạn thấy mình tránh né một số việc vì chúng làm bạn không 
thoải mái, có một cách tuyệt vời để điều chỉnh lại: Học cách tập 
trung vào quá trình chứ không phải sản phẩm. 


Quá trình là một quãng thời gian, cũng như những thói quen 
và hành động gắn liền với quãng thời gian đó, ví dụ: “Tôi sẽ dành 
+o phút để học tập” Sản phẩm là kết quả, ví dụ: một bài tập về nhà 
mà bạn cần phải hoàn tất. 


Để tránh trì hoãn, hãy tránh tập trung vào sản phẩm. Thay 
vào đó, dành sự tập trung này để xây dựng các quá trình - hay 
thói quen - có khả năng khiến bạn làm những công việc khó chịu 
nhưng cần làm. 


Giả sử bạn không thích làm bài tập toán về nhà. Thế là bạn 
quyết định không cần phải vội làm. Bạn nghĩ: Mỗi năm bài toản 
thôi mà, đâu có khó? 


Tự trong đáy lòng, bạn biết giải năm bài toán có thế là một 
nhiệm vụ gây nản lòng. Thà cứ sống trong một thể giới ảo tưởng, 
nơi năm bài tập (hay bản báo cáo 2o trang, hoặc bất cứ điều gì) sẽ 
tự động hoàn tất vào phút chót còn hơn. 


Thử thách ở đây là tránh tập trung vào sản phẩm - những 
bài tập về nhà đã làm xong. Sản phẩm là những điều gây ra nỗi đau 
khiến bạn trì hoãn. Thay vào đó, bạn cần phải tập trung vào quá 
trình, những khoảng thời gian ngắn bạn cần hàng ngày hay mỗi 
tuần, để giải quyết các bài tập về nhà hoặc chuẩn bị cho các bài 
kiểm tra. Liệu có ai quan tâm việc bạn hoàn thành bài tập về nhà 
hoặc nắm bắt khái niệm chính trong mỗi giờ học hay không? Thay 


Zomble, đau cũng thảy 109 


vào đó, mấu chốt ở điểm bạn có thể bình tĩnh dốc sức trong một 
thời gian ngắn - hay chính là quá trình 


Ý tưởng cốt lõi ở đây là những chú zombie-thói-quen trong 
bộ não của bạn thích các quá trình, bởi vì chúng có thế đễ dàng lần 
theo đó mà đi. Tìm một chú zombie-thói-quen thân thiện để thúc 
đẩy quá trình dễ hơn rất nhiều so với tìm một zombie để thúc đấy 
sản phẩm. 


ĐÁNH DẤU XI 


"Bánh dấu mục tiêu đọc sách hàng ngày bằng thẻ đánh dấu 
(hoặc giấy ghi chú] là một ý hay. Nó sẽ cho bạn thấy quá trình 
tức thì - bạn sẽ có động lực hơn khi thây được vach đích!” 

- Forrest Newman, Giáo su Thiên vần học và Vật lý, 


Đại học Thành phố Sacramento 


Hãy chia công việc của bạn thành những 
phân nhỏ - sau đó hãy làm việc chăm chị, 
nhưng chi trong thời gian ngắn 


“Pomodoro” là kỹ thuật giúp bạn tập trung chú ý trong một khoảng 
thời gian ngắn. Pomodoro có nghĩa là “cà chua” trong tiếng Ý - 


110 a mnnd for numbers 


Francesco Cirillo là người phát triển hệ thống quản lý thời gian 
này vào thập niên ¡o8o, đã sử dụng một đồng hồ hẹn giờ hình 
quả cà chua. Trong kỹ thuật Pomodoro, bạn hẹn giờ một khoảng 
2s phút. (Bạn đã được giới thiệu với ý tưởng này ở một trong 
những thử thách “Bây Giờ Đến Lượt Bạn!" trong chương a2.) Khi 
đồng hồ bắt đầu đêm giờ, bạn sẽ làm việc. Không lén lút lướt web, 
không trò chuyện qua điện thoại hay nhắn tin cho bạn bè. Điểm 
hay khi thực hiện chu kỳ Pomodoro là nếu đang làm việc quanh 
bạn bè hoặc người thân, bạn có thế nói về kỹ thuật này với họ. 
Sau đó, nếu họ vô tình làm bạn gián đoạn, bạn chỉ cần nói mình 
dang “thực hiện Pomodoro” hoặc “đang trong giờ hành chính”, đó 
sẽ là một lý do thân thiện khiên họ để bạn yến. 


Bạn có thế phản bác rằng sẽ rất căng thẳng khi bị giới hạn 
thời gian. Nhưng các nhà nhiên cứu lại phát hiện ra một điều rất 
hấp dẫn mà phi lý, rằng nếu học tập với áp lực nhẹ, bạn có thể xử lý 
căng thẳng cao độ dễ dàng hơn. Như nhà nghiên cứu Sian Beilock 
mô tả trong cuốn Choke (Nghẹt thở) của cô, những vận động viên 
golf luyện tập trước mặt người khác sẽ không bị bối rối khi phải 
thể hiện trước khán giả trong các cuộc thi. Tương tự, nếu đã quen 
với việc giải quyết vẩn đề trong một khoảng thời gian giới hạn, thì 
khi làm một bài kiểm tra với áp lực lớn bạn sẽ ít bị nghẹt thở hơn.” 
Các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, từ phẫu thuật đến 
lập trình máy tính, thường phải chủ động tìm kiếm các huấn luyện 
viên - những người đặt họ vào tình trạng căng thẳng bằng cách 
thách thức và thúc đấy họ thể hiện tốt hơn.® 


Zomble, đầu cũng thây 111 


Để tránh sự trì hoãn, việc tập trung vào quả trinh chủ không phải sản phẩm lä 
rất quan trọng. Khoảng thời gian không đồi hãng ngày mà ban dành cho việc học 
là điều quan trong nhất. Tập trung vào việc thục hiện Pomodoro - một phiên 
làm việc kéo dài 25 phút - chứ không phải là việc hoàn thành một nhiệm vụ. 
Tương tư, ở hình ảnh trên, nhà vật lý học và cũng là tay lướt song Garret Lisi đang 
tập trung vào khoảnh khác mà không phải vào việc lướt sóng thành công 


Khi thử thực hiện Pomodoro lần đầu, có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi 
thấy cám dỗ thúc giục bạn lén làm những gì không liên quan đến 
công việc nảy sinh thường xuyên như thể nào. Nhưng đồng thời, 
bạn cũng sẽ hài lòng khi thấy việc điều chỉnh bản thân và chuyến 
sự chú ý trở lại với công việc thật dễ dàng. zs phút là khoảng 
thời gian vừa đủ để đa phần người lớn có thể tập trung sự chú ý. 
Và khi xong việc cần làm, bạn có thể thư giãn, thưởng thức cảm 


giác hoàn thành. 


112 a mind for numbers 


BẮT ĐẦU! 


“Một mẹo hữu ích là chỉ cần bắt đầu. Lời khuyên này nghe có vẻ 
đơn giản, nhưng một khi đã khỏi đầu suôn sẻ thì bạn cũng sẽ 
hoàn thành dễ dàng. Tôi thích đến tẳng yên tĩnh trong thư viện 
vì thường bắt gặp những người cùng tình cảnh ở đây. Tôi học tốt 
nhất khi hình dung. Nếu thấy những người khác đang giải bài 
tập về nhà, tôi cũng sẽ muốn làm theo ho.” 
- Joseph Coyne, sinh viên năm ba, 
chuyên ngành lịch sử 


Mẫu chốt là khi yếu tố xao lãng xuất hiện, mà nó chắc chắn sẽ xuất 
hiện, hãy rèn bản thân phớt lờ nó. Một trong những lời khuyên 
quan trọng nhất của tôi dành cho bạn để đối phó với trì hoãn là hãy 
phớt lờ những thứ gây xao lãng! Tất nhiên, chuẩn bị cho việc giảm 
thiểu yếu tố xao lãng cũng là một ý hay. Nhiều sinh viên nhận thấy 
một không gian yên tĩnh hoặc một bộ tai nghe chống ồn - hoặc cả 
hai - là những thứ vô giá giúp họ thực sự tập trung. 


LOẠI BỎ CÁC YẾU TỐ XAO LÃNG! 


"Tôi bị điếc vì sinh ra đã không có ống tai [đột biến Treacher- 
Cottins']. Vì vậy khi học bài, chỉ cần tháo máy trợ thính là tôi 
THỤC SỰ tập trung được! Tôi yêu khiếm khuyết của mình! Cuối 
năm lớp Một, tôi đã làm một bài kiểm tra IQ. Và chỉ số IQ của tôi 
hồi đó là 90 - dưới mức trung bình rất nhiều. Mẹ đã rất buồn, 
còn tôi lại phấn khởi vì nghĩ rằng mình đã đạt được điểm A?. Tôi 
cũng chẳng biết IQ hiện giờ của tôi là bao nhiêu nữa. Giờ tôi đã 


Zombie, đâu cũng thay 113 


nghe được, nên có thê nö đã tụt vai bạc. Ta ơn Chúa đã ban cho 
con công täc bât/tắt này 

- Bi Zettler, Giáo sự Sinh học, ngươi đồng phát hiện ra 

một số loại v!-rut va đoạt giải Nha giao của Năm, 

Đai học Florida 


Bao lâu sau khi hoàn thành một chu kỳ Pomodoro, thì ta nên bắt 
đầu lại? Điều đó phụ thuộc vào việc bạn đang làm. Nếu đang cổ 
khởi động một công việc có hạn nhiều tuần, bạn có thể thưởng 
cho mình nửa giờ lướt web mà không phải thấy tội lỗi. Còn nếu 
bạn đang căng thẳng với nhiều việc phải làm, hãy nghỉ ngơi từ hai 
đến năm phút. Bạn hẳn sẽ muốn thực hiện luân phiên các chu kỳ 
Pomodoro với các phiên làm việc không dùng đến đồng hồ. Nếu 
thấy mình tụt lại và làm việc mất tập trung, bạn có thế tiếp tục 
dùng đồng hồ hẹn giờ. 


Trong các hệ thống quản lý thời gian hẹn giờ kiểu Pomodoro, 
quá trình, đơn thuần là sự tập trung nỗ lực, được đưa lên quan 
tâm hàng đầu. Bạn sẽ thoát khỏi tình trạng mắc kẹt và có thể bắt 
đầu trạng thái tự động mà không cần lo lằng phải hoàn thành bất 
cứ điều gì.* Trạng thái tự động này cho phép bạn liên kết với các 
khả năng của chế độ phân tán dễ dàng hơn. Bằng cách tập trung 
vào quá trình chứ không phải sản phẩm, bạn sẽ không phán 
xét bản thân nữa (Mình sắp hoàn thành chưa? mà có thể thả 
mình vào dòng chảy công việc. Điều này sẽ ngăn ngừa trì hoãn, 
không chỉ khi học toán và khoa học, mà kể cả khi chuẩn bị các bài 
viết quan trọng trong nhiều môn học ở trường đại học. 


Làm nhiều việc cùng lúc cũng giống như nhổ một cái 
cây lên liên tục. Không ngừng chuyển sự chú ý như vậy đồng 
nghĩa với việc những ý tưởng và khái niệm mới không có 


114 a mnnd for numbers 


cơ hội bắt rễ và phát triển. Làm nhiều việc cùng lúc khi làm bài 
tập sẽ khiến bạn nhanh mệt hơn. Mỗi thay đổi dù cực nhỏ trong 
sự chú ý cũng khiến bạn mất năng lượng. Và tích tụ lại thì dù mỗi 
bước chuyển đổi chú ý này rất nhỏ, bạn cũng sẽ thấy thành quả thu 
được ít hơn rất nhiều so với công sức bỏ ra. Bạn không nhớ rõ, 
mắc nhiều sai lầm hơn, và khó áp dụng những thứ ít ỏi đã học sang 
bối cảnh khác. Một ví dụ tiêu cực điển hình của làm nhiều việc là 
các sinh viên làm nhiều việc cùng lúc khi học hoặc ngồi trong lớp 
thường đạt điểm thấp hơn.'° 


Trì hoãn thường khiến bạn chệch hướng sang những nhiệm 
vụ nhỏ, ít quan trọng hơn, chẳng hạn như gọt bút chì, một phần 
bởi dẫu sao nó cũng cho bạn cảm giác hoàn thành được việc gì đó. 
Thực ra tâm trí chỉ đang đánh lừa bạn. Đó là lý do tại sao việc giữ 
một cuốn số tay ghi chú sơ bộ thật sự quan trọng; chúng ta sẽ nói 
thêm về điều này ở phần sau. 


BÂY b1 ĐẾN LƯỢT BẠN! 


“Phót lờ để được bình yên” 

Lân tới khi bạn. bị thôi thúc kiểm tra tin nhắn, hãy dừng lại xem xét 

GA /Bc chà Dìhn nhận nó, HỘI Dù LÔ nó đa 
Hãy luyện tập việc phớt (ở tác nhân gây xao lãng. Kỹ thuật này 

mạnh mẽ hơn nhiều so với việc cố gắng không cảm nhận sự xao lãng 

ngay từ đâu 7 - : M(»o6 


Zomble. đâu cúng thầy 115 


TÓM TẮT 


Làm những việc khó khăn với bạn bây giờ có thể sẽ rất hữu 
ích về sau. 

Các thói quen như trì hoãn có bốn phần: 

o Dấu hiệu 

© Thói quen 

6 Phần thưởng 

ö Niềm tin 

Ta có thể thay đổi thói quen nhờ thay đổi cách phản hồi 
trước một dấu hiệu, hoặc thậm chí né hẳn dấu hiệu đó. Phần 
thưởng và niềm tin sẽ giúp duy trì sự thay đối này. 

Tập trung vào quá trình (cách bạn sử dụng thời gian) chứ 
không phải sản phẩm (những gì bạn muốn hoàn thành). 

Sử dụng kỹ thuật Pomodoro zs phút đế làm việc hiệu quả 
trong từng khoảng thời gian ngắn. Đừng quên tự thưởng 
cho mình sau mỗi khoảng tập trung chú ý thành công. 

Hãy dành ra thời gian rảnh rỗi để nuôi dưỡng chế độ tư duy 
phân tán của bạn. 

Thuật tương phản tâm lý là một kỹ thuật động viên tinh thần 
mạnh mẽ - hãy nghĩ đến những khía cạnh tồi tệ nhất trong 
cuộc sống hiện tại hoặc quá khứ và so sánh tương phản nó 
với những viễn cảnh lạc quan hơn về tương lai của bạn. 
Làm nhiều việc một lúc đồng nghĩa với việc bạn không thể 
tạo ra các kết nối đầy đủ và phong phú trong suy nghĩ, bởi các 
phần não bộ giúp hình thành kết nối sẽ luôn bị tách ra trước 
khi các liên kết tư duy được củng cố. 


11ó a mind for numbers 


DỪNG VÀ NHỚ LẠI 

Nếu cảm thấy mụ mẫm hay tơ đểnh khi nhìn đi chỗ khác và cố 
nhớ lại ý chính, hoặc thấy mình vẫn đọc đi đọc lại cùng một đoạn 
văn, bạn hãy thử vài động tác gập bụng, chống đẩy hoặc nhảy 
đập tay. Các bài tập thể dục tác động vô cùng tích cực lên khả 
năng hiểu và hồi tưởng của bạn. Hãy thử thực hiện một hoạt 
động thể chất ngay bây giờ, trước khi nhớ lại những ý chính của 
chương này. 


CÂU HỎI NÂNG CAO 


1. Tại sao bạn nghĩ rằng những thói-quen-kiểu-zombie trong bộ 
não của mình lại ưa quá trình hơn sản phẩm? Bạn có thể làm 
gì để khuyến khích định hướng vào quá trình sau hai năm 
nữa, rất lâu sau khi bạn đọc xong cuốn sách này? 

2. Bạn có thể áp dụng những thay đổi nhỏ nào với các thói quen 
hiện tại của mình để tránh trì hoãn? 

3. Bạn có thể hình thành thói quen mới, đơn giản và dễ dàng nào 
để tránh trì hoãn? 

4. Đâu là một trong những dấu hiệu phiền hà nhất khiến bạn phải 
lùi về phản ứng trì hoãn? Bạn có thể làm gì đế phản hồi khác 
đi trước dấu hiệu đó, hoặc để tránh hoàn toàn dấu hiệu đó? 


Zombie, đâu cũng rhay 117 


GIÁO SƯ TOÁN HỌC ORALDO “BUDDY” SAUCEDO NÓI VỀ 
CÁCH MÀ THẤT BẠI CÓ THỂ THÚC ĐẨY THÀNH CÔNG 


Giao su Toán học Oraldo "Buddy” Saucedo được đánh giá rất cao trên 
trang RateMyProfessors.com Ông là môt giảng viên cơ hữu day toán tại 
Đại học Công đồng Hạt Dallas, Texas. Một trong những phương châm 
giảng dạy của ông là: "Tôi cung cấp những cơ hội để thành công." Ở đây, 
Buddy chìa sẻ góc nhìn sâu sắc về một thất bai đã thúc đẩy thành công 
của mình 


"Thị thoảng lại có sinh viên hỏi rằng có phải thầy thông mình từ bé 
không - điều đó làm tôi thấy rất buồn cười. Sau đo tôi sẽ kể cho các sinh 
viên về điểm GPA trong học kỳ đầu tiên của tôi tại Đai học Texas A&M 


Trong khi viết `4.0ˆ trên bảng, tôi nói rằng tôi đã gần đạt được 
điểm á.0 [điểm tối đa) trong học kỳ đầu tiên của mình. `Nghe tuyệt lắm, 
đúng không? ' tôi hỏi, và ngừng lại để chờ phản hồi. Sau đó tôi xóa bảng, 
rồi di chuyển dấu phảy thập phân qua bên trái, thành ` 0,4” 

Ù Đúng vậy đấy. Tôi đã thất bại thảm hại và bị buộc thôi học. Sốc 


lắm phải không? Nhưng tôi đã học lại và cuối cùng nhận được cả bằng 
củ nhân lẫn bằng thạc sĩ. 


118 


a minnd for numbers 


Có rất nhiều người từ-thất-bai-đến-thành-công với những câu chuyện 
tương tự nhau. Nếu đã từng thất bai trong quả khú, bạn có thể không thấy 
được tầm quan trọng của nó trong thúc đẩy thành công của bạn. 


Dưới đây là một số bài học quan trọng mà tôi đã học được trên 
chăng đường thành công của mình: 


Bạn không phải là điểm số của mình, mà là hơn thế nhiều. 
Điểm số chỉ là các chỉ số về quản lý thời gian và tỷ lệ thành 
công mà thôi. 


Điểm xấu không có nghĩa bạn là một người xấu. 
Sự trì hoän là mồ chôn thành công. 


lập trung vào việc tiến lên từng bước nhỏ, dễ quản tý. Việc 
quản lý thời gian là mấu chốt của mọi vấn đề 


Chuẩn bị là mấu chốt của thành công 


Tất cả chúng ta đều có tỷ lệ thất bai. Bạn sẽ có lúc thất bại. Vì 
vậy, hãy kiểm soát thất bại của bạn. Nó lý giải vì sao chúng ta 
làm bài tập về nhà - để thất bại cho hết sạch tỷ lệ. 


Lời nói dối lón nhất lịch sử là "luyện tập làm nên hoàn hảo ` 
Không đúng chút nào - nhưng luyện tập sẽ khiến bạn giỏi hơn. 


Luyện tập sẽ là lúc bạn giả định thất bại. 


Luyện tập ỏ nhà, trong lớp, bất cú lúc nào và bất cứ nơi đâu - 
ngoại trừ lúc KIỂM TRA! 


Học nhồi mà thi qua thì không phải là thành công. 


Việc nhồi nhét để làm bài kiểm tra là trò chơi ngắn ngủi với 
mức độ hài lòng thấp hơn và đem lại đến kết quả tạm thời. 


Học tập là một trò chơi dài với những phần thưởng lón lao 
trong đời. 


Chúng ta LUÔN LUÔN phải là những người không ngừng học. 
Luôn luôn theo MỌI CÁCH. 


Zomble, đâu cũng thây 119 


® _ Hãy trân trong thất bại: Hày ca tung mỗi thất bại. 


® Thomas Edison đã đổi cách đề cập những thất bai của ông 
thành “1.000 cách không làm nên bóng đèn”. Hãy đổi cách đề 
cập các thất bại của mình 


® - Ngay cả zombie cũng biết đứng dây thử lại lần nữa! 


Người ta vẫn nói kinh nghiêm là giáo viên giỏi nhất. Nhưng câu nói 
ấy nên là thất bại là giáo viên giỏi nhất. Tôi đã phát hiện ra rằng những 
người học tốt nhất là những người đối diện với thất bại tốt nhất và sử 
đung chúng như một công cu học tập. ” 


t7) 
Lập thành khối 
hay nghẹn thông tin? 


Làm thế nào để gia tăng hiều biết 
và giảm bót lo âu 


hoàn chỉnh ngay từ đầu mà thường được kiểm nghiệm 

nhiều lần và cải tiến liên tục. Những chiếc điện thoại “di 
động” đầu tiên có tính di động không khác một quả bóng bowling 
là bao. Những chiếc tủ lạnh đầu tiên là những thiết bị “sớm nắng 
chiều mưa” được các nhà máy bia sử dụng. Các loại động cơ xe 
sơ khai thì lại như những con quái vật quá khổ với công suất chỉ 
tương đương xe go-kart` ngày nay. 


Ñ hững phát minh mới gần như không bao giờ xuất hiện 


Người ta chỉ cải tiến sau khi phát minh đã xuất hiện được 
một thời gian và mọi người đều đã tiếp xúc với nó. Chẳng hạn, 
nếu có sẵn một bộ động cơ trong tay, bạn sẽ dễ dàng cải thiện bất 


* Go-kart là đạng xe trần có bón bánh, thường chạy trên những mô hình đường đua được 
thu nhỏ với mục đích giải trí. Tốc độ tối đa của một chiếc go-kart thông thường là z4km/h. 


122 a mind for numbers 


kỳ tính năng cụ thể nào hay bổ sung thêm những tính năng mới. 
Những sáng kiến tuyệt vời như tăng áp động cơ đã được ra đời 
như vậy. Các kỹ sư nhận ra, họ có thể thu được nhiều năng lượng 
và đạt hiệu suất cao hơn bằng cách dồn thêm không khí và nhiên 
liệu vào buồng đốt. Các kỹ sư người Đức, Thụy Sỹ, Pháp và Mỹ, 
cùng nhiều quốc gia khác, đã bước vào cuộc đua tinh chỉnh và cải 
tiến ý tưởng cơ bản này. 


Bạn có nhớ việc đọc lướt nội dung và kiểm tra các câu hỏi ở 
cuối chương để giúp mình bát đâu thành lập các khối thông tin 
kiến thức không? 


Làm thế nào để xây dựng một khối thông tin 
mạnh mẽ 


Trong chương này, cũng giống như việc củng cố và tỉnh chỉnh các 
sáng chế, chủng ta sẽ học để củng cố và tỉnh chỉnh kỹ năng lập 
khối thông tin. Việc tạo ra một thư viện nhỏ gồm những khối này 
sẽ giúp bạn làm bài kiếm tra tốt hơn và giải quyết vấn đề theo cách 
sáng tạo hơn. Các quy trình này sẽ thiết lập nền tảng để bạn có thể 
trở thành một chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực nào đang nghiên 
cứu.' (Nếu có thắc mắc, bước nhảy ở chương này - từ trì hoãn về 
lập khối thông tin - là một ví dụ cho đan xen nội dung thay đối cách 
học bằng cách nhảy trở lại sau một quãng nghỉ để củng cố cách tiếp 
cận mà bạn đã học trước đó.) 

Ý tưởng mấu chốt là đây: Việc học các khái niệm cơ bản về 
toán và khoa học sẽ dễ hơn nhiều so với các môn cần nhiều ghi nhớ 
thuộc lòng. Không phải tôi đang tầm thường hóa khó khăn hay 


Lập thành khối hay nghẹn thông 'Iin? 123 


tầm quan trọng của ghi nhớ. Cứ thử hỏi bất ky sinh viên y khoa 
nào đang chuẩn bị thi vấn đáp mà xem! 


Mệnh đề trên có một lý do thuyết phục, đó là một khi bạn 
bắt đầu xử lý một vấn đề toán hoặc khoa học, bạn sẽ nhận 
thấy rằng mỗi bước hoàn thành sẽ báo hiệu bước tiếp theo. 
Việc tiếp thu kỹ thuật giải quyết vấn đề sẽ tăng cường các hoạt 
động thần kinh cho phép bạn dễ dàng nghe thấy những thì thâm 
của trực giác ngày một lớn mạnh. Khi bạn biết - thực sự biết - 
được cách giải quyết vấn đề chỉ bằng một ánh nhìn, tức là bạn đã 
lập thành khối thông tin chỉ huy, có khả năng quét qua tâm trí bạn 
như một bài hát. Một thư viện gồm các khối này sẽ cho bạn sự 
hiểu biết về các khái niệm cơ bản mà không cách nào khác có thể 
đem lại. 


Vì vậy, hãy bắt đầu: 


CÁC BƯỚC ĐỀ LẬP NÊN 
MỘT KHỐI THÔNG TIN MANH MẼ 
tập ra giấy. (Ban nên có sẵn đáp án cho bài 
này, vì bạn đã từng giải nó, hoặc vì nó đã được giải sẵn trong 
sách, nhưng đừng xem đáp án trừ khi buôc phải làm vậy! Khi 
bạn bắt tay vào giải bài, tuyêt đối không được gian lận, bỏ 
qua các bước, hoặc nói rằng `À, tôi hiểu rồi” khi chưa giải hết 


bài. Hãy đảm bảo từng bước đều hợp lý. 

2. Giải lại một lần nữa, chú ý từng bước chính. Nếu bạn thấy 
giải đi giải lạt bài là thừa thãi, hãy nhớ rằng bạn sẽ không thể 
chơi được môt bản nhạc guitar chỉ qua môt lần tập, hay tập 
thể hình chỉ với một lần nâng tạ. 

3. Nghỉ ngơi. Bạn có thể nghiên cúu các khía cạnh khác của vấn 
để nếu thấy cần, nhưng sau đó, hãy làm một việc khác hoàn 
toàn. Đi làm thêm, học một môn khác,? hoặc chơi bóng rổ. Bạn 
cần phải cho chế độ phân tán đủ thời gian để tiếp thu vấn đề. 


124 


a mind for numbers 


4. Ngủ. Trước khi đi ngủ, hãy giải lại bài thêm lần nữa 3 Nếu bạn 


gặp khó khăn, hãy lắng nghe bài tập ấy. Hãy để tiềm thức 
cho bạn biết phải làm gì tiếp theo 


5. Lặp lại một lần nữa. Ngay khi có thể vào ngày hôm sau, hãy 


giải lại bài tập lẫn nữa Bạn sẽ thấy mình giải nhanh hơn. 
Hiểu biết của bạn lúc này hẳn đã sâu sắc hơn trước. Thậm 
chí bạn sẽ tự hỏi tại sao lúc đầu mình lại gặp rắc rối với nó 
Lúc này, bạn có thể rút gọn bót các bước tính toán. Chỉ nên 
tập trung vào những phần ta thấy khó nhất. Việc tiếp tục tập 
trung vào những điều khó khăn này được gọt là "luyện tập 
có chủ ý”. Cách này đôi khi làm ta rất mệt mỏi, nhưng tại tà 
một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc học tập 
hiệu quả. Tại thời điểm này bạn có thể thử xem mình có dễ 
dàng giải một bài toán tương tự không. 


é. Làm thêm một bài mới. Chọn môi! bài quan trong khác và bắt 


đầu lặp lại quá trình tương tự bài đầu tiên. Lời giải cho bài 
toán này sẽ trở thành khối thứ hai trong thư viện khết thông 
tin của bạn. Hãy lặp lại từ bước 1 đến bước 5 với bà: mới. Khi 
bạn cảm thấy nó dễ giải quyết hơn, hãy chuyển sang một 
bài toán khác. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy chỉ một vài khối 
thông tin trong thư viện cũng giúp nâng cao khả năng thấu 
hiểu nội dung và khả năng giải quyết vấn để một cách hiệu 
quả thế nào. 


. Lặp lại một cách có chủ đích. Hãy rà soát lại các bước giải 


quan trọng trong tâm trí bạn khi đang làm các việc có chủ 
đích khác, như khi đi bô đến thư viện hay lúc tập thể dục, 
khi chờ xe buýt, khi ngồi ghế phụ xe hơi, hoặc khi đang loay 
hoay chờ giáo viên vào lớp. Kiểu tập luyện này sẽ tăng khả 
năng nhớ các ý chính khi làm bài tập về nhà hoặc làm bài 
kiểm tra. 


Lập thành khôi hay ngher: thông tin2 125 


Trên đây là những bước cốt lõi đê dựng nên một thư viện khối 
thông tin. Những điều bạn làm sẽ xây dựng và cúng cố một mạng 
lưới tế bào thần kinh ngày càng khăng khít - nghĩa là làm giàu và 
củng cố các khối thông tin của bạn." Điều này đã tận dụng hiệu ứng 
phái sinh. Tự sinh ra (từ việc nhớ lại) nội dung sẽ giúp bạn học 
nó hiệu quả hơn nhiều so với việc đọc lại. 


Đây là một thông tin hữu ích, nhưng tôi biết các bạn đang 
nghĩ gì: “Chỉ làm các bài tập một lần duy nhất đã mất của tôi hàng 
giờ mỗi tuần. Làm sao tôi có thể giải một bài toán đến những bốn 
lần đây?” 

Đẽ trả lời, tôi sẽ hỏi: Mục đích thực sự của bạn là gì? Đế nộp 
bài tập về nhà? Hay để làm tốt các bài kiểm tra thể hiện sự thấu 
hiểu nội dung và tích lũy điểm trung bình môn cho bạn? Hãy nhớ 
rằng, vừa nhìn sách (có đáp án) vừa giải bài tập cũng chưa thể đảm 
bảo bạn có thể giải bài tương tự trong giờ kiểm tra, và, quan trọng 
hơn, nó không đồng nghĩa với việc bạn hiểu nội dung bài học. 


Nếu bạn bị hạn chế thời gian, hãy áp dụng kỹ thuật này với vài 
bài tập quan trọng như một hình thức luyện tập có chủ ý để tăng 


tốc và củng cố khả năng học tập cũng như tăng tốc kỹ năng giải đề. 


Ð 
Hãy nhớ rằng, Nữ t 
Vì vậy, đừng cảm thấy quá tải trước moi thứ bạn cân tìm hiểu 
ở môt chủ để mới. Thay vào đó, hãy tập truag nắm bắt một vài 
ý tưởng quan trọng. Ban sẽ ngạc nhiên khi thấy cách thức đơn 
giản sẽ giúp ích cho bạn thế nào 


126 a mind for numbers 


Chúng ta cũng có thể áp dụng cách các nhạc công luyện nhạc cụ 
vào việc học toán: Chẳng hạn, một nghệ sĩ violin xuất sắc không 
tập đi tập lại nguyên cả một bản nhạc. Thay vào đó, cô tập trung 
vào những đoạn khó nhất - những đoạn khiến ngón tay luống 
cuống và tâm trí bối rối. Bạn cũng nên làm vậy, khi luyện tập có 
chủ ý, để tập trung và nhanh nhẹn hơn ở những phần khó nhất 
trong các bước giải mà bạn đang cố học.5 


Hãy nhớ rằng bạn càng dốc sức nhớ lại nội dung bài học, 
nó càng ăn sâu vào tâm trí của bạn.” Nhớ lại, chứ không chỉ đơn 
thuần đọc lại, là hình thức luyện tập có chủ đích tốt nhất. Chiến 
lược này cũng tương tự chiến lược của các kỳ thủ cờ vua. Những 
nhà ảo thuật tỉnh thần đó đã tiếp nhận các thế cờ như những khối 
thông tin liên kết với các nước đi tiếp theo tốt nhất có trong trí 
nhớ đài hạn của họ. Những cấu trúc tỉnh thần này giúp họ tìm ra 
nước cờ phù hợp nhất trong ván cờ của mình." Các kiện tướng 
khác biệt những kỳ thủ có trình độ thấp ở điểm họ dành rất nhiều 
thời gian để tự tìm điểm yếu và cố gắng khắc phục chúng. Chuyện 
này chẳng dễ như ngồi chơi cờ vua với nhau cho vui. Nhưng cuối 
cùng, kết quả thu được sẽ khiến bạn hài lòng hơn rất nhiều. 


Hãy nhớ, luyện tập truy hồi là một trong những hình thức 
học tập mạnh mẽ nhất. Nó hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ đọc 
lại tài liệu. Xây dựng một thư viện khối thông tin chứa các cách 
giải quyết vấn đề sẽ rất hiệu quả, bởi chính nó được xây dựng dựa 
trên phương pháp luyện tập truy hồi. Bạn cũng đừng để những ảo 
tưởng sức mạnh đánh lừa. Việc chỉ nhìn chằm chằm vào những 
dòng chữ trên trang sách trước mặt sẽ có thế lừa bạn, khiến bạn 
nghĩ mình hiếu nó, nhưng kỳ thực lại không. 


Khi bắt đấu thực hành theo cách này, bạn có thể cảm thấy 
lúng túng - như thể mình là anh chàng 3o tuổi mới ngồi học piano 
vậy. Nhưng càng thực hành, bạn sẽ dần thấy mọi thứ càng kết nối 


Lâp thành khối hay nghen: thông tin? 127 


với nhau dễ dàng và nhanh chóng hơn. Hãy kiên nhẫn với chính 
mình - vì khi dần thoải mái hơn với nội dung bài học, bạn sẽ thấy 
mình càng thích nó. Nó có vất vả không? Chắc chắn - cũng như 
việc học chơi đàn piano sao cho có sức sống vả phong cách. Nhưng 
thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng! 


"Vừa là sinh viên học toàn thơi gian vừa là kỹ thuật viên làm 
thêm giờ, tôi đang có lượng kiển thúc hàn lâm quá nặng để lưu 
vào tâm trí. Vì vậy, thủ thuật tính thắn của tô: là tạo ra các khối 
thông tin lớn cho các lĩnh vực khác nhau - lớp nhiệt động học, 
thiết kế máy, lập trình... Khi cần hồi tưởng một dụ án nhất định, 
tôi đặt điều quan tâm hiện tại sang bên và truy vấn khối thông 
tin cần thiết, về bản chất giống một liên kết trên máy vị tỉnh. Tôi 
có thể tập trung vào một lĩnh vực cu thể hoặc, ở chế đô phân 
tán, tôi có thể nhìn vào toàn bộ màn hình máy tính và tìm các 
liên kết cơ bản nhất giữa các khối thông tin. Khi có một màn 
hình gọn gàng và có tổ chức, tôi có thể tạo ra kết nối dễ dàng 
hơn. Việc này giúp tình thần tôi thêm nhanh nhẹn và cũng cho 
phép tôi dễ dàng tìm hiểu các chủ để sâu hơn ” 
- Mike Orrell, sinh viên năm ba, 
chuyên ngành kỹ thuật điện 


“Đâm đầu vào tường” — khi kiến thức như đột 
nhiên sụp đồ 


Việc học tập không tiến triển logic kiểu mỗi ngày bạn thêm được 
một gói thông tin gọn gàng vào hộc tủ kiến thức của mình. Đôi 
khi bạn va phải một bức tường lớn khi đang xây dựng nên sự 


128 a mind for numbers 


hiểu biết. Những điều trước đây bạn hiếu, giờ đột nhiên lại trở 
nên thật rối rắm khó hiểu ." 


Sự “sụp đổ kiến thức” này thường xảy ra khi não bộ của bạn 
đang tái cấu trúc hiểu biết nhằm xây dựng một nền tảng vững chắc 
hơn. Chẳng hạn, một người học ngoại ngữ đôi khi cũng trải qua 
những giai đoạn khi ngôn ngữ họ học đột nhiên nghe như tiếng 
người ngoài hành tinh vậy. 


Hãy nhớ rằng, để thuần thục kiến thức mới ta cần đầu tư 
thời gian. Bạn sẽ trải qua những khoảng thời gian cảm thấy hiểu 
biết của mình như bị thụt lùi trầm trọng. Đây là một hiện tượng 
tự nhiên, nghĩa là tâm trí bạn đang vật lộn mạnh mẽ với nội dung 
bài học. Và sau khi thoát khỏi những giai đoạn khó chịu tạm thời 
này, bạn sẽ thấy cơ sở kiến thức của mình có một bước tiến đáng 
ngạc nhiên. 


Tập trung hành động - hệ thống hóa nội dung 
bài học 


Để chuẩn bị cho bài kiểm tra, hãy hệ thống hóa các bài tập 
và đáp án một cách gọn gàng để nhanh chóng xem lại được. Một 
số sinh viên chọn cách dán một lời giải viết tay lên các trang giáo 
trình có liên quan để mọi thứ luôn sẵn sàng (nhớ sử dụng loại băng 
keo chuyên dụng của họa sĩ hoặc giấy ghi chú nếu bạn dự định trả 
lại sách sau đó). Lời giải viết tay rất quan trọng bởi việc viết tay 
làm tăng xác suất nhớ được nội dung đã viết ra. Một cách khác là 
dùng kẹp giấy giữ toàn bộ các bài toán cùng lời giải quan trọng ở 
lớp và trong sách, để bạn có thể nhanh chóng xem lại chúng trước 
khi kiểm tra. 


Lập thanh khối hay nghen thôrig tin? 129 


LỜI VÀNG Ý NGỌC VỀ GHI NHỚ TỪ MỘT NHÀ 
TÂM LÝ HỌC XUẤT SẮC TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI 


"Đặc tính kỳ la của trí nhớ là mọi thu sẽ đê lại dấu ấn rõ hơn 
nếu chúng được chủ đông chủ không phả: thu động nhắc lại 
Ý tôi là khi học thuộc lòng (chẳng hạn, khi chúng ta gần như 
hiểu được hết nội dung, sẽ tốt hơn nều bạn che đợi và hồi tưởng 
nội dung từ trong thâm tâm, thay vi nhịn lai sách. Bằng cách 
chủ đông, có thể lần sau ta sẽ nhớ được. bảng cách thụ động, 
tần sau hẳn ta sẽ vẫn cần đến quyển sách 


~ William James, viết năm 1890! 


Kiểm tra là một trải nghiệm học tập hiệu quả — 
hãy thường xuyên luyện tập bàng các bài kiểm 
tra nhỏ 


Đây là một trong những lý do quan trọng nhất để bạn chuẩn bị sẵn 
các khối phương pháp giải được thiết lập tốt: chúng giúp bạn 
không bế tắc trong các bài kiểm tra. Bế tắc - tức hoảng loạn 
đến mức không thể làm gì - xảy ra khi trí nhớ làm việc bị lấp đầy 
đến không có đủ chỗ cho các phần quan trọng khác mà bạn cần để 
giải quyết vấn đề. Việc lập khối sẽ nén kiến thức, tạo không gian 
trống trong trí nhớ làm việc cho các phần thông tin quan trọng, 
để bạn không dễ rơi vào tình trạng quá tải. Ngoài ra, qua việc tạo 
thêm nhiều không gian hơn trong trí nhớ làm việc, khả năng nhớ 
những chỉ tiết quan trọng trong cách giải đề của bạn sẽ cao hơn." 


Cách thực hành này giống như một dạng kiểm tra thử.Các 
nghiên cứu đã cho thấy kiếm tra không chỉ là cách đo lường kiến 


130 a mind for numbers 


thức của bạn. Kiểm tra cũng chính là một trải nghiệm học tập 
đầy sức mạnh. Nó thay đồi và bổ sung kiến thức cho bạn, 
đồng thời cải thiện đáng kế khả năng ghi nhớ nội dung bài 
học." Việc cải thiện kiến thức nhờ làm bài kiểm tra được gọi là 
hiệu ứng kiểm tra. Dường như nó xảy ra bởi việc kiểm tra đã củng 
cố và ổn định các kiểu hình tư duy liên quan trong não của bạn. 
Đây chính là những gì chúng ta đã thấy trong chương 4, mục “Thực 
hành tạo thành vĩnh cửu” với hình ảnh kiểu hình tư duy sằm dần 
xuất hiện nhờ việc lặp đi lặp lại kiến thức. 

Những cải thiện nhờ hiệu ứng kiểm tra có được ngay cả khi 
bạn không làm tốt bài kiểm tra và khi không có ai nhận xét cho 
bạn. Tuy nhiên, khi tự kiểm tra trong quá trình học, bạn hãy cố hết 
sức mình để tự đánh giả và kiểm tra lại toàn bộ câu trả lời bằng 
cách sử dụng lời giải ở phần cuối giáo trình, hoặc từ bất cứ đâu. 
Ngoài ra, chúng ta sẽ đề cập ở phần sau, rằng tương tác với các bạn 
học cũng như với giảng viên sẽ giúp ích cho quá trình học tập.' 


Sở dĩ, việc lập các khối thông tin vững chắc lại hữu ích là bởi 
bạn có rất nhiều lần kiểm tra thử trong quá trình tạo ra những khối 
này. Các nghiên cứu cho thấy sinh viên và thậm chí cả giảng viên, 
thường không biết đến lợi ích của các phiên kiểm tra nhỏ sử dụng 
phương pháp luyện tập truy hồi.” 


Khi làm các bài kiếm tra nhỏ nhắc lại kiến thức, sinh viên 
chỉ nghĩ rằng mình đang kiểm tra xem bản thân làm tốt đến đâu. 
Nhưng thực ra đây là một trong những phương pháp học tập tốt 
nhất - hơn là ngồi thụ động và đọc lại bài học nhiều lần! Bằng cách 
xây dựng thư viện các khối thông tin, với nhiều hoạt động tích cực 
để gợi nhớ nội dung bài học và kiểm tra khả năng hồi tưởng của 
mình, bạn đang sử dụng một trong những phương pháp tốt nhất 
để học hiểu sâu sắc và hiệu quả nhất. 


Lắp thành khối hay nghẹn thêng ! n? 131 


BÃY GTIỜ ĐẾN LƯỢT BẠN! 


Xây dựng thư viện lời giải trong tâm trí 


Chìa khóa để xây dựng một trí óc linh hoạt và chuyên sâu là xây dựng 
thư viện chúa các khối thông tin dạng lời giải Đây sẽ là ngân hàng 
dữ liệu truy cập nhanh của bạn - luôn sẵn sàng bất kỳ khi nào ta cần. 
Ý tưởng này không chỉ hữu ích để học toán và khoa học mà còn áp 
dụng trong nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Chẳng hạn như nó giải 
thích tại sao việc xác định vị trí của Lối thoát hiểm so với chỗ ngồi 
của bạn trên máy bay, hoặc với phòng nghỉ khách sạn, là một chiến 
lược tốt. 


TÓM TẮT 


© Lập khối thông tin có nghĩa là chuyển một khái niệm thành 
một kiếu hình thần kinh tư duy được liên kết chặt chẽ. 

* Lập khối thông tin giúp tăng khoảng trống có sẵn trong trí 
nhớ làm việc của bạn. 

s- Xây dựng thư viện các khối thông tin với các khải niệm và 
giải pháp sẽ giúp hình thành trực giác trong việc giải đề. 

® _ Khi xây dựng một thư viện chứa các khối thông tin, quan 
trọng là chủ động tập trung vào các khái niệm và khía cạnh 
khó nhất khi giải quyết vấn đề. 

©- Đôi khi bạn có thể học tập rất chăm chỉ mà số phận vẫn trêu 
ngươi. Nhưng hãy luôn nhớ Định luật May mắn: Nếu bạn 
chuẩn bị tốt bằng cách luyện tập và xây dựng một thư viện 
trí tuệ tốt, bạn sẽ thấy vận may nghiêng dần về mình. Nói 
cách khác, nếu không thử bạn sẽ cầm chắc thất bại, còn 
kiên trì nỗ lực sẽ được tận hưởng nhiều thành công hơn. 


132 a mnd for numbers 


DỪNG VÀ NHỚ LẠI 


Những ý chính của chương này là gì? Hầu như chẳng ai nhớ được 
mấy chỉ tiết, mà như thế cũng không sao. Bạn sẽ rất ngạc nhiên 
khi thấy tốc độ học tập của mình tăng lên đáng kế nếu bắt đầu 
lập các ý tưởng tiên quan đến những gì mình đang học thành 


một vài khối thông tin chính. 


CÂU HỎI NÂNG CAO 


bà 


Lá 


_a 


. Việc lập khối thông tin có gì liên quan đến trí nhớ làm việc? 


Tại sao bạn cần phải tự giải bài tập trong quá trình lập khối 
thông tin? Tại sao bạn không thế cứ nhìn đáp án ở phần 
sau của cuốn sách, cố gắng hiếu nó, và sau đó tiếp tục? Bạn 
có thể làm thêm những việc gì để trau chuốt các khối thông, 
tin của mình ngay trước kỳ kiểm tra? 


. Hiệu ứng kiếm tra là gì? 


. Khi đã giải một bài toán được vài lần, tạm dừng và xem thử 


mình có cảm nhận được cảm giác “làm đúng” khi nhận ra 
bước tiếp theo trong giải pháp hay không? 

Định luật May mản là gì? Hãy chọn ra một ví dụ từ những 
trải nghiệm của chính bạn để minh họa cho điều này. 


Bế tắc khác gì với sụp đố kiến thức? 


Sinh viên thường tự lừa bản thân khi nghĩ rằng cách học 
tốt nhất là đọc lại tài liệu, thay vì tự kiếm tra bằng cách hồi 
tưởng. Bạn làm thế nào đế có thế giữ cho mình không rơi 
vào cái bẫy tầm thường này? 


Lập thanh khối hay nghen thông tịí 2 133 


NEEL SUNDARESAN, QUẢN LÝ CẤP CAO CUA VĂN PHÒNG 
NGHIÊN CỬU EBAY NÓI VỀ NGUỒN CAM HỨNG VÀ CON ĐƯỜNG 
THÀNH CÔNG TRONG TOÁN VÀ KHOA HOC 


Tiến sĩ Neel Sundaresan là người sảng lập lnsprre! - một chương trình 
giúp hoc sinh thành công trong khoa học, kỹ thuật, toán học và công 
nghệ. Một số học giả của Inspire! - nhóm sinh viên nam thứ nhất xuất 
thân tư những hoàn cảnh khó khán - gần đây đã đang ký bằng sáng chế 
đầu tiên, cung cấp quyền sở hữu trí tuê quan trong trong thương mại 
điện tử di đông cho eBay. Câu chuyên của tiến sĩ Sundaresan sẽ cho ta 
biết những chỉ tiết trên con đường dẫn đến thành công của ông 


"Hồi bé, tôi chưa từng đi học trường điểm. Thực ra, trưởng của 
tôi còn ở dưới mức trung bình - chúng tôi chẳng có giáo viên phù hợp ở 
nhiều môn học. Nhưng tôi đã tập trung tìm kiếm những điểm tốt đẹp ỏ 
bất cú giáo viên nào dạy mình, dù đó là trí nhớ tuyêt vời, hay đơn giản chỉ 
là nụ cười xởi lởi. Thải đô tích cực đã khiến tôi luôn trân trọng giáo viên 
và luôn tiếp cân cởi mỏ với các lớp học 


Chính thái đô này cũng đã qiúp đỡ tôi trong sự nghiệp sau này. Giờ 
đây, tôi luôn chủ động tim kiếm cảm hưng từ những đồng nghiệp và cấp 
trên Môi khi cảm thấy xuống tình thần, tôi đầu nhân ra là vì mình đã 


13á a mind for numbers 


ngừng tìm kiếm các đặc điểm tích cực của moi người, túc là đã đến lúc tôi 
phải nhìn lại bản thân và bắt đầu thay đổi. 


Tôi biết điều này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng mẹ luôn là nguồn 
cảm hứng chính của tôi. Bà đã không thể học tiếp sau cấp trung học cơ 
sở, bởi bà buộc phải rời thị trấn nhỏ của mình nếu muốn học hết trung 
học phổ thông. Bà lớn lên giữa thời kỳ sôi động nhưng cùng đầy hiểm 
nguy trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Ân Độ. Các cánh của đóng 
lại trước măt mẹ đã khiến tôi quyết tâm mỏ cánh của cho người khác, 
giúp ho nhận ra những cơ hội to lớn có thể gần tầm với đến thế nào 


Một trong những quy tắc vàng của me tôi: ` Viết lách là nền tảng 
của học tập. ˆ Từ cấp học cơ sở cho tới lớp nghiên cứu sinh, tôi đã nhận 
ra súc mạnh vô cùng to lón của việc hiểu và viết ra từng bưóc một cách 
có hệ thống những gì tôi thực su muốn học 


Khi còn học thạc sĩ, tôi từng thấy các học viên khác hăm hỏ đánh 
dấu các bước chúng minh hoặc các câu trong một đoạn văn. Tôi không 
thể hiểu nổi điều này. Một khi đánh dấu, bằng cách nào đó, bạn đã phá 
hủy nội dung gốc mà không có bất kỳ thú gì đảm bảo rằng bạn đã đặt 
nội dung đó vào đầu, nơi nó có thể đơm hoa kết trải 


Trải nghiệm của riêng tôi đã được phản ánh trong những kết quả 
nghiên cứu mà bạn đang học trong cuốn sách này. Hãy tránh việc đánh 
dấu, ít nhất là theo kinh nghiệm của tôi, vì nó chỉ mang lại ảo tưởng sức 
mạnh cho bạn. Luyện tập truy hồi có tác dụng hơn rất nhiều. Hãy cố rút 
ra ý tưởng chính từ mỗi trang bạn đọc, ghi sâu chủng trong tâm trí trước 
khi chuyển sang một trang mới. 


Tôi thường thích học các môn khó, như toán, vào buổi sáng, khi tôi 
còn cảm giác tươi mới. Tôi vẫn duy trì phương pháp này đến hôm nay. 
Các đột phá tinh thân tuyệt nhất của tôi thường nảy sinh khi ở trong 
phòng tắm, dưới vòi sen - khi tôi để tâm trí rời khỏi vấn đề, chế độ phân 
tán sẽ bắt đầu phù phép. ” 


t8) 


Công cụ, thủ thuật 
và mẹo mực 


dùng thủ thuật để lừa mình làm những gì nên làm... Phần 

lớn những cá nhân có thành tựu mà tôi biết đều là những 
người áp dụng các thủ thuật tốt nhất vào cuộc sống của họ... Phần 
thông minh của chúng ta sẽ thiết lập sẵn chương trình để phần 
không thông-minh-lắm gần như tự động làm theo, từ đó sinh ra 
các hành vi mang lại thành tựu.”® 


® chuyên gia quản lý nối tiếng David Allen: “Chúng ta 


Những thủ thuật Allen đang đề cập đến là mặc trang phục 
thể dục để giúp có tâm trạng tập thể dục, hoặc đặt báo cáo quan 
trọng gần cửa trước để không thể quên. Một thủ thuật khác mà 
sinh viên vẫn truyền tai nhau là đặt mình vào môi trường mới - 
như học trong không gian yên tĩnh của thư viện, với ít dấu hiệu 
gây phân tâm - sẽ giải quyết rất tốt sự trì hoãn. Nghiên cứu đã xác 
nhận nếu có một nơi chỉ chuyên để làm việc sẽ giúp công việc đặc 
biệt hiệu quả. 


136 amnnd for numbers 


Một thủ thuật khác lại áp dụng thiền định đê giúp bạn lờ đi 
những suy nghĩ gây xao lãng. (Thiền không chỉ dành cho những 
người theo New Age' - rất nhiều nghiên cứu khoa học đã tiết lộ giá 
trị của nó.*). Một bản hướng dẫn ngắn gọn, hữu ích đế bắt đầu với 
thiền định là cuốn Buddha ¡in Blue Jeans (Bụt bận Jeans xanh) của 
Tai Sheridan. Ấn bản điện tử của cuốn sách hoàn toàn miễn phí và 
phù hợp với tất cả mọi người bất kế tôn giáo. Và dĩ nhiên cũng có 
rất nhiều ứng dụng dạy thiền - ta chỉ cần Google và xem ứng dụng 
nào phù hợp với mình mà thôi. 


Thủ thuật quan trọng cuối cùng là hãy thay đổi cách nhìn 
của bạn. Chẳng hạn như một sinh viên có thế tự thức dậy vào lúc 
4h3o sáng mỗi ngày, bằng cách không nghĩ mình sẽ mệt thế nào 
khi thức, mà nghĩ bữa sáng sẽ ngon thế nào. 


Một trong những câu chuyện phi thường nhất về việc 
thay đối cách nhìn nhận là của Roger Bannister, người đầu tiên 
chạy một dặm chỉ trong vòng chưa đầy bốn phút. Bannister là sinh 
viên y khoa, không thể thuê huấn luyện viên hay theo một chế độ 
ăn kiêng đặc biệt nào. Anh thậm chí không có thời gian đế chạy 
hơn 3o phút mỗi ngày vì còn chìm ngập trong các nghiên cứu y 
học. Tuy nhiên, Bannister không tập trung vào những lý do tưởng 
như làm anh không có khả năng đạt được mục tiêu. Thay vào đó, anh 
tập trung vào việc hoàn thành mục tiêu theo cách riêng của mình. 
Vào buổi sáng làm nên lịch sử, Bannister thức dậy, ăn sáng bình 
thường, đảm nhận ca trực ở bệnh viện, rồi bắt xe buýt đến sân chạy. 

Thật hay khi biết rằng có những thủ thuật tỉnh thần tích cực 
bạn tận dụng để tiến bộ hơn. Chúng sẽ bù đắp cho một số thủ 
thuật tiêu cực, vốn không hiệu quả hoặc thậm chí khiến mọi việc 


* New Age là một phong trào văn hóa rộng rãi có đặc trưng nhờ các cách tiếp cận khác nhau 
đối với văn hóa phương Tây truyền thống. Nhìn chung, nó là cách sống và cách nghĩ phát 
triển vào cuối những năm 1o8o, dựa trên những ý tưởng gắn liền với tâm linh và bảo vệ 
môi trường. 


Công cu, thu thuật va meo m J 137 


khó khăn hơn, như việc tự nhú rằng bạn cỏ thể hoàn tất bài tập về 
nhà chỉ ngay trước hạn nộp. 

Chuyện có cảm xúc tiêu cực khi nghĩ đến công việc là rất 
bình thường. Việc phải bắt đầu xử lý những cảm xúc đó như 
thế nào mới quan trọng. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 
sự khác biệt giữa những người bắt đầu chậm và nhanh là những 
người bắt đầu nhanh và không trì hoãn thường bỏ ý nghĩ tiêu cực 
sang một bên, tự nhủ: “Thôi lãng phí thời gian và bắt tay vào việc 
đi. Một khi đã bắt đầu rồi thì sẽ thấy tốt hơn thôi ”5 


MỘT CÁCH TIẾP CẬN TÍCH CỤC VỚI TRÌ HOÃN 


"Tôi nói vớt sinh viên rằng ho có thể trì hoãn miễn là tuân theo ba quy tắc 

1. Không sử dụng máy tính trong thời gian trị hoãn. Bạn rất dễ bị 
say sưa quá đà 

2 Trước khi trì hoãn, hãy xác định đâu là bài tấp dễ nhất. [Chưa cần 
giải ngay bài tập đỏ vào Lúc này.} 

3. Chép lại các phương trình cần thiết để giải toán vào một mảnh giấy 
nhỏ và giữ bên mình, cho đến khi sẵn sàng để ngưng trì hoãn và 
trở lại làm việc. 

Tôi nhân ra cách tiếp cân này rất hũu ích vì nó cho phép bài tập vấn vương 

trong chế độ phân tán - nghĩa là sinh viên vẫn sẽ đang tìm cách giải bài 
ngay cả khi đang trì hoãn.” 

~ Elizabeth Ploughman, Giảng viên môn Vật lý, 

Đại học Camosun. Victoria, Briish Columbia 


Tự kiểm tra: Chìa khóa khiến bạn giỏi hơn 


Tiến sĩ Seth Roberts là giáo sư đanh dự ngành tâm lý học tại Đại học 
California, Berkeley. Ở lớp cao học, khi học làm thí nghiệm, ông 
đã bắt đầu thử nghiệm trên chính mình.Thử nghiệm đầu tiên của 
Roberts là với mụn trứng cá. Bác sĩ da liễu đã kê đơn tetracycline 


138 a mind for numbers 


cho ông, và đơn giản Roberts chỉ đếm số mụn trên mặt mình, tương 
ứng với liều lượng tetracycline khác nhau. Kết quả? Liều lượng 
tetracycline chẳng làm thay đối số lượng mụn mà ông có. 


Roberts đã tình cờ nhận ra một kết quả mà ngành y học phải 
mất thêm một thập niên để khám phá tường tận - đó là dù có vẻ 
rất mạnh nhưng tetracycline, với nhiều tác dụng phụ, không hẳn 
sẽ chữa được mụn trứng cá. Mặt khác, kem benzoyl peroxide lại 
rất hiệu quả, trái với những gì Roberts đã nghĩ ban đầu. Roberts 
đã ghi lại: “Từ nghiên cứu về mụn, tôi đã học được rằng những 
người không phải chuyên gia vẫn có thế sử dụng phương pháp 
thí nghiệm trên bản thân đê (a) xem các chuyên gia có đúng 
hay không và (b) học những gì họ chưa biết. Tôi đã không nghĩ 
điều như vậy có thế xảy ra”° Roberts sử dụng phương pháp này 
suốt nhiều năm để nghiên cứu tâm trạng, kiểm soát cân nặng và 
kiểm tra tác dụng của omega-3 đối với khả năng hoạt động của 
não bộ mình. 


Nhìn chung, Roberts đã nhận thấy việc thí nghiệm trên bản 
thân rất hữu ích đế kiếm chứng các ý tưởng, cũng như làm nảy 
sinh và phát triển các giả thuyết mới. Ông ghi nhận: “Bản chất của 
thí nghiệm trên bản thân liên quan đến việc tạo ra những thay đổi 
mạnh mẽ trong cuộc sống: bạn không làm việc X trong nhiều tuần, 
sau đó bạn làm việc X trong vài tuần. Điều này, cùng với thực tế 
rằng ta luôn theo dõi bản thân bằng hàng trăm cách, khiến việc thí 
nghiệm trên bản thân dễ dàng tiết lộ các phản ứng phụ bất ngờ... 
Hơn nữa, việc theo dõi những thứ như mụn trứng cá, giấc ngủ, 
hoặc bất kỳ điều gì khác hằng ngày sẽ cung cấp cơ sở để ta thấy 
những thay đối bất ngờ dễ dàng hơn.”7 

Quá trình thí nghiệm trên bản thân của riêng bạn chí ít 
cũng nên bắt đầu từ sự trì hoãn. Hãy ghi chú lại những khi bạn 
không hoàn thành việc mình dự định hoàn thành, những dấu 


Công cụ, thủ !tauât vã meo mư 139 


hiệu khi đó và phản ứng theo thói quen ớ chế độ zombie của bạn 
trước các dấu hiệu trì hoãn là gì. Bằng cách ghi lại phản ứng của 
mình, bạn có thể tạo ra một áp lực cần có đế thay đổi phản ứng 
của bản thân trước các dấu hiệu trì hoãn và dần cải thiện thói 
quen làm việc. Cuốn sách xuất sắc The Now Habit (Đương kim 
Lầ thói của tác giả Neil Fiore đề xuất bạn nên ghi lại lịch trình 
chi tiết các hoạt động hàng ngày của mình trong một hoặc hai 
tuần để nắm rõ đâu là vấn đề mình hay trì hoãn." Có nhiều cách 
để bạn có thể giảm sát hành vi. Ở đây chỉ muốn nhẫn mạnh là 
phương pháp viết lại lịch trình hàng tuần là thiết yếu trong việc 
giúp bạn thay đổi. Ngoài ra, mỗi người sẽ phù hợp với môi trường 
khác nhau - một số người cần một quán cà phê ồn ào, trong khi 
những người khác lại cần thư viện yên tĩnh. Bạn phải tìm ra đâu là 
điểm tốt nhất cho mình. 


CÔ LẬP BẢN THÂN SO VỚI LÀM VIỆC NHÓM - 


"Lời khuyên của tôi để đối phó với trì hoãn là hãy cô lập bản 

thân khỏi những điều hay những người bạn biết sẽ làm mình 

mất tập trung. Hãy đến một căn phòng nào đó, hoặc thư viện, 
chỉ một mình để không gì có thể làm phiền bạn ” 

~ Aukury Cowart, sinh viên nàm hai, 

chuyên ngành kỹ thuật điên 


"Nếu đang phải vật lôn với một môn học, tôi nhận ra học chung 

với các bạn cùng lớp sẽ rất hữu ích. Nhờ đó, tô. có thể đặt câu 

hỏi và chúng tôi có thể cùng nhau giải quyết các vấn để làm 

mình bối rối. Rất có thể tôi sẽ biết câu trả lời cho những điều 
ban tôi thắc mắc, và ngược lại.” 

~ Michael Pariseau, sinh viên năm ba, 

chuyên ngành cơ khí 


140 a mnnd for numbers 


Liên minh tối thượng cho zombie: 
Hãy dùng nhật ký kế hoạch hàng ngày 
như số ghi chép cá nhân 


Cách tốt nhất để kiểm soát thói quen thực ra rất đơn giản: Mỗi 
tuần một lần, hãy viết ra danh sách các việc chính phải làm. Sau đó, 
mỗi ngày, hãy viết ra danh sách các nhiệm vụ mà bạn có thể xử lý 
hoặc hoàn thành. Hãy cố viết nó tối hôm trước. 


Tại sao lại là tối hôm trước? Các nghiên cứu cho thấy 
điều này giúp tiềm thức có thể bắt đầu xử lý các công việc trong 
danh sách hòng tìm ra cách hoàn thành.° Việc viết ra danh sách 
trước khi đi ngủ sẽ khởi động các zombie giúp bạn hoàn thành 
công việc trong danh sách vào ngày hôm sau. 


Hầu hết mọi người sử dụng điện thoại, lịch trực tuyến hoặc 
lịch giấy đế theo dõi những kỳ hạn quan trọng - có lẽ bạn cũng 
vậy. Trên lịch “kỳ hạn”, bạn hãy viết ra danh mục việc cần làm 
hàng tuần tối đa 2o việc quan trọng. Mỗi tối, hãy tạo danh sách 
việc cần làm ngày hôm sau từ danh sách tuần này. Tốt nhất là gồm 
từ năm tới mười việc. Cố gắng không thêm bất kỳ mục nào vào 
danh sách hằng ngày, trừ phi đó là những việc không lường trước 
nhưng lại quan trọng (bạn sẽ không muốn tạo ra một danh sách 
dài vô tận đâu). Cố gắng tránh tráo đổi thứ tự công việc trong 
danh sách. 


Công cụ, thủ thuát va neo r 141 


Ôn tập trong lục bằng 
xác người rơi cho. 
môn vật ly 


Một zombie không có danh sách Môt zombie vui vẻ bởi có danh 
sẽ luôn rổi bời trong công việc Sách công việc. 


Nếu không viết ra danh sách công việc, chủng sẽ loanh quanh cö-khoảng- 
bổn khối thông tin trong trí nhớ làm việc, chiếm dụng hết các khoảng không gian 
giả trị của bạn. 

Nhưng một khi bạn viết ra một danh sách công việc, nó sẽ giúp giải phóng 
tri nhớ làm việc để bạn tập trung giải quyết vấn đề. Thích ghê! Nhưng hãy nhó, 
bạn phải chắc chắn tin tưởng bản kể hoạch hàng ngày của mình. Nếu tiềm thức 
không chắc chắn về điều đó, các công việc sẽ bắt đầu quay trở lại lấn chiểm 
không gian trong trí nhớ Làm việc. 


Còn một điều nữa. Như chuyên gia hướng dẫn xuất bản 
Daphne Grey-Grant khuyên các học viên: “Sớm ngày, nếu gặp 
lũ nhái thì nên ăn luôn” Hãy làm những việc quan trọng mà bạn 
ghét nhất ngay khi vừa thức dậy. Cách này hiệu quả đến không ngờ. 


Sau đây là mẫu một ngày làm việc rút ra từ nhật ký kế hoạch 
hàng ngày của cá nhân tôi. (Bạn có thể tự tạo mẫu kế hoạch 
hàng tuần.) Lưu ý rằng chỉ có sáu công việc - một vài trong số 
chúng tập trung vào quá trình. Chẳng hạn, tôi cần viết bài bảo 
cho một tạp chí trong vài tháng tới, vì vậy mỗi ngày tôi dành 


142 a mind for numbers 


một ít thời gian để tập trung hoàn thành nó. Một số công việc lại 
tập trung vào sản phẩm, nhưng đó là vì chúng có thể thực hiện 
trong một khoảng thời gian giới hạn. 


NGÀY 30/11 


® Bài báo cho tap chí PNAS [1 giờ] 

s« Đidạo 

® Sách [1 chương] 

s  |SE 150: Bản nháp 

s _EGR 260: Chuẩn bị 1 câu hỏi cho kỳ thị cuối kỳ 

® - Hoàn thành bài phát biểu sắp tới 

Hãy tập trung, và luôn vui vẻ! 

Mục tiêu thời gian hoàn thành công việc: 5 giờ chiều 


Hãy chú ý vào những lời nhắc nhở của tôi: Tôi muốn mình chỉ 
tập trung vào từng công việc và tôi muốn được vui vẻ. Tôi đã thực 
hiện khá tốt danh sách công việc ngày hôm nay. Tôi cũng đã hơi 
phân tâm vỉ quên thoát e-mail. Để tập trung trở lại, tôi đặt một 
thử thách Pomodoro 2z phút bằng đồng hồ hẹn giờ trên máy vi 
tính. (Tại sao lại là zz phút? Ừ thì, sao lại không? Tôi đâu cần lặp đi 
lặp lại với cùng một khoảng thời gian. Và bạn cũng cần lưu ý rằng 
bằng cách chuyến sang chế độ Pomodoro, tôi đã chuyển sang tập 
trung vào quá trình). Chẳng có công việc nào trong danh sách của 
tôi là quá lớn, vì tôi còn những hoạt động khác diễn ra trong ngày - 
các cuộc họp cần tham dự, một bài giảng cần trình bày. Đôi khi tôi 
thêm vào danh sách một vài nhiệm vụ vận động chân tay, như nhổ 
cỏ hoặc lau bếp. Nói chung đây không phải là những việc tôi thích, 
nhưng bảng cách nào đó, vì coi chúng như các quãng nghỉ phân 
tán, nên tôi thường mong đợi đến lúc làm những việc này. Sự kết 


Công cu, thủ thuật vã mẹo mui 143 


hợp giữa chuyện học hành và các việc khác dường như khiến mọi 
thứ trở nên thú vị hơn và giúp bạn tránh khỏi việc phải ngồi quá 
lâu, không tốt cho sức khỏe. 


Dần dần, khi có thêm nhiều kinh nghiệm, tôi bắt đầu ước 
lượng tốt hơn nhiều về khoảng thời gian cần thiết cho từng công 
việc. Bạn sẽ thấy mình tiến bộ nhanh chóng khi biết lựa chọn thực 
tế hơn những gì bạn làm được trong một khoảng thời gian nhất 
định. Một số người chọn cách đánh số từ một đến năm bên cạnh 
mỗi nhiệm vụ, với một là công việc cần ưu tiên cao nhất và năm 
là công việc có thể trì hoãn sang hôm sau. Những người khác lại 
thích đánh dấu sao bên cạnh các nhiệm vụ có ưu tiên cao. Một số 
lại vẽ một ô trống ở phía trước mỗi nhiệm vụ để có thể đánh dấu 
khi hoàn thành. Cá nhân tôi thì thích cầm bút đen gạch ngang một 
đường lớn khi xong việc. Bạn thích sao thì hãy cứ làm vậy. Rồi bạn 
sẽ phát triển được hệ thống phù hợp cho riêng mình. 


SỰ TỰ DO CỦA MỘT LỊCH TRÌNH 


"Để chống lại trì hoãn, tôi lên lịch cho tất cả những gì mình 
phải làm. Ví dụ, tôi tự nhủ: ` Thứ Sáu này mình cần phải bắt đầu 
bài tập và kết thúc nó vào thứ Bảy Ngoài ra thứ Bảy mình cũng 
cần làm bài tập toán. Còn Chủ nhật, mình phải ôn tập cho bài 
kiểm tra tiếng Đức. ˆ Điều đó đã giúp tôi sắp xếp được mọi việc 
và gân như không bị căng thẳng. Nếu tôi không theo lịch thì 
lượng công việc phải làm ngày hôm sau sẽ tăng lên gấp đôi, và 
đó thực không phải điều tôi mong đợi.” 
~ Randall Broadwell, sinh viên chuyên ngành kỹ thuật 
cơ khi, chuyên ngành phụ tiếng Đức 


1áá a mnd for numbers 


Nhân tiện, nếu đã từng cố lên kê hoạch mà lại thấy nó không phù 
hợp với mình, bạn có thể thử một kỹ thuật có khả năng nhắc nhở 
rõ ràng hơn: Viết danh sách công việc lên bảng phấn hoặc bảng 
trắng đặt ngay ở cửa phòng. Và tất nhiên, bạn vẫn sẽ cảm thấy thật 
phấn khích mỗi khi hoàn tất một việc trong danh sách! 


Hãy lưu ý thời gian hoàn thành công việc trong ngày của 
tôi: s giờ chiều. Có vẻ bất hợp lý, nhỉ? Nhưng thật ra đúng vậy 
đấy, và nó là một trong những yêu tố quan trọng nhất trong kế 
hoạch hàng ngày của bạn. Việc lên thời gian hoàn tất công việc 
cũng quan trọng như việc lập kế hoạch thời gian làm việc vậy. 
Nhìn chung, tôi cố gắng hoàn thành công việc lúc năm giờ chiều, 
mặc dù khi học được điều gì mới mẻ, rồi xem lại bài học sau bữa 
tối, ngay trước khi đi ngủ sẽ thật tuyệt vời. Và, đôi khi tôi cũng có 
một dự án quan trọng phải hoàn thiện. Công việc của tôi kết thúc 
vào giờ đó vì tôi còn muốn ở bên gia đình mình và cũng cần thời 
gian để đọc thêm nhiều thể loại sách vào buổi tối. Nếu bạn thấy 
lịch trình này có vẻ quá đơn giản, hãy nhớ rằng tôi phải dậy sớm 
và làm những việc này sáu ngày một tuần, rõ ràng bạn không cần 
phải làm vậy trừ phi khối lượng học tập và công việc của bạn cực 
kỳ nặng. 

Bạn có thể nghĩ: Phải, nhưng cô là một giáo sư đã trải qua hết 
những năm tháng tuối trẻ học hành rồi - giờ cô nghỉ ngơi sớm là 
chuyện thường mà! Tuy nhiên, một trong những chuyên gia mà tôi 
ngưỡng mộ nhất là Cal Newport, đã sử dụng mốc năm giờ chiều 
này trong phần lớn quãng đời sinh viên của mình. Vậy mà ông vẫn 
nhận được bằng tiến sĩ từ MIT. Nói cách khác, phương pháp này 
tưởng chừng vô lý với một số người thì lại hiệu quả với sinh viên 
đại học và cao học thuộc các chương trình đào tạo khắc nghiệt nhất. 
Dần dần, những ai duy trì thời gian thư giãn lành mạnh cùng với 


Công cụ, thủ thuật và meẹc mực 145 


thời gian làm việc siêng năng sẽ có hiệu suất vượt trội những người 
dai dẳng theo đuổi một công việc dài như trên máy tập chạy." 


Một khi đã hoàn thành danh sách hàng ngày của mình, tức 
là bạn đã kết thúc thời gian làm việc. Nếu thấy mình luôn làm việc 
quá thời gian nghỉ định sẵn, hoặc không hoàn thành các nhiệm vụ 
đã đặt ra, bản kế hoạch sẽ giúp bạn nhìn ra vấn đề, và cho phép bạn 
thực hiện những thay đổi tinh tế trong chiến lược làm việc. Bạn 
có một mục tiêu quan trọng mỗi ngày: ghi chú ngắn gọn vào bản 
kế hoạch của ngày hôm sau, và đánh dấu hoàn tất một số công việc 
(hy vọng là vậy) vào bản kế hoạch ngày hôm đó. 


Tất nhiên, cuộc sống của bạn có thế sẽ chẳng chừa ra chút nào 
cho lịch trình kết hợp nghỉ ngơi và giải trí. Có thể bạn đang bở hơi 
tai với hai công việc và quá nhiều lớp học. Nhưng dù cuộc sống có 
thế nào, bạn cũng nên dành ra chút thời gian nghỉ ngơi. 


Việc chuyển những hạn nộp xa vời thành công việc hàng 
ngày là rất quan trọng. Giải quyết chúng từng chút một. Các công 
việc lớn cần được phân chia thành những việc nhỏ hơn đưa vào danh 
sách công việc hàng ngày của bạn. Cách duy nhất vượt qua hành trình 
ngàn dặm, là bước từng bước một. 


1áó a mind for numbers 


BÂY G1 ĐẾN LƯỢT BẠN! 


Lập kế hoạch để thành công 

Chọn một phần nhỏ trong nhiệm vụ bạn vẫn tránh né lâu nay. Hãy lập 
kế hoạch về địa điểm và thời gian bạn giải quyết nó. Bạn sẽ tới thư 
viện vào buổi chiều, rồi để điện thoại ở chế độ máy bay? Hay bạn sẽ 
sang một phòng khác ô nhà vào tối mai, không mang theo máy tính 
xách tay và viết tay để bắt đâu công việc? Dù quyết định của bạn là gì, 
chỉ cần vạch ra cách thức thực hiện những điều cân làm cũng đủ để 
tăng khả năng hoàn thành công việc.!? 


Có thể bạn đã quá quen dùng trì hoãn và tội lỗi để thúc đẩy mình 
đến nỗi không thể đặt niềm tin vào hệ thống nào khác.Hơn nữa, 
bạn sẽ phải mất thời giờ đế tìm cách chia thời gian sao cho hợp 
lý do chưa từng được biết lượng thời gian cần để làm một việc 
cho tốt. Hóa ra, những người bị chứng trì hoãn kinh niên lại có 
khuynh hướng xem xét mỗi lần trì hoãn là riêng rẽ, bất thường, 
theo kiểu “lần này nữa thôi” và sẽ không lặp lại nữa. Mặc dù không 
đúng thế nhưng nó vẫn thật tuyệt vời - đến mức bạn sẽ tiếp tục tin 
tưởng nó mãi, và nếu không có bản kế hoạch hàng ngày, sẽ không 
gì phản bác suy nghĩ của bạn được. Như Chico Marx vẫn nói: 
“Bạn tin điều gì đây, tôi hay đôi mắt bạn?” 


Công cụ, thủ thuật và meo mự: 147 


TRÁNH TRÌ HOÂN - CHIA SẺ CỦA JONATHON MCCORMICK, 
VIÊN IH KỲ THUẬT CÓNG NGHIỆP . 


1. Trong bản kế hoạch của mình, tô: luôn đặt hạn nộp trước 
một ngày so với hạn chính thức. Bằng cách đó, tôi chẳng 
bao giờ phải vội vã hoàn thành công việc vào phút chót, và 
vẫn còn một ngày để xem lại bài tập trước khi nộp. 

2. Tôi thông báo với bạn bè là mình đang làm bài tập về nhà. 
Thế là mỗi khi thấy tôi trên Facebook, họ sẽ nhắc nhở rằng 
đáng lẽ tôi nên làm bài tập 

3. Trên bàn học, tôi có một mảnh giấy đóng khung, trên đó 
ghi lương khởi điểm của một kỹ sư công nghiệp. Bất cứ khi 
nào không thể tập trung vào công việc, tôi sẽ nhìn vào đó và 
nhắc nhở bản thân minh, rằng công sức bỏ ra sẽ xứng đáng 
với tương lai sau này 


Đôi lúc, ta không thể tránh khỏi trì hoãn. Nhưng để học toán và 
khoa học hiệu quả, bạn phải làm chủ thói quen. Bạn phải kiếm 
soát đám zombie. Nhật ký lập kế hoạch sẽ là đôi mắt, giúp bạn theo 
dõi phương pháp nào hiệu quả. Khi bắt đầu áp dụng danh sách 
công việc, bạn sẽ thường thấy mình quá tham vọng - bạn sẽ 
chẳng có cách nào để hoàn thành tất cả công việc. Nhưng sau khi 
tỉnh chỉnh, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách thiết lập mục tiêu 
hợp lý và khả thi. 

Bạn có thể nghĩ “Vậy còn hệ thống quản lý thời gian thì sao? 
Và làm cách nào để tôi biết được điều gì là quan trọng nhất cần 
làm?" Đây chính là lý do bạn cần danh sách công việc hàng tuần. 
Nó giúp bạn bình tĩnh lùi lại, nhìn bức tranh toàn cảnh và sắp đặt 
thứ tự ưu tiên. Việc lập danh sách hàng ngày vào buối tối hôm 
trước cũng sẽ giúp bạn tránh đưa ra những quyết định phút chót 
dẫn đến tác hại khôn lường về sau. 


148 a mind for numbers 


Có bao giờ bạn phải thay đổi kế hoạch vì những sự kiện 
không lường trước được? Dĩ nhiên là có! Nhưng hãy nhớ Định 
luật May mắn: Nữ thần May Mắn luôn phù trợ những ai cố gắng. 
Lên được kế hoạch tốt cũng là cố gắng. Hãy luôn theo dõi mục tiêu 
và cố gắng đừng bị xáo trộn trước những vật cản bất ngờ. 


SỬ DỤNG DANH SÁCH 
.... VÀ TẮM QUAN TRỌNG CỦA KHỜI ĐẦU — 


Tôi luôn làm việc có hệ thống trong cả tuân bằng cách lập 
danh sách những việc cẩn làm cho từng ngày. Danh sách này 
được viết trên một tờ giấy, tôi sẽ gấp lai rồi bỏ túi. Khoảng vài 
(ần mỗi ngày, tôi sẽ rút ra để kiểm tra lại những việc đã hoàn 
tất, hoặc để làm một việc bất kỳ được ghi trong lịch. Thật tuyệt 
khi có thể gạch bót các việc, đặc biệt khi nó năm trong một 
danh sách dài. Tôi có một ngăn kéo cất đây những mảnh giấy 
kiểu này. 
Tôi cảm thấy dễ dàng hơn khi bắt đầu một việc, hoặc thâm chí 
vài việc cùng lúc và biết rằng trong tần tới khi đông đến chủng, 
thì chúng cũng đã hoàn thành phần nào, nhờ vậy cũng có ít thứ 
cân lo hơn.” 

¬ Michael GashaI, sinh viên năm hai, 

chuyên ngành Kỹ thuật công nghiệp 


Các thủ thuật sử dụng công nghệ: Những ứng 
dụng và chương trình học tập tốt nhất 


Một đồng hồ hẹn giờ đơn giản, cùng bút và giấy là những công cụ 
đơn giản nhất để tránh trì hoãn, nhưng bạn cũng có thế ứng dụng 
công nghệ. Sau đây là bản tóm tắt một số công cụ tốt nhất cho sinh 
viên. 


Công cu, thủ thuảt và mẹo mực 149 


Những ứng dụng và chương trình sắp xếp công việc tốt nhất 
(miễn phí, trừ các trường hợp có ghi chú cụ thể] 
Đồng hồ hẹn giờ: 


® Kỹ thuật Pomodoro (có nhiều mức giá và nguồn khác nhau): 

http://pomodorotechnique.com/ 
Sắp xếp Nhiệm vụ, Lập Kế hoạch, và Thẻ học 

« 30/30 - kết hợp đổng hổ hẹn giờ với danh sách công việc: 
http://3030.binaryhammer.com/ 

® StudyBlue - kết hợp thẻ học và ghi chú, kèm tin nhắn văn bản 
nhắc nhở đã đến lúc học tiếp, cùng với đường link trực tiếp tới 
tài liệu: http://www.studybLue.com/ 

® Evernote - một trong những công cụ yêu thích của tôi; rất 
phố biến để lưu trữ danh sách công việc và các thông tin 
ngẫu nhiên [thay thế cho cuốn sổ nhỏ mà các nhà văn vốn vẫn 
sử dụng để ghi lại các ý tưởng): http://evernote.com/ 

© _ Anki - một trong những hệ thống thẻ học đơn giản tốt nhất, 
với thuật toán lặp lại cách quăng xuất sắc; có sẵn nhiều 
bộ thẻ hay ở nhiều lĩnh vực: http://ankisrs.net/ 


150 a mind for numbers 


® - Quiztet.com - cho phép bạn nhập các thẻ học của riêng mình. 
Bạn có thể làm việc nhóm với các bạn cùng lớp để phân chia 
nhiệm vụ (miễn phí]: http://quizlet.com/ 

® Google Tasks and Google Calendar: http:ƒ/mait.googLe.com/ 
mail/help/tasks/ 


Giới hạn thời gian sử-dụng các website lãng phí thời gian 
s _Freedom - nhiều người vô cùng tin tưởng hiệu quả chương 
trình này, có trên nên tảng Mac0S, Windows và Android ($10): 
http://macfreedom:com/ 
® StayFocusd - cho người dùng trình duyệt Google Chrome 
https://chrome.google.com/webstore/detail/stayfocusd/Laan 
kejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji?hl=en 
s LeechBlock - cho người dùng trình duyệt Firefox: https:// 
addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/teechblock/ 
® MeeTimer - cho người dùng trình duyệt Firefox; theo dõi và 
ghi lại nơi bạn phung phí thời gian: https://addons.mozilLa. 
org/en-us/firefox/addon/meetimer/... 
Khích tệ bắn thân và những người khác 
* 43 Things - - giúp bu dập thợ tiêu: CÁC Ti 43things. 
com/ k 
. StickK ~ giúp thiết lập \ 
" Coffiivty. ~'cụng 
_ trong quần cà : r 
jttệc đứng tất cảnguân ga na lig 
s _ Tất thông báo âm thanh trên máy vi tính và điện thoại! 


Công cụ, thu thuat và meẹc mục 151 


TÓM TẮT 


Các thủ thuật tỉnh thần là những công cụ mạnh mẽ. 

Sau đây là một số thủ thuật hiệu quả nhất: 

o_ Đặt bản thân vào một không gian có ít yếu tố gây phân 
tâm như thư viện, để tránh trì hoãn. 

o_ Tập phớt lờ những suy nghĩ phân tâm bằng cách chỉ để 
chúng lướt qua. 

o_ Nếu bạn gặp rắc rối về thái độ, hãy thay đổi cách nhìn để 
chuyển những chú ý từ tiếu cực sang tích cực. 

o Hiếu rằng có vài cảm xúc tiêu cực khi nghĩ đến việc 
bắt đầu công việc là hoàn toàn bình thường. 

Lập kế hoạch có cả “thời gian vui chơi” là một trong những 

điều quan trọng nhất để ngăn trì hoãn, và là một trong 

những lý do quan trọng nhất để tránh trì hoãn. 

Mẫu chốt để ngăn ngừa sự trì hoãn là lập danh sách các việc 

cần làm hàng ngày sao cho hợp lý, dựa trên bản kế hoạch 

hàng tuần để đảm bảo về mặt tổng quát bạn đang đi đúng 

hướng. 

Viết ra danh sách công việc hàng ngày từ tối hôm trước. 

Việc nào không thích nhất thì làm trước nhất. 


DỪNG VÀ NHỚ LẠI 


'Gập sá "lại và nhìn đi chỗ khác. Những ý chính của chương này 
là gì? y y nhớ khen ngợi n thân vì đã đọc hết chương sách - 
“mộ [việc bạn hoàn thà ằu đáng được khích lệ tỉnh thân! 


152 a mind for numbers 


CÂU HỎI NÂNG CAO 

. Nếu việc ngồi vào bàn bắt đầu học với những cảm xúc 
tiêu cực là chuyện bình thường, thì bạn làm gì để tự 
vượt qua rào cản này? 

2. Cách tốt nhất để bạn tự kiểm soát thói quen trì hoãn là gì? 

. Tại sao nên viết ra danh sách công việc cần làm mỗi ngày 
tối hôm trước? 

4. Làm thế nào để chúng ta nhìn nhận tích cực hơn về một 
điều tiêu cực? 

. Giải thích lý do tại sao thời gian nghỉ ngơi hàng ngày lại 
quan trọng. 


œ 


„ 


BÂY (1Ù ĐẾN LƯỢT BẠN! 


?$ sèo vớ 114 vi tiếy 


Công cụ, thủ thuật và mẹo mư 153 


SẴN SÀNG ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NHỮNG G THỨ THÁCH 
KHÓ KHĂN NHẤT TRÊN ĐỜI NHỜ SỬ DỤNG MA THUẬT 
“NGÂM DẤM” TOÁN HỌC - CÂU CHUYỆN CỦA MARY CHÀA 


Cha bỏ nhà đi khi tôi mới ba tuần tuổi, và mẹ qua đời năm tôi lên chín. 
Kết quả là tôi học hành vô cùng tối tê ở trường cấp hai và cấp ba, và ở đô 
tuổi thiếu niên, tôi đã bỏ nhà cha mẹ nuôi, với vỏn vẹn ó0 đô-la trong túi. 


Hiện tôi là sinh viên chuyên ngành hóa sinh, với điểm GPA 3.9, và 
đang phấn đấu để thị đậu trường y. Tôi sẻ đăng ký thi tuyển vào năm tới. 


"Điều này thì liên quan gì đến toán?" Rất hay khi bạn đã hỏi! 


Năm 25 tuổi, tôi nhập ngũ vì tài chính đã khánh kiệt. Tham gia 
quân đội là quyết định sáng suốt nhất đời tôi - dù kỷ luật nhà bình cũng 
chẳng dễ gì. Giai đoan khó khăn nhất là ở Afghanistan. Tôi hài lòng 
với công việc của mình, nhưng tôi cú rất ít điểm chung với đồng đội 
Điều này khiến tôi cảm thấy như bị xa lánh và cô độc, thế nên tôi đã 
học toán lúc rảnh để giữ những ý tưởng luôn tươi mới trong tâm trí mình. 


Trải nghiệm trong quân ngũ đã giúp tôi phát triển nhiều thói quen 
học tập tốt. Không phải chăm chú suốt nhiều giờ, mà là “chỉ có vài phút 
thôi, xem có gì làm được thì nhanh lên”. Sẽ luôn có việc nảy sinh, tức là 
tôi chỉ có một khoảng thời gian ngắn để làm bất kỷ điều gì 


Đó là khi tôi vô tình phát hiện ra ˆma thuật `ngâm dấm “ toán học” 
~ tương đương với chế độ tư duy phân tán. Tôi có thể đang ket ở một số 


154 a mind for numbers 


vấn đề - thực sự bế tắc mà không có manh mối nào để tìm lối thoát, 
thì bị gọi đi giải quyết một vụ nổ hay chuyện gì đó. Trong khi đang chỉ 
huy đội, hoặc thậm chí chỉ ngồi im chờ đợi, thì sâu bên dưới tâm trí tôi 
lại đang giải đề toán ấy. Khi tôi trỏ về phòng tối hôm đó, mọi chuyện đều 
đã sáng tỏ! 


Tôi cũng phát hiện ra một mẹo gọi là ôn tập chủ đông. Lúc chải 
đầu hay tắm, tôi ngẫm lại những bài toán đã giải. Cách này giúp lưu lại 
những bài toán đó trong tâm trí để tôi không quên. 


Quá trình học tập của tôi như sau. 


1. Giải tất cả các bài toán lạ trong một chương sách lhoặc ít nhất là 
đủ 'dang" bài tập để có hiểu biết đầy đủ). 


2. 'Ngâm dấm' các bài toán này. 


3. Soạn ra tất cả các khái nệm quan trọng và một ví dụ cho mỗi 
dạng bài mà bạn muốn thêm vào hộp công cụ. 


Á. Trước kỳ thi, liệt kê tất cả lên giấy, bao gồm: các chủ đề, các 
dạng bài ở mỗi phần, và các kỹ thuật. Bạn sẻ ngạc nhiên khi 
thấy chỉ cần liệt kê các phần và đối tượng cũng đã hiệu quả thế 
nào, chưa tính đến các dạng bài và thủ thuật trong hộp công cụ 
Kiểu nhắc lại bằng lời này sẽ giúp bạn xác định nhanh chóng 
dạng bài tập và thêm tự tin trước khi làm bài thị. 


“Khi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng nếu không nhận thúc được vấn đề ngay 
lập tức, nghĩa là tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được nó, hoặc tôi không 
đủ thông minh. Tất nhiên điều đó không đúng. Giờ đây tôi hiểu bắt đầu 
từ sớm thực sự rất quan trọng, để ta có thời gian `tiêu hóa kiến thức ˆ. 
Nhờ đó chúng ta vẫn lĩnh hội được mà không hề căng thẳng, khiến cho 
việc học tập trở nên thú vị hơn. ˆ 


t9} 


Tổng kết về 
zomble trì hoãn 


rong các chương trước, chúng ta đã xem xét một số vấn đề 
liên quan đến trì hoãn. Còn chương này sẽ đề cập đến vài 


khía cạnh cuối để bạn có cái nhìn mới về sự trì hoãn. 


Lợi và hại khi làm việc không ngừng 
khi đang có “phong độ” 


Cuộc gặp gỡ tình cờ của hai kỹ sư Microsoft trong một bữa tiệc 
tối thứ Sáu năm 1o88 đã mang tới giải pháp thú vị cho một trở 
ngại phần mềm lớn mà Microsoft đã gần như đầu hàng. Cả hai 
rời bữa tiệc để thực nghiệm giải pháp này; họ sử dụng một máy 
tính và bắt đầu soi từng dòng mã. Tối muộn hôm đó, rõ ràng họ 
đã thấy được điều gì đó. Điều mà như Frans Johansson miêu tả 
trong cuốn The Click Moment (Khoảnh khắc kết nối), đã biến 
dự án phần mềm tưởng như bị bỏ rơi ấy trở thành Windows 
3.o, thứ đã giúp Microsoft thành gã khống lồ công nghệ toàn cầu 


156 a mnd for numbers 


hiện nay.' Vậy đấy, có những lúc cảm hứng bất chợt xuất hiện nơi ta 
không thế ngờ. 

Những lần đột phá sáng tạo hiếm hoi kiểu này - những 
khoảnh khắc “giác ngộ” thư giãn theo sau bởi những nỗ lực tỉnh 
thần, làm việc cật lực suốt đêm dài - rất khác một ngày học toán 
và khoa học điển hình. Nó giống chơi thể thao hơn: sẽ có ngày 
bạn cần thể hiện hết sức mình trong điều kiện thi đấu cực kỳ căng 
thẳng. Nhưng chắc chản bạn sẽ không thể ngày nào cũng tập luyện 
trong điều kiện đó. 


Trong những ngày đạt hiệu suất tối ưu và làm việc xuyên đêm, 
có thể bạn làm được rất nhiều việc - nhưng những ngày tiếp theo, 
nếu nhìn vào nhật ký lập kế hoạch, bạn sẽ thấy mình kém hiệu quả 
hơn. Những người có thói quen hoàn thành công việc theo kiểu 
dồn cục cực đoan như vậy thường có năng suất thấp hơn nhiều 
những người hoàn thành công việc trong khoảng thời gian hợp lý 
và giới hạn.* Giữ phong độ quá lâu sẽ chóng làm bạn quá tải. 


Một hạn nộp gần kề sẽ khiến căng thẳng tăng cao, các 
hormone căng thẳng có thể kích thích và hỗ trợ cho việc suy nghĩ 
của bạn. Nhưng phụ thuộc vào adrenaline là trò chơi nguy hiểm, 
bởi vì khi bạn quá căng thẳng, khả năng suy nghĩ sáng suốt có 
thế biến mất. Quan trọng hơn, việc học toán và khoa học chuẩn 
bị cho kỳ thi tới gần rất khác việc hoàn thành một bản báo cáo 
có hạn nộp. Đó là vì toán và khoa học đòi hỏi bạn phải phát triển 
cấu trúc thần kinh mới, khác với những cấu trúc mang tính 
xã hội, hình ảnh và ngôn ngữ mà bộ não của chúng ta đã phát 
triển đến mức thành thạo. Đối với nhiều người, các cấu trúc 
thần kinh liên quan đến toán và khoa học phát triển một cách 
chậm rãi, xen kẽ giữa chế độ tư duy tập trung và phân tán trong 
khi tiếp thu nội dung bài học. Đặc biệt, khi nói đến học toán 


Tổng kết vẽ zombie trị hoãr 157 


và khoa học, những lý lẽ kiêu “tôi làm việc tốt nhất dưới áp lực 
thời hạn” là rất sai lầm.+ 

Bạn còn nhớ hai người nuốt arsen ở đầu những chương viết 
về trì hoãn? Trở lại những năm 18oo, khi việc ăn arsen chỉ xuất hiện 
trong một cộng đồng người Áo nhó bé, mọi người đều bỏ qua tác 
hại lâu dài của nó, dù ta hoàn toàn có thể gia tăng đề kháng. Điều 
này cũng giống việc ta không nhận ra được mối nguy từ trì hoãn. 


Ý thức được thói quen trì hoãn có nghĩa là nhận thức được 
điều khiến bạn thấy đau khổ lúc này có thể lại là điều lành mạnh. 
Vượt qua được thôi thúc trì hoãn cũng có nhiều điểm chung với 
các yếu tố gây căng thẳng mà cuối cùng lại có lợi cho bạn. 


đi làm việc khác!” 
~ Nhà tâm lý học B. F. SkInner, nói về nhận thức quan trọng 


Khôn ngoan chờ đợi 


Chúng ta học được rằng có những điểm tưởng là tốt lại có thể dẫn 
đến những hậu quả xấu. Hiệu ứng Einstellung trong cờ vua - tức 
không nhìn thấy nước cờ cao hơn do các định kiến trước đó - là 
một ví dụ tiêu biểu. Việc tập trung chú ý, tuy bình thường đáng 
hoan nghênh, sẽ khiến bạn bận tâm đến mức không thấy được các 
giải pháp tốt hơn. 

Cũng giống như tập trung chú ý không phải lúc nào cũng tốt; 
thói quen trì hoãn không phải lúc nào cũng xấu. Ví như, mỗi khi 
lên danh sách công việc, bạn có thể bị buộc tội trì hoãn những việc 


158 a mind for numbers 


không nằm ở vị trí đầu tiên. Một dạng trì hoãn lành mạnh là tạm 
dừng và xét lại trước khi đi vào thực hiện bất cứ điều gì. Bạn đang 
học cách chờ đợi đầy khôn ngoan. Sẽ luôn có việc cần làm. Sắp xếp 
thứ tự ưu tiên sẽ cho phép bạn nhìn ra toàn bộ bối cảnh để quyết 
định. Đôi khi, chờ đợi cũng sẽ khiến một tình huống tự giải quyết. 


Tạm dừng và xét lại là điểm mấu chốt, không chỉ trong 
việc ngăn chặn trì hoãn mà còn trong việc giải các vấn đề toán và 
khoa học nói chung. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng khác biệt khi 
các chuyên gia toán học (giáo sư và sinh viên cao học) và những 
người mới học về toán (sinh viên đại học) giải toán là các chuyên 
gia sẽ bắt đầu giải quyết vấn đề chậm hơn.° Các chuyên gia thường 
mất trung bình 4s giây để tìm cách phân loại một vấn đề theo các 
nguyên tắc cơ bản. Ngược lại, sinh viên vội vã bắt tay vào giải toán, 
nên chỉ mất 3o giây để xác định cách giải. 

Không ngạc nhiên khi kết luận của các sinh viên đại học 
thường sai, bởi lựa chọn của họ dựa trên vẻ bề ngoài hơn là các 
nguyên tắc cơ bản. Điều này tựa như các chuyên gia đã bỏ thời 
gian để đi đến kết luận rằng bông cải xanh là một loại rau và chanh 
là một loại quả, trong khi những người mới bắt đầu. lại chen vào, 
nói bông cải xanh là một cái cây nhỏ còn chanh rõ ràng Tả trứng. 
Tạm dừng sẽ cho bạn thời gian để truy cập vào thư viện khối ¡ thông 
tin và cho phép não bộ hình thành liên kết giữa một vấn đề cụ thể 


với bức tranh toàn cảnh. ) tÌŸg 3 


Chờ đợi cũng quan trọng với một bối cảnh rộng hơn. Nếu 
bạn gặp khó khăn khi cần hình tượng hóa một khái 
hoặc khoa học nào đó, tốt nhất đừng để sự thất vọng c† í 
tự cho rằng các khái niệm đó quá khó hoặc trừu 
Trong cuốn sách S:alling for Time (Câu giờ) của chuyên gia đàm 
phán giải cứu con tin của FBI, Gary Noesner, đã chia sẻ rằng tất cả 
chúng ta đều có thể học hỏi từ những thành công và thất bại trong 


Tổng kết về zombie trị r oan: 159 


các cuộc đàm phán con tin.” Khi bắt đầu các cuộc đàm phản, cảm 
xúc thường dâng cao. Những nỗ lực đẩy nhanh vấn đề thường dẫn 
tới tai họa. Việc loại bỏ ham muốn tự nhiên để không phản ứng 
nóng vội trước những kích động tâm lý sẽ tạo điều kiện cho những 
cảm xúc này tan bớt. Nêu tinh thần bình tĩnh rồi, ta sẽ cứu được 
nhiều mạng sống hơn. 

Những cảm xúc khiêu khích bạn kiểu “Cứ làm đi, cảm giác 
nó đúng mà!” có thể khiển ta lạc lối. Chẳng hạn như khi lựa chọn 
nghề nghiệp, nói “Hãy theo đuổi đam mê” có lẽ sẽ giống quyết 
định kết hôn với ngôi sao điện ảnh bạn yêu thích. Điều đó nghe 
thật tuyệt vời, cho đến khi thực tế húc thẳng vào mặt bạn. Kết quả 
chính là bằng chứng: Trong những thập niên vừa qua, những 
sinh viên mù quáng theo đuổi đam mê mà không phân tích 
hợp lý rằng liệu lựa chọn sự nghiệp của họ có thực sự khôn 
ngoan hay không, thường bất mãn với lựa chọn công việc 
hơn những người theo đuổi đam mê với lý trí." 


Tất cả những điều này đều trùng hợp với cuộc đời của chính 
tôi. Tôi ban đầu chẳng có đam mệ, tài năng, hay kỹ năng nào về 
toán học cả. Nhưng sau một loạt những cân nhắc phù hợp, tôi đã 
sẵn lòng học cho giỏi hơn. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để đạt được điều 
đó. Và tôi biết, chỉ nỗ lực thôi không đủ - tôi cũng phải tránh việc 
tự dõi mình nữa. 

Quả thực tôi đã giỏi toán hơn. Điều đó mở ra cánh cửa cho 
tôi đến với khoa học. Và rồi tôi cũng dần giỏi môn này. Khi tôi trở 
nên giỏi hơn, niềm đam mê cũng song hành. 

Chúng ta dần đam mê những gì mình giỏi. Sai lầm của chúng 
ta là nghĩ rằng nếu không giỏi khoản nào, thì chúng ta không có và 
sẽ không bao giờ phát triển được niềm đam mê cho khoản đó. 


160 a mnd for numbers 
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ SỰ TRÌ HOÄN 


Tôi luôn bị choáng ngợp trước lượng công việc phải 
làm, đến mức tôi tránh nghĩ về chúng, mặc dù điều đó 
chỉ khiến tình hình đã xấu nay lại thêm tồi tệ. Vậy tôi 
nên làm gì trong trường hợp này? 


Viết ra ba “kế hoạch vi mô” mà bạn có thể thực hiện trong vài 
phút. Hãy nhớ rằng Nữ thần May Mắn luôn phù trợ những ai 
cố gắng - hãy cứ cố hết sức tập trung vào một điều đáng giá. 


Ngay lúc này, thử nhắm mắt lại và tự nhủ trong tâm trí rằng 
bạn chẳng còn điều gì phải lo, chẳng có bất kỳ bận tâm nào, 
ngoài kể hoạch vi mô đầu tiên của bạn. (Tôi không đùa về việc 
“nhằm mắt lại” đâu - hãy nhớ nó có thế giúp bạn tách khỏi 
những suy nghĩ trước đây.°) Bạn có thế chơi một trò chơi 
Pomodoro với chính mình. Liệu bạn có thể bắt đầu đọc vài 
trang đầu tiên của chương sách này trong 2s phút? 


Việc hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn cũng giống như ăn 
salami. Bạn ăn từng lát một - từng chút một. Hãy vui mừng 
trước mọi thành tựu của mình, ngay cả những điều nhỏ nhặt 
nhất. Bạn đang tiến lên phía trước! 


Phải mất bao lâu để thay đổi thói quen trì hoãn? 


Mặc dù có thể bạn sẽ thấy một số kết quả ngay lập tức, 
nhưng sẽ cần ba tháng để thiết lập một bộ thói quen làm việc 
phù hợp và khiến bạn thoải mái. Hãy kiên nhẫn và suy nghĩ 
giản đơn thôi - đừng cố gắng thực hiện những thay đổi quyết 
liệt ngay lập tức bởi chúng có thể không bền và chỉ khiến bạn 
thêm thất vọng. 


Tổng kết về zombie trị hoãn 1é1 


Sự chú ý của tôi có xu hướng đi lan man, do đó tôi rất 
khó tập trung vào các nhiệm vụ trước mắt. Phải chăng 
định mệnh đã buộc tôi là kẻ trì hoãn? 


Tất nhiên là không! Rất nhiều trong số các sinh viên sáng tạo 
và thành công nhất của tôi đã vượt qua chứng tăng động 
giảm chú ý (ADHD) và những khó khăn liên quan đến chú ý 
khác bằng các công cụ tôi đã đề cập trong sách này. Bạn cũng 
có thể! 


Nếu bạn dễ bị phân tâm, các công cụ giúp bạn tập trung vào 
nhiệm vụ cụ thể trong một khoảng thời gian ngắn sẽ là có ích 
nhất. Các công cụ này bao gồm nhật ký kế hoạch, bảng trắng 
ở cửa phòng, đồng hồ hẹn giờ, các ứng dụng và chương trình 
giúp thiết lập lịch trình và hẹn giờ trên điện thoại thông minh 
hoặc máy tính. Tất cả những công cụ này sẽ giúp bạn chuyển 
đổi zombie thói quen trì hoãn của mình thành zombie thói 
quen “chịu trách nhiệm” 


CHIA SẺ TỪ SINH VIÊN MẮC RỐI LOẠN GIẢM CHÚ Ý 


”Là một sinh viên mắc chứng rối loạn suy giảm chú ý, tôi phải 
vật lôn với trì hoãn hàng ngày, và làm việc theo cấu trúc định 
sẵn là cách duy nhất để ngăn ngừa sự trì hoãn. Đối với tôi, điều 
này nghĩa là phải viết MOI THỨ vào bản kế hoạch hay sổ tay - 
từ han nộp bài tập, thời gian làm việc, đến thời gian đi chơi với 
bạn bè. Cùng có nghĩa là học tập trong cùng một khu vực mỗi 
ngày và loại bỏ TẤT CẢ những gì gây xao nhãng - ví dụ, tắt điên 
thoại di đông 

Bây giờ tôi làm một việc vào cùng môt khoảng thời gian 
nhất định trong tuần - vì cơ thể tôi thích các cấu trúc và thói 


162 


a minnd for numbers 


quen, đó là lý do lúc đầu tôi phải rất khó khăn mới thoát khỏi 

thói quen trì hoãn, nhưng cũng chính nhờ nó mà tôi có thể dễ 

dàng duy trì những thói quen mới sau một tháng tự buộc bản 
thân làm theo ` 

— Weston Jeshurun, sinh viên năm hai, 

không rõ chuyên ngành 


Bạn đã nói chỉ nên sử dụng ít ý chí nhất khi phải xử lý 
trì hoãn. Nhưng liệu tôi có nên vận dụng thật nhiều 
ý chí để tự củng cố ý chí? 


Sức mạnh ý chí rất giống cơ bắp. Bạn phải sử dụng cơ bắp 
đế chúng tự tăng cường và phát triển theo thời gian. Nhưng 
tại một thời điểm cụ thể, cơ bắp của bạn chỉ có ngần ấy năng 
lượng mà thôi. Ta cần cân bằng mới có thể phát triển và sử 
dụng sức mạnh ý chí.'° Đây chính là lý do nếu bạn đang cố gắng 
thay đối, thì quan trọng là trong một thời điểm chỉ nên làm duy 
nhất một việc. 


Ngồi xuống để học thì đễ. Nhưng ngay khi ấy, tôi lại thấy 
mình lướt Facebook hoặc xem e-mail. Và trước khi kịp 
nhận ra, tôi đã mất tám tiếng để làm một việc chỉ cần 
ba tiếng. 


Tổng kết về zombie trì hzãr: 163 


Đồng hồ hẹn giờ Pomodoro là công cụ đa năng đánh lạc hướng 
zombie. Chẳng ai nói rằng bạn phải hoàn hảo trong việc vượt 
qua những thói quen trì hoãn. Bạn chỉ cần tiếp tục làm việc để 
cải thiện quá trình của mình mà thôi. 


Bạn sẽ nói gì với các sinh viên hay trì hoãn nhưng không 
chịu nhận lỗi mà lại đổ lỗi cho mọi người và mọi thứ 
ngoại trừ bản thân họ? Hay các sinh viên đã trượt mọi 
kỳ kiểm tra nhưng nghĩ rằng họ hiểu vấn đề tốt hơn 
những gì điểm số của họ thể hiện? 

Nếu liên tục rơi'vào tình huống mà bạn nghĩ “Không phải lỗi 
tại tôi? tức là bạn đang có vấn đề. Bởi sau cùng, bạn chính là 
người tự quyết số phận của mình. Nếu không nhận được điếm 
số mong muốn, bạn cần bắt đầu thay đổi đế hướng mình tới 
bến bờ tốt đẹp hơn chứ không phải đố lỗi cho người khác. 
Nhiều sinh viên từng nói với tôi rằng họ “hiếu rõ vấn đề” Họ 
đố lỗi chỉ trượt vì “học tài thi phận”. Thông thường, bạn cùng 
lớp của các sinh viên này sẽ kế cho tôi sự thật: Họ học rất ít 
hoặc không học. Thật buồn khi phải nói nhiều người tự tin 
vào khả năng của mình đến mức ảo tưởng. Tôi tin rằng đây 
cũng là lý do các nhà tuyến dụng thích tuyến những người 
đạt thành tích cao trong toán và khoa học. Điểm số tốt trong 
những môn này thường là một chỉ số khách quan về khả năng 
xử lý của sinh viên trước những vấn đề khó khăn. 

Tu cũng cần nhấn mạnh lại rằng các chuyên gia tầm cỡ thế 
giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau đều tiết lộ con đường đạt tới 
mức chuyên gia không hề dễ dàng. Họ đã trải qua một số thời 
điểm khó khăn để đạt được mức độ chuyên môn hiện tại, khi 
họ có thể lướt qua mọi thứ dễ như bỡn." 


1óá a mnd for numbers 


BÂY 6T ĐẾN LƯỢT BẠN! 


Thực hành chăn dắt zombie 


Hãy suy nghĩ về một thử thách mà bạn đặt ra nhưng chưa làm. 
Những suy nghĩ nào sẽ thúc đẩy bạn thực hiện thử thách này? Ví dụ, 
bạn có thể nghĩ: "Không khó lắm đâu; mình bắt đâu làm rồi thì cũng 
dễ thôi; đôi khi làm những thứ không thích cũng hay, làm xong cũng 
đáng công lắm.”'? 


TÓM TẮT 


Trì hoãn là một chủ đề quan trọng, nên bản tóm tắt này sẽ bao 
gồm những điểm chính từ tất cả các chương sách về vượt qua sự 
trì hoãn: 

» _ Lập nhật ký kế hoạch đế có thể dễ đàng theo dõi khi hoàn 
thành mục tiêu và xem phương pháp nào hiệu quả. 

s Hãy cam kết mỗi ngày đều thực hiện các việc và nhiệm vụ 
nhất định. 

s . Liệt kêcông việc hôm sau ra bản kế hoạch vào tối hôm trước, 
để não bộ có thời gian suy nghĩ về các mục tiêu nhằm đảm 
bảo thành công cho bạn. 

s Sắp xếp công việc thành một loạt những thử thách nhỏ. 
Hãy chắc chắn rằng bạn (và zombie của bạn nữa! được 
tưởng thưởng xứng đáng. Hãy dành ra ít phút để thưởng 
thức cảm giác hạnh phúc và thành công. 

s_ Hãy cố tình trì hoãn phần thưởng cho đến khi bạn hoàn 
thành nhiệm vụ. 

« Cẩn thận trước các dấu hiệu dẫn đến trì hoãn. 

s Hãy tự đặt mình vào môi trường mới, it dấu hiệu dẫn 


Tếng kết về zorribie trì hoãn, 1á5 


đến trì hoãn hơn, chẳng hạn như khu vực yên tĩnh trong 
thư viện. 

«- Trở ngại sẽ xuất hiện, nhưng đừng đổ lỗi cho các yếu tố bến 
ngoài về tất cả các vấn đề của bạn. Nếu mọi thứ luôn là lỗi 
của ai đó, thì đã đến lúc bạn phải tự xem lại chính mình rồi. 

®- Tin tưởng vào hệ thống quản lý mới của bạn. Hãy làm việc 
chăm chỉ trong thời gian của chế độ tập trung - và cũng hãy 
tin tưởng vào hệ thống đó đủ đế khi thư giãn, bạn sẽ thư 
giãn hoàn toàn mà không thấy tội lỗi. 

«- Có kế hoạch dự phòng cho những khi bạn trì hoãn. Không 
phải ai cũng hoàn hảo. 

«- Có gì khó chịu cần làm nhất thì nến làm đầu ngày (Hãy ăn 
con ếch của bạn ngay!). 


Thử nghiệm vui vẻ nhé! 


DỪNG VÀ NHỚ LẠI 


Gập sách lại và nhìn đi chỗ khác. Những ý chính của chương này 
tà gì? Tối nay trước khi bạn đi ngủ, hãy nhớ lại những ý chính 
một lần nữa ~ thời điểm ngay trước khi ngủ thường là thời điểm 
đặc biệt hiệu quả để gắn ý tưởng vào tâm trí. 


CÂU HỎI NÂNG CAO 
1. Nếu bạn gặp vấn đề vì dễ bị phân tâm, đâu là những cách 
tiếp cận giúp bạn ngăn ngừa trì hoãn? 
z. Làm sao để biết được khi nào trì hoãn là có ích và khi nào 
thì có hại? 
3. Có thời điểm nào bạn nhận thấy việc dừng lại và suy xét 
trước khi bắt tay vào việc mang lại lợi ích hay không? 


1ó6 a minnd for numbers 


4. Nếu ngồi làm việc nhưng lại không tập trung, bạn sẽ làm gì 
để bản thân có thế nhanh chóng trở lại công việc? 

s. Hãy nghĩ về cách bạn phản ứng với các thất bại. Bạn có chủ 
động nhận lỗi về mình không? Hay bạn lại tự đóng vai nạn 
nhân? Rốt cuộc, cách phản ứng nào là tốt nhất? Tại sao? 

6. Tại sao khi lựa chọn sự nghiệp những người theo đuổi niềm 
đam mê mà không đánh giá kỹ lưỡng quyết định đó, lại ít có 
khả năng hạnh phúc với sự nghiệp của họ? 


{10} 
Cải thiện 
trí nhớ của bạn 


oshua Foer là một gã bình thường. Nhưng đôi khi những 
người bình thường lại làm những việc rất phi thường. 


Vừa tốt nghiệp đại học và vẫn đang sống với cha mẹ, Foer nỗ 
lực để trở thành nhà báo. Anh không có trí nhớ tuyệt vời; thường 
xuyên quên những ngày quan trọng như sinh nhật của bạn gái, 
không thể nhớ nơi để chìa khóa xe, và quên cả việc đã bỏ thức ăn 
vào lò. Và trong công việc, cho dù đã cố gắng sửa chữa, anh vẫn viết 
its thay vì itS. 

Nhưng Foer ngạc nhiên khi thấy một số người dường như 
rất khác biệt. Họ có thể ghi nhớ thứ tự của một bộ bài tây chỉ trong 
3o giây, hoặc rất đễ dàng ghi nhớ hàng chục số điện thoại, tên tuổi, 
khuôn mặt, sự kiện hay ngày tháng. Hãy cứ đưa cho những người 
này bất kỳ bài thơ nào, và chỉ trong vài phút, họ có thể lập tức đọc 
thuộc lòng cho bạn nghe. 

Foer đã ghen tị. Những thiên tài ghi nhớ này, anh nghĩ, hẳn 
có một bộ não với những liên kết lạ kỳ, nhờ đó họ đễ dàng ghi nhớ 
được lượng dữ liệu khổng lồ. 


168 a mnd for numbers 


Nhà báo Josh Foer khi đang chuẩn bị tham dự cuộc thí Vô địch Ghi nhớ Mỹ 
Chụp tai và các lỗ kim trên tấm che mắt giúp anh tránh bị phân tâm - kẻ thù 
tón nhất của các thí sinh cuộc thi này. Đây là lời nhắc nhở cho bạn rằng tốt nhất 
nên tập trung không để xao lãng, nếu bạn muốn đua điều gì vào trí nhớ 


Nhưng các thiên tài ghi nhớ mà Foer đã trò chuyện đều 
khẳng định rằng khả năng ghi nhớ của họ trước khi huấn luyện 


hoàn toàn ở mức trung bình. Có vẻ khó tin, nhưng chính những 


Cài thiện trí nhớ của bạn 1ó9 


người này khẳng định kỹ thuật hình dung từ xa xưa đã giúp họ 
nhớ nhanh và dễ dàng đến vậy. Ai cũng làm được cả, Foer nghe 


người ta lặp lại nhiều lần. Ngay cả anh cũng làm được." 


Những lời lẽ khiêu khích đó đã mở ra cảnh tượng không 
tưởng nhất với Foer: Anh nhìn chằm chằm vào một bộ bài, với tư 
cách một trong những thí sinh vòng chung kết cuộc thi Vô địch 
Ghi nhớ Mỹ. 


"Với tự cách những nhà giáo dục, chúng ta đê sốt sắng khuyến 
khích sinh viên tạo lập các khối thông tin thay vì chỉ nhớ các dữ 
kiên riêng lẻ, khiến đôi khi lại tạo ấn tượng rằng việc ghi nhớ 
không quan trọng. {` Tại sao tôi phải nhơ môt phương trình khi 
có thể tra cúu được? ˆ} Nhưng nhớ các đữ kiện quan trọng rất 
cần thiết, vì chính chúng sẽ tạo thành hạt giống cho quá trình 
lập khối thông tin đẩy sáng tạo! Bài học cần rút ra ở đây là 
chúng ta phải tiếp tục đưa đẩy và chơi đùa với những thứ đã ghi 
nhớ trong đầu để có thể hình thành các khối ” 
~ Forrest Newman, giáo sư Thiên văn học và Vật lý, 
Cao đẳng Thành phố Sacramento 


Bạn có thể nhớ bàn bếp nhà mình nằm ở đâu 
hay không? 
Bàn về trí nhớ không gian tượng hình khổng lô 


Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết chúng ta có những hệ thống trí 
nhớ hình ảnh và không gian cực kỳ tuyệt vời. Khi sử dụng các kỹ 
thuật dựa trên các hệ thống đó, bạn sẽ có cách khác ngoài việc lặp 
đi lặp lại để ghi thông tin vào não. Đó là cách tiếp cận thú vị, dễ 
nhớ và sáng tạo giúp bạn nhìn, nghe và cảm nhận những gì muốn 


170 a mind for numbers 


nhớ đễ dàng hơn. Hơn thế nữa, những kỹ thuật này giải phóng trí 
nhớ làm việc của bạn. Khi sắp xếp mọi thứ theo cách đôi khi khá 
kỳ quặc nhưng có khả năng truy hồi cao, bạn sẽ dễ dàng phát triển 
trí nhớ dài hạn. Điều này giúp loại bỏ căng thẳng trong khi làm bài 
kiểm tra. 


Đây là ý kiến của tôi về khả năng nhớ hình ảnh và không gian 
tốt. Nếu được yêu cầu nhìn xung quanh một ngôi nhà trước đây 
bạn chưa từng đến thăm, bạn sẽ sớm hiếu cách bố trí đồ nội thất 
nói chung, vị trí các căn phòng, màu tường, và các loại thuốc trong 
tủ thuốc nhà tắm (chà!). Chỉ trong vài phút, não bộ sẽ thu được và 
giữ lại hàng ngàn thông tin mới. Thậm chí vài tuần sau, bạn vẫn sẽ 
lưu trong trí nhớ nhiều thông tin hơn việc nhìn chằm chằm vào bức 
tường trống trơn với cùng một thời lượng. Não bộ của bạn được 
xây dựng để giữ lại loại thông tin chung kiểu này về một địa điểm. 


Các thủ thuật ghi nhớ được các chuyên gia ở thời cổ đại lẫn 
hiện đại sử dụng đều khai thác khả năng ghi nhớ không gian 
tượng hình tự nhiên kiểu này. Tố tiên chúng ta chưa hề cần đến 
trí nhớ sâu rộng đế nhớ những cái tên hay con số. Nhưng họ cần 
thứ trí nhớ giúp họ về nhà sau chuyến săn hươu dài ba ngày, hoặc 
đế biết vị trí của những trái việt quất tròn mọng trên sườn núi đá 
phía nam của trại. Những nhu cầu ngày một phát triển này đã giúp 
hình thành hệ thống bộ nhớ cao cấp - đế nhớ “đồ vật ở đâu và 
trông như thể nào”. 


Cải thiện trí nhớ của bar 171 


Sức mạnh của các hình ảnh dễ nhớ 


Đề bắt đầu khai thác hệ thống ghi nhớ hình ảnh, hãy thử tạo ra 
một hình ảnh thật để nhớ đại diện cho một điều mà bạn cần nhớ .* 
Ví dụ, bạn có thể sử dụng hình ảnh này để nhớ Định luật II 
Newton: ƒ= ma. (Đây là tương quan cơ bản giữa lực với khối lượng 
và gia tốc, điều mà nhân loại mất hàng trăm ngàn năm mới tìm ra.) 
Chữ cái ƒtrong công thức có thể đại diện cho từ flying (bay), m cho 
mule (con la), còn chữ a, ồ, cái đó tùy bạn thôi! 


Một cách ghi nhớ sáng tạo - những tháng ở các khóp đốt ngón tay nổi lên thì có 
31 ngày. Một sinh viên chuyên ngành toán chia sẻ: "Thật kỳ diệu, với công cụ 
ghi nhớ đơn giản này, tôi khó mà quên nổi tháng nào có 31 ngày - tôi thực sự 
rất ngạc nhiên. Mười giây để học được thứ tôi đã trốn tránh suốt 20 năm bởi 
nghĩ rằng thật nhàm chán khi phải ngồi ghi nhớ điều này theo cách lặp đi lặp lại.” 


172 a mind for numbers 


Sở dĩ hình ảnh cực kỳ quan trọng với trí nhớ bởi hình ảnh 
liên kết trực tiếp với trung khu không gian tượng hình nằm ở 
não phải. Hình ảnh giúp bạn gói lại một khái niệm tưởng chừng 
rất đơn điệu và khó nhớ bằng cách khai thác khu vực thị giác có 
khả năng ghi nhớ phát triển. 


Càng xây dựng được nhiều móc nối thần kinh bằng cách khơi 
gợi các giác quan, bạn càng dễ nhớ được khái niệm và ý nghĩa của 
nó. Ngoài việc chỉ nhìn thấy con la, bạn có thể ngửi thấy mùi của nó 
và cảm thấy làn gió lướt qua hệt như cảm nhận của nó. Bạn thậm 
chí có thể nghe thấy cả tiếng gió rít. Hình ảnh càng hài hước và càng 
có tính khơi gợi càng tốt. 


Kỹ thuật cung điện ký ức 


Kỹ thuật cung điện ký ức yêu cầu gợi nhớ một địa điểm quen thuộc 
~ chẳng hạn như bố cục nhà bạn và dùng nó như một bảng ghi chú 
trực quan để lưu trữ các hình ảnh liên quan đến khái niệm muốn 
ghi nhớ. Bạn chỉ cần gợi nhớ địa điểm quen thuộc ấy: ngôi nhà, 
đường đi học, hay nhà hàng yêu thích. Và thế là xong! Chỉ chớp 
con mắt giàu trí tưởng tượng của bạn thôi, chúng sẽ trở thành 
cung điện ký ức mà bạn sẽ dùng đế ghi nhớ. 


Kỹ thuật cung điện ký ức rất hữu ích để ghi nhớ các vật không 
liên quan, như danh sách đồ tạp hóa (sữa, bánh mì, trứng). Đế sử 
dụng kỹ thuật này, bạn có thể tưởng tượng một chai sữa khống lồ 
ngay thềm nhà, bánh mì ở trên ghế, và một quả trứng vỡ đang tong 
tỏng bên cạnh bàn trà. Nói cách khác, hãy tưởng tượng mình đang 
đi bộ qua một nơi quen thuộc, cùng với những hình ảnh dễ nhớ 
đáng kinh ngạc về những gì bạn muốn nhớ. 

Giả sử bạn đang cố gắng nhớ thang đo độ cứng của khoáng 
vật, dao động từ 1 đến ¡o (phấn rôm/talc 1, thạch cao/gypsum 2, 


Cải thiện trí nhớ của ban 173 


đá canxi 3, đá fuorit 4, apatit s, orthoclase 6, thạch anh/quartz 
7, topaz 8, corundum g, kim cương/diamond +o). Bạn có thế lấy 
chữ cải đầu của mỗi chất và viết lại thành một câu dễ nhớ hơn: 
Terrible Giants Can Find Alligators or Quaint Trolls Conveniently 
Digestible (dịch nghĩa: Khổng lồ khủng khiếp kiếm Cá sấu, hay 
để Yêu quái kỳ dị tiện tiêu hóa). Vấn đề là câu này cũng vẫn sẽ 
khó nhớ với bạn. Nhưng nếu bạn thêm vào một cung điện ký 
ức chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ngay cửa trước nhà bạn, có một gã 
khổng lồ hung bạo, trên tay cầm một cái lon. Bước vào trong nhà, 
bạn nhìn thấy một con cá sấu... Đại loại vậy. Dù là học về tài chính, 
kinh tể, hóa học, hay bất kỳ môn nào khác, bạn cũng có thể 
sử dụng cách tiếp cận tương tự. 


Hãy dạo quanh cung điện ký úc để lưu trữ các hình ảnh dễ nhớ với bạn. Đây là 
cách hữu ích để nhớ danh sách như năm yếu tổ của một câu chuyện hoặc bảy 
bước của phương pháp khoa học 


Lần đầu tiên thực hiện, bạn sẽ làm khả chậm. Sẽ mất một 
thời gian để có thể tạo được hình ảnh tinh thần vững chắc. Nhưng 
càng làm nhiều, bạn sẽ càng nhanh hơn. Một nghiên cứu cho thấy 
người sử dụng kỹ thuật cung điện ký ức có thể nhớ tới hơn os% 


174 a mind for numbers 


một danh sách 4o đến so mục chỉ sau một hoặc hai lần “đi dạo” 
tỉnh thần, với hình tượng các đồ vật rải rác trong khuôn viên trường 
đại học địa phương.* Khi sử dụng bộ não theo cách này, quá trình 
ghi nhớ sẽ trở thành bài tập tuyệt vời để rèn luyện trí sáng tạo và 
đồng thời tạo ra các móc thần kinh giúp bạn trở nên sáng tạo hơn. 
Còn lý do gì để bạn không thích điều này nhỉ?? (À, cũng có một 
lý do: Bởi vì phương pháp này liên kết với hệ thống không gian 
tượng hình, nên bạn không nên dùng kỹ thuật cung điện ký ức khi 
đang làm các công việc cũng liên quan đến không gian khác, như 
lái xe chẳng hạn.5 Phân tâm sẽ rất nguy hiểm.) 


BÂY ñTỮ ĐẾN LƯỢT BẠN! 


Sử dụng kỹ thuật cung điện ký ức 


Tracey Magrann - một giáo sư đâu ngành giải phẫu học đã dùng 
kỹ thuật cung điện ký ức để học về năm lớp biểu bì: 4 
"Biểu bì có năm lớp. Từ trong ra ngoài, lân lượt là stratum basale 
(lớp đáy|, stratum spinosum [lớp gai], stratum granulosum llớp hạt), 
stratum lueidum lớp sáng], và stratum corneum Ílớp sừng). 

nhớ đâu là lớp sâu nhất, hãy hình đụng tầng hẳm nhà bạn. Đó là: 
lớp đáy. ĐỀ nà từ tắng ¡hắm [tầng sâu nhất] lên mái nhà (tâng cao nhất], 
bạn đi lên bậc thang tâng hắm.. hãy cần thận! Vì chúng được. 
bao bởi cây XI“. rồng có gai [lớp ga]. Sau đó bạn đi à 


ä kem chống nắng trước khi lên r dể 
l lột lớp kem chống nắng vì nó bảo vệ bạn | 


lắng trong tưởng tượng. 6iờ thì bạn đã sẼ ề 
g thức thạch mai rùa [lớp sừng]?' - -- ‹ +sỈ 
: Meg dụng cung điện ký úc trong bọc tập ch: 
tr "Ad 


Cải thiện trị nhơ của bạn 175 


Những bài hát giúp gắn chắc ý tưởng trong tâm trí bạn liên quan 
đến kỹ thuật cung điện ký ức ở chỗ, chúng cũng ưu tiên hoạt động 
ở bản cầu não phải. Có những giai điệu giúp bạn nhớ công thức 
bậc hai, công thức tính thể tích trong môn hình học, và nhiều 
dạng phương trình khác. Thử tra Google “công thức bậc hai” và 
“bài hát” để xem các ví dụ, hoặc bạn có thế tự “sáng tác” một bài 
riêng. Nhiều bài thơ ca cho trẻ nhỏ thường kết hợp hành động 
để giúp ghi nhớ lời (ví dụ như trong bài Trời nắng trời mưa, 
các bạn nhỏ vừa hát vừa bắt chước hành động của thỏ con khi 
tắm nắng và trốn mưa). Các chuyển động có ý nghĩa, từ giậm chân 
đến lắc lư hay nhảy nhót, sẽ tạo thêm nhiều móc thần kinh để 
giữ ý tưởng trong trí nhớ, bởi chuyển động thường tạo ra những 
cảm giác cũng là một phần của trí nhớ. 

Những loại kỹ thuật này hữu ích cho cả những thứ ngoài 
phương trình, khái niệm, và danh sách tạp hóa. Ngay cả phát biểu 
hay thuyết trình - những sự kiện sống còn chốc lát lại khiên bạn 
như “ông phống” - cũng dễ dàng hơn nhiều nếu bạn sử dụng 
những hình ảnh dễ nhớ để lưu giữ những ý tưởng quan trọng 
muốn trình bày. Bạn chỉ cần gản những ý tưởng đó với những 
hình ảnh đáng nhớ thôi. Hãy xem bài diễn thuyết lão luyện tại 
TED của Joshua Foer để thấy kỹ thuật cung điện ký ức đã giúp ghi 
nhớ những bài phát biểu đến thế nào.° Nếu bạn muốn biết cách 
áp dụng trực tiếp những ý tưởng này vào việc ghi nhớ các 
công thức, hãy vào trang SkillsToolbox.com để xem danh sách các 
hình ảnh dễ nhớ cho các ký hiệu toán học.” (Ví dụ, dẫu chia “/” là 
chiếc cầu trượt của trẻ con.) 

Các cách thức hỗ trợ ghi nhớ, dù bằng hình ảnh dễ nhớ, bài 
hát gây nghiện, hay những “cung điện” dễ tưởng tượng đều hữu 
ích vì chúng giúp bạn tập trung và chú ý khi não bộ của bạn muốn 
ngừng lại đế làm việc khác. Chúng sẽ nhắc bạn rằng mấu chốt nằm 
ở việc ghi nhớ ý tưởng, ngay cả khi ý tưởng ban đầu có kỳ quặc 


176 a mnd for numbers 


thế nào đi nữa. Nói tóm lại, các kỹ thuật ghi nhớ nhắc nhở bạn 
hãy làm cho những thứ cần học trở nên có ý nghĩa, đáng nhớ và 


vui nhộn. 


"Trong môn hóa học ở lớp mười, chúng tôi được làm quen với 
Hằng số Avogadro ó,02214 x 10” - và cả lớp tôi chẳng ai nhớ 
được nó. Vì vậy, một bạn đã “chế” bài hát về nó với giai điêu 
mươn từ quảng cáo ngũ cốc Golden Grahams [hóa ra đó là môt 
bài hát xưa, tên là `0h, Them Gotden Slippers ˆ]. Và đến tận bây 
giờ, 30 năm sau, khi đã là môt sinh viên già dặn, tôi vẫn nhớ rõ 
sổ Avogadro nhờ bài hát đó.” 

~ Malcoltm Whitehouse, kỹ sư cao cấp, 


chuyên ngành máy tính 


LỜI KHUYÊN CỦA GIẢNG VIÊN HÀNG ĐẦU, 
Ô TT 


"Đi dạo vòng quanh, và thâm chí ăn nhẹ trước, sẽ hữu ích khi 
bạn đang muốn ghi nhớ vì não bộ dùng rất nhiều năng lượng 
trong các hoạt đông tinh thân. Sử dụng nhiều vùng não khi 
học tập cũng rất quan trọng. Vùng vỏ não thị giác dùng để 
nhớ những gì chúng ta thấy, vỏ não thính giác cho những điều 
chúng ta nghe, vỏ não xúc giác cho những điều chúng ta cảm 
nhận và vỏ não vận động cho những thứ chúng ta nhặt lên và 
dịch chuyển. Bằng cách sử dụng nhiều vùng não hơn khi học 
tập, chúng ta xây dựng các kiểu hình trí nhớ mạnh mẽ hơn, dệt 
một mạng lưới chặt chẽ hơn và khó có thể bị lãng quên trong 
suốt quãng thời gian căng thẳng của một bài thi. Ví dụ, trong 


Cải thiện trị nhớ của ban 177 


phòng thị nghiệm giải phẫu học, các sinh viên nên nhấc các mô 
hinh lên, nhãm mất lại, cảm nhân từng cầu trục và gọi tên từng 
phần Ổ, ban có thể bỏ qua khúu giác và vị giác .. ta cùng nên 
đặt ra chút giới hạn!” 

- Tracey Magrann, Giao sư Khoa hoc Sinh hoc, 


TÓM TẮT 


® Kỹ thuật cung điện ký ức - đặt những thông tin cần ghi nhớ 
vào bối cảnh quen thuộc - cho phép bạn tận dụng sức mạnh 
của hệ thống trí nhớ hình ảnh. 


s - Học cách sử dụng trí nhớ một cách có quy củ hơn nhưng 
vẫn sáng tạo, sẽ giúp bạn tập trung chú ý, ngay cả khi bạn tạo 
ra các kết nối kỳ lạ, phân tán làm nền tảng cho những ký ức 
mạnh mẽ hơn. 


» Bằng cách ghi nhớ những nội dung bạn đã hiểu, bạn có thể 
nội hóa nội dung đó sâu sắc hơn, tăng cường sức mạnh của 
thư viện tinh thần để trở thành một bậc thầy thực thụ trong 
lĩnh vực đó. 


DỪNG VÀ NHỚ LẠI 


Gấp sách lại và nhìn đi chỗ khác. Những ý tưởng chính của 
chương này là gì? Sáng mai, khi thức dậy và bắt đầu giai đoạn 
“ra khỏi giường” thường ngày, hãy xem bạn nhớ lại được bao 
nhiêu ý tưởng quan trọng trong chương này. 


178 a mind for numbers 


CÂU HỎI NÂNG CAO 


1. Mô tả hình ảnh bạn có thể dùng để nhớ một phương trình 
quan trọng. 


2. Chọn một danh sách gồm ít nhất bốn ý tưởng hoặc khái niệm 
quan trọng bất kỳ từ bất kỳ lớp học nào. Mô tả cách bạn mã 
hóa những ý tưởng đó thành hình ảnh dễ nhớ và chỉ ra nơi 
bạn sẽ đặt chúng vào trong cung điện của mình. (Vì sự an 
toàn tỉnh thần của giáo viên, tôi khuyên bạn nên đẹp bớt vài 
ý niệm sống động quá đáng. Như một nữ diễn viên Anh đã 
từng dí đỏm: “Tôi không quan tâm những gì họ làm, miễn 
là họ không làm trên đường phố và khiến những con ngựa 
sợ chết khiếp.”) 

3. Hãy giải thích kỹ thuật cung điện ký ức để bà nội của bạn 
cũng có thể hiếu. 


BẠN CÓ THỂ HỌC CÁCH TƯ DUY KHÔNG GIAN - 
SHERYL SORBY, GIÁO SƯ NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH - 


Sheryt Sorby là kỹ sư từng đoạt nhiều giải thưởng, với các nghiên 
cứu bao gồm việc thiết kế đổ họa máy tính ba chiều để thể hiện trực 
quan các hành vi phúc tạp. Dưới đây là câu chuyện của bà.® 


“Nhiều người đã sai lắm khi tin rằng trí tuệ không gian là một 
đại lượng cố định - bạn chỉ có thể có hoặc không có. Tôi có thể nói dứt 
khoát rằng điều này không đúng. Trên thực tế, tôi là nhân chứng sống 
cho việc học được tư duy không gian. Suýt chút nữa, tôi đã bỏ qua nghề 
kỹ sư vì kỹ năng không gian yếu kém của mình, nhưng tôi đã cố gắng 
khắc phục, phát triển các kỹ năng và hoàn thành chương trình học. Vì 
thời sinh viên phải vật lộn với tư duy không gian, nên tôi đã dành sự 
nghiệp của mình để giúp sinh viên phát triển kỹ năng ấy. Hẳu như tất 
cả các sinh viên làm việc với tôi đầu đã cải thiện được kỹ năng nhờ 
luyện tập. 


Cải thiện trí nhớ của bạn 179 


Trị thông mình của con người có nhiều dang. từ âm nhạc, ngôn 
ngữ đến toán học và còn hơn thế. Một dạng quan trong chính là tư duy 
không gian Người co tư duy không gian cao cấp co thể tưởng tương 
được một vật thể trông như thế nào từ các góc nhìn khác nhau, hay 
sau khi chúng được xoay, hoặc căt làm đôi. Trong môt sổ trường hợp, 
tư duy không gian có thể là khả năng tìm ra đường đi, chỉ với môt tấm 
bản đồ trong tay. 


Người ta đã chúng mình tâm quan trong của khả năng tư duy 
không gian đối với nhiều ngành như kỹ thuật, kiên trúc, khoa học máy 
tính... Hày nghĩ về công việc của các kiểm soát viên không lưu, những 
người phải tưởng tương đường bay của nhiều mảy bay trong một thời 
điểm nhất định, để đảm bảo đường bay của chúng không giao nhau. Hãy 
tưởng tương kỹ năng tư duy không gian mà một kỹ sư cơ khí ô tô cần để 
lắp lai các chị tiết vào động cơ. Trong các nghiên cúu gần đây, người ta 
thấy tư duy không gian liên quan đến sáng tao và đổi mói. Nói cách khác, 
tư duy không gian của bạn càng tốt, bạn càng sảng tao và mới mẻ hơn! 


Chúng tôi đã tìm ra lý do một số sinh viên lai yếu kỹ năng không 
gian. Có thể họ đã không có nhiều trải nghiệm thời thơ ấu để thúc đẩy 
các kỹ năng này. Những đứa trẻ bỏ thời gian tháo đổ ra rồi lắp lại thường 
có kỳ năng không gian tốt. Trẻ em chơi thể thao cũng vậy. Hãy nghĩ đến 
bóng rổ. Người chơi phải tưởng tượng được đường vòng cung cần để đua 
bóng vào rổ từ vị trí bất kỳ trên sân. 


Tuy nhiên, ngay cả khi hồi bé ta không làm vây, thì chuyện cũng 
chưa phải quá muộn. Các kỹ năng không gian vẫn có thể phát triển tốt 
cả khi chúng ta đã trưởng thành - chỉ cần tập luyện và kiên nhẫn thôi. 

Bạn làm gì được nhỉ? Hãy thử phác thảo chính xác môt đối tượng, 
và sau đó thử phác họa nó từ một góc nhìn khác. Hãy chơi game 3D trên 
máy tính. Hãy lắp ghép hình xếp 3D Ícó thể bạn sẽ phải chơi xếp hình 
2D truóc!}. Tắt GPS và cố gắng tìm phương hướng bằng bản đồ. Hơn hết 


{11 


Thêm nhiều mẹo 
ghi nhớ 


Hãy tạo một phép ấn dụ hoặc so sánh thị giác 
sống động 


Một trong những cách tốt nhất bạn có thể làm để vừa nhớ vừa hiểu 
được các khái niệm trong toán và khoa học là tạo phép ẩn dụ hoặc 
phép so sánh cho nó ~ càng sinh động càng tốt.' Phép ẩn dụ đơn 
giản là cách nhận ra có những điều tương tự nhau.Những ý tưởng 
đơn giản như miêu tả của giáo viên địa lý rằng đất nước Syria có 
hình dạng bát ngũ cốc và Jordan trông như giày thế thao Air Jordan 
của Nike có thể gắn bó với một sinh viên hàng chục năm. 


Nếu bạn đang tìm hiểu về dòng điện, dòng nước sẽ là một cách 
tưởng tượng phù hợp. Tương tự, điện áp có thể “giống như” áp lực. 
Điện áp giúp đấy dòng điện đến nơi bạn muốn, giống một bơm cơ 
học dùng áp suất vật lý để đẩy nước. Khi tiến đến mức hiểu sâu hơn 
về điện năng hay bất cứ chủ đề nào, bạn có thể sửa lại phép ẩn dụ của 
mình, hoặc bỏ nó đi và tạo ra những ẩn dụ khác ý nghĩa hơn. 


Thêm nhiều meo ghi nhớ 181 


Nếu đang cổ hiểu khái niệm giới hạn (lim) trong tích phân, 
bạn có thế hình dung một vận động viên chạy sắp cán đích. Càng 
gần đích, anh ta càng chậm lại. Nó như một thước phim quay 
chậm trong đó vận động viên không thê cán đích, cũng như chúng 
ta sẽ chẳng thể tiến tới giới hạn trong thực tế. Thật tình cờ, cuốn 
sách nhỏ Calculus Made Easy (Tích phân dễ như bỡn) của Silvanus 
Thompson đã giúp nhiều thê hệ sinh viên làm chủ môn học này. 
Đôi khi các giáo trình quá tập trung vào tiểu tiết khiến bạn bỏ lỡ 
những khái niệm toàn bối cảnh quan trọng nhất. Những cuốn 
sách như Calculus Made Easy rất hữu ích vì chúng sẽ giúp ta tập 
trung vào những vấn đề quan trọng nhất. 

Việc đưa bản thân vào khái niệm mà bạn đang cố hiểu cũng 
khá hữu ích. Hãy tưởng tượng mình đang xỏ chân vào đôi đép 
bông electron ấm áp và mềm mại khi nó đang đào xuyên một tấm 
đồng, hoặc lẻn vào bên trong căn nhà ẩn số x của phương trình đại 
số và cảm nhận việc thò đầu khỏi sự bí ẩn thể nào (chỉ cần đừng để 
nó bất chợt “chia số o” rồi lanh tanh bành là được). 


ÁNH TRĂNG VÀ GIẤC MƠ TRƯỜNG HỌC 


"Tôi luôn học trước khi đi ngủ. Vì lý do nào đó, tôi thường mơ 
về nội dung bài mình vừa học. Hầu hết những ` giấc mơ trường 
học ˆ kiểu này đều khá lạ nhưng hữu ích. Chẳng hạn, khi tham 
gia một lớp vận trù học, tôi sẽ mơ mình chạy qua lại giữa các 
node, tự thực hiện thuật toán đường đi ngắn nhất.Mọi người 
nghĩ tôi điên, nhưng tôi nghĩ điều này rất tuyệt; nó có nghĩa 
là tôi không phải học nhiều như những người khác. Tôi đoán 
những giấc mơ này có liên quan đến khả năng tao ra ẩn dụ 
trong tiểm thức của tôi.” 
~ Anthony Sciuto, chuyên viên cấp cao, 
chuyên ngành Công nghiệp và Hệ thống kỹ thuật 


182 a mind for numbers 


Trong hóa học, ta có thế so sánh cation với một chú mèo có móng 
vuốt, tương ứng cực dương, còn anion là một củ hành tây tiêu 
cực tương ứng cực âm, vì nó khiến bạn khóc." 


Phép ấn dụ không hề hoàn hảo. Nhưng suy cho cùng, tất cả 
các mô hình khoa học đều là phép ẩn dụ, nghĩa là chúng cũng sẽ 
có vấn đề ở điểm nào đó.' Tuy nhiên, đừng bận tâm chuyện đó 
~ vì phép ẩn dụ (và các mô hình) rất quan trọng trong việc tạo 
ra nhận thức hình ảnh ý tưởng trung tâm đẳng sau quá trình 
hoặc khái niệm toán hay khoa học mà bạn đang cố gắng đế hiểu. 
Việc các phép ấn dụ và so sánh giúp mọi người thoát hiệu ứng 
Einstellung - bị bế tắc vì suy nghĩ lệch hướng - cũng là khía 
cạnh thú vị. Ví dụ, câu chuyện đơn giản về toán lính cùng tấn 
công một pháo đài từ nhiều hướng có thế mở lối sáng tạo, giúp 
sinh viên đoán biết được có bao nhiêu loại tia cường độ thấp có thế 
ứng dụng để tiêu diệt khối u ung thư.› 


Các phép ẩn dụ cũng giúp ta kết dính một ý tưởng vào 
tâm trí vì chúng kết nối với những cẩu trúc thần kinh có sẵn. 
Điều này giống như việc dùng giấy can đế căn ke hình vẽ vậy - chí 
ít các phép ấn dụ cũng giúp bạn lờ mờ thấy được vấn đề diễn ra. 
Trong trường hợp không thế nghĩ ra ấn dụ, hãy cầm lấy một cây 
bút mực hoặc bút chì và đặt một tờ giấy trước mặt. Dù sử dụng 
chữ viết hay hình ảnh, bạn vẫn sẽ ngạc nhiên trước những gì xuất 
hiện sau một, hai phút nguệch ngoạc. 


* Ở đây, tác giả sử dụng các từ phát âm gần giống nhau để tạo ra phép so sánh. Cation 
(ion đương) được so sánh với con mèo có “móng vuốt” (paws), từ đó tạo ra liên tưởng là 
pawsitive - đọc giống như positive, nghĩa là dương. Ngược lại, anion (ion âm) được so sánh 
với một từ có phát âm gần giống là từ “củ hành tây” (onion). 


Thêm nhiều mẹo ghi nhơ 183 
ẨN DỤ VÀ HÌNH TƯỢNG HÓA TRONG KHOA HỌC 


Các phép ẩn du và hình tuợng hóa - như việc nhìn thấy một vật 
bằng "tâm nhãn” - xua nay vẫn luôn có súc mạnh lạ thường 
trong việc giúp thế giới khoa học và kỹ thuật tiến bước. Vào 
những năm 1800, khi các nhà hóa học bắt đâu tưởng tương và 
hình dung ra thế giới thu nhỏ của các phân tử, họ cũng bắt đầu 
đạt được tiến bộ rõ rệt. Ở trên là một minh hoa thú vị về những 
chú khi tạo nên vòng benzen trong một ấn bản hài hước về 
hóa học hàn lâm Đức in năm 188é.* Hãy chú ý đến nhũng 
Liên kết đơn được diễn tả bằng bàn tay của lũ khỉ và liên kết đôi 
thể hiện qua những chiếc đuôi nổi nhau 


Lặp lại cách quãng để găm ý tưởng 
vào trí nhớ 


Nếu tập trung chú ý ta sẽ đưa được điều gì đó vào trong trí nhớ 
làm việc tạm thời. Nhưng để “điều gì đó” chuyển từ trí nhớ 
làm việc sang trí nhớ dài hạn, cần thỏa mãn hai điều: (1) ý tưởng 


184 a minnd for numbers 


phải đễ nhớ (có một con la khống lồ biết bay đang kêu lên ƒ = 
ma trên ghế của tôi!), và (2) nó phải được lặp đi lặp lại. Nếu 
không, quá trình trao đổi chất tự nhiên của bạn, giống như bầy 
ma cà rồng tí hon, sẽ hút sạch những kết nối mờ nhạt mới được 
hình thành. Sự hấp thụ kết nối này thực ra cũng là điều tốt. 
Phần lớn những điều xảy ra quanh bạn đều tầm thường - nếu 
nhớ tất cả, bạn sẽ như một kẻ đầu cơ thất bại bị kẹt trong một 
bộ sưu tập vô số thông tin vô dụng. 


Nếu không nhắc lại những gì mình muốn nhó, "ma cả rồng chuyển hóa" của bạn 
có thể hút mất các kiểu hình tư duy liên quan đến thông tin trước cả khi thông tin 
đó được củng cố trong não bộ. 


Việc lặp lại rất quan trọng; kế cả khi bạn đã có thế nhớ điều 
gì đó, việc lặp đi lặp lại vẫn giúp bạn găm điều này sâu hơn vào 
trí nhớ dài hạn. Nhưng bạn nên lặp lại bao nhiêu lần? Bạn nên 
nghỉ bao lâu giữa các lần lặp lại?° Và bạn phải làm gì để quá trình 
lặp lại hiệu quả hơn? 


Thêm nhiều meo ghi nhơ 185 


Nghiên cứu đã cho chúng ta một góc nhìn hữu ích. Lấy một 
ví dụ thực tế. Giả sử bạn muốn nhớ khái niệm khối lượng riêng - 
cụ thể là nó được ký hiệu khá khôi hài: p, gọi là “rô” và có đơn vị là 


xi” 


“kilogram trên mét khối”. 


Làm cách nào để lưu trữ thông tin này thuận tiện và hiệu 
quả vào trí nhớ? (Bây giờ bạn đã biết, khi đặt những khối thông 
tin nhỏ thế này vào trong trí nhớ dài hạn, ta sẽ dần tạo ra hiếu biết 
rộng hơn về một chủ đề nhất định.) 


Bạn có thê lấy một thẻ ghi chú, viết p ở một mặt và các thông 
tin còn lại ở mặt kia. Viết lại sẽ giúp bạn mã hóa (nghĩa là, 
chuyển đổi thành cấu trúc trí nhớ thần kinh) sâu hơn những 
gì bạn đang tìm hiểu. Vừa viết “kilogram trên mét khối”, bạn vừa 
có thể tưởng tượng một kilogram bóng tối mờ ám (cảm nhận khối 
lượng ấy đi!) lấn trốn trong một chiếc vali quá khổ với kích thước 
mỗi cạnh một mét. Càng biến những gì bạn đang cố nhớ thành 
điều đáng nhớ, bạn sẽ càng dễ nhớ chúng hơn. Bạn cần đọc to tên 
gọi và nghĩa của nó để thiết lập các móc thần kinh thính giác vào 
thông tin này. 


Tiếp theo, hãy nhìn vào mặt thẻ có ký hiệu p và xem liệu bạn 
có nhớ nội dung mặt còn lại không. Nêu không, hãy lật thẻ và nhắc 
lại những nội dung cần biết. Còn nếu nhớ được, hãy cất thẻ này đi. 


Bây giờ hãy chuẩn bị một thẻ khác và tự kiểm tra. Khi đã có 
vài thẻ, hãy thử tự kiếm tra với tất cả đê xem bạn có thể nhớ chúng 
không. (Điều này sẽ giúp bạn đan xen việc học của mình.) Đừng 
ngạc nhiên nếu bạn thấy chật vật. Khi bạn đã nhớ được tốt nội 
dung trên các thẻ, hãy cất chúng đi. Hãy để đó và xem lại lần nữa 
trước khi đi ngủ. Hãy nhớ rằng ngủ là khi tâm trí bạn lượt lại các 
kiểu hình và ghép nối các giải pháp. 


18ó a mind for numbers 


Lặp lại những điều bạn muốn nhớ trong vài ngày; vài phút 
mỗi sáng hoặc tối, và đôi lúc thay đổi thứ tự các tấm thẻ. Hãy dần 
kéo đài thời gian cách quãng giữa các lần lặp lại khi thông tin bắt 
đầu được lưu trữ trong tâm trí của bạn. Tăng khoảng thời gian 
cách quãng khi đã nhớ được thông tin sẽ giúp các thông tin được 
khóa chặt.? (Các hệ thống thẻ học tuyệt vời như Anki có các thuật 
toán lặp lại với khoảng thời gian khác nhau, kéo dài từ vài ngày 
đến vài tháng). 


Thú vị thay, một trong những cách tốt nhất để nhớ tên của 
mọi người là chỉ cần cố gắng nhớ lại tên của họ, đồng thời tăng 
dần khoảng thời gian giữa các lần nhớ lại kể từ lần đầu biết tến.® 
Những thông tin bạn không xem lại sẽ dễ dàng biến mất hoặc bị 
lãng quên. Bầy ma cà rồng chuyến hóa sẽ hút sạch các liên kết đến 
trí nhớ. Đây là lý do tại sao bạn nên cẩn thận khi quyết định 
bỏ qua chủ đề nào đó khi ôn tập cho kỳ kiểm tra. Trí nhớ của 
bạn về nội dung chưa được xem lại có thế trở nên kém dần.9 


LẶP LẠI CÁCH QUÃNG - 
..... HỮU ÍCH CHO CẢ SINH VIÊN LẪN GIẢNG VIÊN! _ 


"Tôi đã khuyên các sinh viên của tôi sử dụng kỹ thuật lặp lại 
cách quãng hàng ngày hàng tuần, không chỉ trong các khóa 
học phân tích mà còn trong khóa học Lịch sử Kỹ thuật Cổ đại. 
Khi phải ghi nhớ tên và thuật ngữ lạ, tốt nhất ta nên luyện tập 
trong vài ngày. Đây chính là những gì tôi làm để chuẩn bị cho 
bài giảng - lầm bẩm các thuật ngữ trong vài ngày để chúng có 
thể dễ dàng bật ra khi tôi nhắc đến chúng trên lớp.” 
- Fabian Hadipriono Tan, Giáo sư Kỹ thuật Dân sự, 
Đại học Bang Ohio 


Thêm nhiều meo ghi nhø 187 


BÂY 6TỦ ĐẾN LƯỢT BẠN! 


Tạo ra một ẩn dụ để giúp bạn học tốt hơn 

Hãy nghĩ về một khái niệm mà bạn đang học lúc này. Có quá trình hay 
ý tưởng nào trong một lĩnh vực hoàn toàn khác tương tự với những 
gì bạn đang học không? Hãy xem liệu bạn có thể đưa ra một ẩn dụ 


hữu ích. (Tặng thêm cho bạn điểm thưởng nếu phép ẩn dụ ấy có chút 
ngốc nghếch!] 


Tạo thành nhóm có nghĩa 


Một cách ghi nhớ khác, là tạo thành nhóm có nghĩa để đơn giản hóa 
nội dung bài học. Giả sử bạn muốn ghi nhớ tên bốn loại thực vật 
giúp trừ khử ma cà rồng - garlic (tỏi), rose (hoa hồng), hawthorn 
(sơn trà), và mustard (cải mù tạt). Các chữ cái đầu của chúng viết 
tắt thành GRHM, nên bạn chỉ cần nhớ hình ảnh của chiếc bánh 
quy giòn GRAHAM. (Cầm lấy chiếc bánh từ bàn bếp trong cung 
điện trí nhớ của bạn, phủi bỏ nguyên âm A, thế là xong). 

Để nhớ số cách dễ nhất là liên hệ chúng với sự kiện đáng 
nhớ. Chẳng hạn, năm 1o6s có thế là năm sinh một người thân của 
bạn. Cách khác là liên hệ số cần nhớ với một hệ quy chiếu số mà 
bạn quen thuộc. Ví dụ, n giây là thời gian đủ để chạy cự ly ioo mét. 
Hoặc 75 là số lượng mũi gấy lên để đan một chiếc mũ len. Cá nhân 
tôi hay liên hệ các con số với cảm giác của tôi khi ở một độ tuối 
nhất định. Số 18 khá dễ - đó là khi tôi bước ra thế giới. Ở tuổi 1o4, 
tôi sẽ là một cụ bà già cả nhưng vẫn vui vẻ. 

Nhiều môn học sử dụng các câu nói đễ nhớ đế giúp học 
sinh ghi nhớ các khái niệm; theo đó chữ cái đầu tiên của mỗi từ 
trong câu cũng là chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong một danh sách 
cần phải ghi nhớ. Chẳng hạn, trong hóa học có rất nhiều các câu 


188 a mind for numbers 


nói dễ nhớ, ví dụ “Khi Cần Nàng May Áo Záp Sắt Nhớ Sang Phố 
Hỏi Cửa Hàng Á Phi Âu” để ghi nhớ dãy hoạt động hóa học với kim 
loại và “Mẹ Em Phải Bón Phân Hóa Học Ở Ngoài Đồng" để học các 
tiền tố hóa học hữu cơ. 

Một ví dụ khác là cấu trúc bậc ¡o của hệ thập phân: “King 
Henry died while drinking chocolate milk” (Vua Henry qua đời khi 
uống sô-cô-la sữa), gồm kilo - 1.ooo; hecto - 1oo; deca - 1o; “while” 
tượng trưng cho 1; đeci - o,1; centi - o,oi; milli - o,ooi. 

Các mẹo ghi nhớ này đều đã khẳng định tính hữu ích. Nếu 
bạn cần ghi nhớ một điều gì phổ biến, hãy thử tìm trên mạng xem 
có ai đã nghĩ ra mẹo ghi nhớ điều đó hay chưa. Nếu chưa, hãy thử 
tự tạo một mẹo cho riêng mình. 


TRÁNH NHẦM LẪN GIỮA MẸO GHI NHỚ 
VỚI KIẾN THỨC THỰC TẾ 


"Trong hóa học, chúng ta có câu sk:† t¡ vicer man feconi kuzin 
nghe như nhịp điệu của một bài rap. Nó để gh¡ nhớ hàng thứ 
nhất của kim loại chuyển tiếp trong bảng tuần hoàn [Sc, Ti, V, 
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn]. Sau đó, để đặt các kim loại chuyền 
tiếp còn lại vào đúng thứ tự bảng tuân hoàn, ta có nhiều mẹo 
ghi nhớ khác. Ví dụ, sinh viên nhớ Ag [bạc] và Au lvàng]Ì nằm 
cùng hàng dọc với Cu [đồng] vì đổng, bạc và vàng đều được sử 
dụng để làm tiền xu. 

Thật không may, một số sinh viên lại nghĩ rằng bởi vì 
chúng được sử dụng để sản xuất tiền xu nên những kim loại 
này nằm trong cùng một cột dọc. Trong kh: lý do thực sự phải 
tà sự tương đồng về tính chất hóa học và hóa tri. 

Đây là một ví dụ về chuyện sinh viên đôi khi lẫn mẹo ghi 
nhớ với kiến thúc thực tế. Hãy luôn cảnh giác để tránh nhằm 
(ẫn thực tế với phép ẩn dụ mà bạn dùng để giúp mình ghi nhớ.” 


~ Wiluam Pietro, Giáo sư Hóa học, 
Đại học York, Toronto, Ontario 


Thêm nhiều meo qhi nhơ 189 
Tạo ra câu chuyện 


Hãy lưu ý rằng các nhóm được đề cập trên đây thường chỉ có nghĩa 
nhờ kể được một câu chuyện, dù câu chuyện có thể khá ngắn. 
Chẳng hạn, vua Henry tội nghiệp lẽ ra không nên uống sô-cô-la 
sữa! Nhìn chung, kê chuyện là cách rất quan trọng để hiểu và lưu 
giữ thông tin. Giáo sư Vera Pavri, nhà sử học về khoa học và công 
nghệ tại Đại học York, khuyên sinh viên không nên nhìn nhận bài 
giảng như bài giảng, mà như những câu chuyện có cốt truyện, 
nhân vật, và mục đích để đi vào thảo luận. Các bài giảng hay nhất 
về toán và khoa học thường được xây dựng như phim rùng rợn, 
mở đầu với một vấn đề lôi cuốn bạn phải tìm ra. Nếu giảng viên 
hay giáo trình không trình bày nội dung bằng những câu hỏi thôi 
thúc bạn tìm câu trả lời, hãy thử xem bạn có tự đặt ra được câu 
hỏi đó không - sau đó hãy tìm cách trả lời." Và, đừng quên giá trị 
của những câu chuyện trong các mẹo ghi nhớ. 


HÃY VIẾT RA! 


“Điều đầu tiên tôi hay nhấn manh khi sinh viên đến gặp tôi là 
giữa bàn tay và bộ não có một mối liên hệ trực tiếp, và hành 
động viết lại và sắp xếp các ghi chú rất thiết yếu cho việc phân 
chia một lượng lớn thông tin thành các khối thông tin nhỏ dễ 
nhớ hơn. Tôi thấy các sinh viên thích gõ ghi chú vào file word 
hoặc trên các trang trình chiếu; khi những sinh viên này gặp 
khó khăn, Lời khuyên đầu tiên của tôi là hãy bỏ đánh máy và bắt 
đâu viết. Trong mọi trường hợp, họ đều thể hiện tốt hơn trong 
những buổi học tiếp theo.” 
~ Tiến sĩ Jason Dechant. Giám đốc Khóa học, ngành 
Phát triển Y tế, Trường Điều dưỡng Y tá, Đại học Pittsburgh 


190 a mind for numbers 
“Trí nhớ cơ học” 


Chúng ta đã đề cập đến việc tự tay viết lên một tấm thẻ dường 
như sẽ giúp củng cố ý tưởng trong tâm trí. Mặc dù chưa có nhiều 
nghiên cứu", nhưng nhiều nhà giáo dục đã quan sát thấy dường 
như trí nhớ cơ học có liên quan đến viết tay. Chẳng hạn, khi bạn 
nhìn chằm chằm vào một phương trình, nó có thể hoàn toàn vô 
nghĩa với bạn. Nhưng nếu cẩn thận viết phương trình đó nhiều lần 
trên một tờ giấy, bạn sẽ giật mình trước sự “sống động” và ý nghĩa 
của phương trình đó trong tâm trí. Tương tự, một số học viên thấy 
rằng lầm nhẩm các vấn đề hoặc công thức sẽ giúp họ hiểu chúng rõ 
hơn. Nhưng hãy thận trọng với các bài tập kiếu như viết tay một 
trăm lần phương trình nào đó. Những lần đầu có thể có giá trị, 
nhưng sau một thời gian, nó sẽ trở thành một bài tập học thuộc 
lòng - và ta nên dùng thời gian vào việc khác thì hơn. 


TỰ NÓI CHUYỆN VỚI CHÍNH MÌNH 


"Tôi thường khuyên các sinh viên tự nói chuyện với chính mình, 
thay vì chỉ đánh dấu và đọc lại. Vây là họ nhìn tôi với ánh mắt 
kỳ quặc, như thể tôi hoàn toàn mất trí (cũng có thể đúng thế 
thật]. Nhưng, đã có rất nhiều sinh viên sau đó gặp tôi và nói 
phương pháp này thực sự hiệu quả, và bây giờ nó là một trong 
những công cụ học tập của họ.” 
~ Dina Miyoshi, Giáo sư Trợ lý Tâm lý học, 
Cao đẳng San Diego Mesa 


Thêm nhiều meẹc ghị nhơ 191 
Trí nhớ cơ học thực sự 


Nếu bạn thực sự muốn tăng trí nhớ cùng khả năng học tập nói 
chung, có vẻ một trong những cách tốt nhất là tập thể dục. Những 
thí nghiệm gần đây ở cả động vật và con người đã chỉ ra rằng tập 
thể dục thường xuyên có thể cải thiện đáng kể trí nhớ và khả năng 
học tập của bạn. Dường như tập thể dục giúp tạo ra các tế bào 
thần kinh mới trong các vùng liên quan đến trí nhớ. Nó cũng tạo 
ra những con đường tín hiệu mới. Các dạng thể dục khác nhau 
~ chẳng hạn như chạy hoặc đi bộ, so với rèn luyện thể lực - sẽ có 
hiệu quả khác nhau. Nhưng, cả tập aerobic và rèn luyện thể lực đều 
hiệu quả ngang nhau với học tập và trí nhớ. 


Các mẹo ghi nhớ giúp bạn trở thành 
chuyên gia nhanh hơn 


Đây là điểm mấu chốt. Bằng cách sử dụng hình ảnh tinh thần để 
ghi nhớ thay vì từ ngữ, bạn có thể dễ dàng trở thành chuyên gia. 
Nói cách khác, xử lý được các ý tưởng bằng hình ảnh trong toán và 
khoa học là phương pháp mạnh mẽ giúp ta trở thành bậc thầy về 
nội dung bài học. Các mẹo ghi nhớ khác cũng nâng cao khả năng 
học và ghi nhớ bài học của bạn. 


Những người theo chủ nghĩa thuần túy sẽ lý luận rằng việc 
dùng các mẹo ghi nhớ kỳ quặc chẳng đồng nghĩa với học. Tuy nhiên, 
nghiên cứu đã chỉ ra, những sinh viên sử dụng các thủ thuật này 
vượt trội hơn những người không dùng. Ngoài ra, nghiên cứu 
hình ảnh về cách mọi người trở thành chuyên gia cũng cho thấy 
các công cụ ghi nhớ như vậy tăng tốc độ thu thập cả khối thông tin 
lẫn khuôn mẫu bối cảnh, giúp một người mới nhanh chóng đạt 
gần mức chuyên gia hơn - có thể chỉ trong vài tuần.5 Các mẹo ghi 


192 a mind for numbers 


nhớ cho phép mọi người mở rộng trí nhớ làm việc của họ mà vẫn 
dễ dàng truy cập vào trí nhớ dài hạn. 


Hơn nữa, bản thân quá trình ghi nhớ cũng là cách rèn luyện 
trí sáng tạo. Càng ghi nhớ nhiều bằng các kỹ thuật mới mẻ này, 
bạn càng sáng tạo. Đó là bởi vì bạn đang xây dựng các khả năng 
“ngông cuồng”, không thể ngờ tới cho các kết nối trong tương lai 
ngay từ giai đoạn đầu, thậm chí ngay từ khi mới tiếp thu các ý 
tưởng. Luyện tập loại “cơ bắp trí tuệ” này càng nhiều, bạn càng ghi 
nhớ dễ dàng. Nếu trong lần đầu tiên bạn mất 1s phút để xây dựng 
hình ảnh có sức gợi về một phương trình và đặt nó vào bồn rửa nhà 
bếp trong cung điện ký ức chẳng hạn, thì về sau bạn sẽ chỉ mất vài 
phút hoặc vài giây để làm điều tương tự. 


Bạn cũng sẽ nhận ra rằng khi bắt đầu nội hóa các khía cạnh 
quan trọng của bài học, nếu dành thời gian ghi nhớ những điểm 
quan trọng nhất, bạn sẽ hiểu bài học sâu sắc hơn. Các công thức sẽ 
có ý nghĩa với bạn hơn nhiều so với khi bạn chỉ tra cứu chúng từ 
một cuốn sách. Và bạn sẽ có thể sử dụng các công thức đó thành 
thạo hơn trong các kỳ kiểm tra hay ứng dụng vào thực tế. 


Một nghiên cứu về cách các diễn viên ghi nhớ kịch bản cho 
thấy họ tránh nhớ nguyên văn. Thay vào đó, họ dựa vào sự hiểu 
biết về các nhu cầu và động lực của nhân vật đế ghi nhớ lời thoại. 
Tương tự, quan trọng nhất khi luyện tập khả năng ghi nhớ là phải 
hiếu ý nghĩa thực sự của các công thức và các bước giải. Hiếu biết 
vấn đề hỗ trợ rất nhiều cho quá trình ghi nhớ. 


Bạn có thể phản đối và nói mình không có óc sáng tạo - rằng 
một phương trình hoặc lý thuyết khó có thể có những động cơ to 
lớn hoặc những như cầu về tình cảm của riêng mình để bạn có thể 
hiếu và nhớ được. Nhưng hãy nhớ đến đứa trẻ hai tuổi bên trong 
bạn. Sự sáng tạo kiếu trẻ thơ của bạn vẫn còn - bạn chỉ cần cố gắng 
tiếp cận nó thôi. 


Thêm nhiều mẹo qhị nhơ 193 


CÁC MẸO GHI NHỚ ĐỀU CÓ HIỆU QUÁ 


"Tôi vừa học nghề kỹ sư, vừa học để lấy giấy phép hành 
nghề nhân viên y tế [chi còn có hai thang!] và phải nhớ rất 
nhiều loại thuốc cùng liều lương cho cả người lớn và trẻ em 
Lúc đầu, tôi thấy quá tải, đặc biệt khi liên quan đến tính mang 
con người. Nhưng tôi nhanh chong tìm ra những mẹo nhỏ giúp 
việc học trỏ nên dễ dàng: Ví dụ, thuộc furosemide hay còn gọi 
là Lasix, có công dung loại bỏ chát lỏng ra khỏi cơ thể. Liều 
tượng tôi cần nhớ là 40 milligram. Và Chúa đã gia ơn cho tôi khi 
cặp số á - 0 này xuất hiện ngay trong tên thuốc [á - 0 semide 
= furosemide*}. Chinh những điều nhụ vậy mới có thể củng cố 
ý tưởng và kiến thức trong đầu chúng ta. Tôi bây giờ còn chẳng 
cân cân nhắc gì thêm về nó nữa. Thật đảng kinh ngạc ˆ 
~ Wuthiam Koehler, sinh viên năm hai, 
chuyên ngành Kỹ thuật cơ khi 


Í hát sẽ giúp bạn học 
áng tác” một bài hát để ghi nhớ một đồng nhất thức, một công 
h phân hay một công thức khoa học. Ghi nhớ một số khái 


ïquan trọng bằng bất cứ mẹo nào có thể sẽ giúp các vấn đề phức 
a bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng được giải quyết hơn. 


TÓM TẮT 
®© Các phép ẩn dụ có thể giúp bạn học những nội dung khó 
nhanh hơn. 
5 _ Sự lặp đi lặp lại rất quan trọng trong việc củng cố những gì 
muốn nhớ trước khi ý tưởng phai mờ dần. 


194 a mind for numbers 


s Các nhóm và từ viết tắt có nghĩa sẽ giúp đơn giản hóa và 
nhóm lại những thông tin mà bạn đang tìm hiểu, nhờ đó 
lưu trữ chúng dễ dàng hơn trong trí nhớ. 

Các câu chuyện - ngay cả khi chúng được dùng như những 


mẹo ghi nhớ ngớ ngẩn - giúp bạn đễ dàng lưu trữ lại những 
gì đang học. 
s - Viết và lầm nhẩm những điều bạn đang tìm hiểu có thể giúp 
tăng sự lưu dấu của chúng. 
Tập thể dục rất quan trọng trong việc giúp các nơ-ron của bạn 
phát triển và tạo ra các kết nối mới. 


tà phải nghĩ 


CÂU HỎI NÂNG CAO. 

1. Lấy giấy và phác họa ra ẩn dụ bằng từ ngữ hoặc hình ảnh cho 
một khái niệm toán hoặc khoa học mà bạn cần hiểu. 

z. Hãy đọc một chương trong sách toán hoặc khoa học mà bạn 
đang đọc. Đặt một câu hỏi về nội dung chương đó để khiến 
bạn muốn tìm hiểu thêm về nó. 

3. Ngay trước khi ngủ, hãy ôn lại điều bạn cần học trong đầu. 
Để thúc đấy quá trình này, hãy xem xét lại nó ngay khi bạn 
vừa thức dậy. 


lR Và, 


Học cách trân trọng 
tài năng của mình 


Hướng tới hiều biết bằng trực giác 


Chúng ta sẽ học được rất nhiều về cách học toán và khoa học từ 
các môn thể thao. Chẳng hạn, trong môn bóng chày, bạn không 
thể học cách đánh trúng bóng trong chỉ một ngày. Thay vào đó, cơ 
thể bạn hoàn thiện cú xoay người sau khi lặp đi lặp lại động tác 
này hàng năm trời. Sự lặp lại thuần thục tạo ra trí nhớ cơ học, nhờ 
đó cơ thể bạn biết phải làm gì chỉ với một suy nghĩ đuy nhất - với 
một khối thông tin - thay vì nhớ lại hết tất cả các bước phức tạp 
để đánh trúng bóng.! 

Cũng theo cách này, một khi hiểu được lý do thực hiện 
một bước trong toán và khoa học, bạn sẽ không cần tự giải 
thích nhiều lần rằng phải làm thế nào mỗi khi làm việc đó nữa. 
Không cần phải mang theo 1oo hạt đậu trong túi và xếp đậu thành 
1o hàng, mỗi hàng 1o hạt, hết lần này đến lần khác, thì bạn mới 
biết 1o x 1o = 1oo. Ở một thời điểm nào đó, trí nhớ sẽ cho bạn 


196 a mnnd for numbers 


biết ngay. Ví dụ, bạn nhớ rằng chỉ cần cộng các số mũ - những 
con số nhỏ phía trên bên phải - khi nhân các số có cùng cơ số 
(to* x 1o5 = 1o9). Nếu bạn áp dụng quy trình này nhiều lần, với nhiều 
dạng toán khác nhau, bạn sẽ thấy mình hiếu lý luận và cách thực 
hành quy trình đó rõ ràng hơn nhiều so với việc chỉ nghe giáo viên 
giảng hay đọc lời giải trong sách. Sự hiểu biết sâu hơn này có được 
là do trí não của bạn đã tự xây dựng các kiểu hình ý nghĩa, chứ 
không phải chỉ công nhận lời người khác nói. Hãy nhớ - người ta 
học bằng cách cố hiểu ý nghĩa của những thông tin nhận được. Việc 
học điều gì đó phức tạp bằng cách chỉ nghe người khác nói là rất 
khó. (Như các giáo viên toán vẫn hay nói: “Toán học không phải là 
môn thể thao cho người ngồi trên khán đài”) 

Các kiện tưởng cờ vua, bác sĩ cấp cửu, phi công chiên đấu, 
và nhiều chuyên gia khác thường phải chớp nhoáng đưa ra những 
quyết định phức tạp. Họ đóng lại hệ thống lý trí, thay vào đó, dựa 
vào trực giác đã được tôi luyện rút ra các khối thông tin đã ăn sâu 
trong trí não để áp dụng. Đến một lúc, việc mất thời gian “hiểu” 
cơ chế thực hiện một việc sẽ chỉ khiến bạn chậm lại, làm ngăn trở 
dòng tư duy hành động, dẫn đến những quyết định sai lầm. 

Các giáo viên và giáo sư có thể cũng vô tình bị cuốn vào việc 
theo sát các nguyên tắc. Trong một nghiên cứu thú vị ghi hình 
cảnh sáu người thực hiện hồi sức tim phối, và chỉ một người trong 
số đó là nhân viên y tế." Sau đó, nhiều y sĩ được hỏi ai là nhân viên 
y tế thực thụ. Có go% số y sĩ “hàng thật” chọn đúng, kèm theo 
nhận xét kiểu “anh ta trông có vẻ biết việc”* Trái lại, chỉ có 3o% 
các giảng viên hồi sức tim phổi đoán đúng ai là nhân viên y tế thật 
trong sáu người. Các nhà lý luận kén cá chọn canh này đã chê bai 
những chuyên gia thực thụ trong các đoạn băng vì những vấn đề 
như không dừng lại để xác định vị trí đặt tay trên người nạn nhân. 
Việc theo sát nguyên tắc thành ra quan trọng đối với các giảng viên 
hơn là thực tiễn. 


Học cach trần trong tai nang c:ia mình 197 


Phải đảm bảo không căng thẳng. Vung gậy ra trước. 
Che gôn nhà cho tốt. Đứng tấn vuông. Tập trung vào 
vùng bóng bay đến. Lấy đà phải lùi lại trước khi tiến tới. 
Sải bước trước khi xoay 
đánh. Lấy đà xoay bằng 
chân và hông. 


Phải ~ cứ như thế 
mình sẽ chơi tốt... / 


Một khi đã hiểu lý do thực hiên một việc trong toán học và khoa học, bạn không 
nên sa đà vào giải thích phương thức. Suy nghi quả nhiều như vậy rất dễ bế tắc 


Không cần ghen với thiên tài 


Cũng như các vận động viên Olympic không phát triển năng lực thể 
thao chỉ bằng cách dành vài giờ đi bộ mỗi cuối tuần, hay nâng vài 
đợt tạ trong thời gian rảnh, các đại kiện tướng cở vua cũng không 
xây dựng các cíu trúc thần kinh thông qua việc học nhồi phút chót. 
Thay vào đó, nàn tảng kiến thức của họ được tích lũy dần qua thời 
gian, qua luyệr tập, giúp xây dựng nên nhận thức về bức tranh toàn 
cảnh. Cách rèr luyện này để lại những vệt ký ức ở khu vực nổi bật 
trong trí nhớ dài hạn, nơi họ có thể nhanh chóng và dễ dàng tiếp 
cận các kiếu hnh tư duy khi cần.5 


Hãy cùng trở lại với đại kiện tướng Magnus Carlsen - thiên 
tài nghĩ nhanÌ trong cả môn cờ chớp lẫn cờ thường. Carlsen nằm 


198 a mind for numbers 


rõ một cách phi thường hàng ngàn thế cờ đã từng được chơi 
trước đây - cậu có thể nhìn một thế cờ tàn cuộc và ngay lập tức 
nói được nó giống thế cờ nào trong hơn chục ngàn ván cờ đã được 
chơi suốt hàng thế kỷ qua. Nói cách khác, Carlsen đã tạo ra một 
thư viện khống lð chứa đầy những khối thông tin, mỗi khối là 
một cách phá thế cờ tiềm năng. Cậu có thể nhanh chóng lướt qua 
các khối để xem người khác đã làm gì khi đối mặt với tình huống 
tương tự như của mình lúc đó.° 


Việc Carlsen làm không có gì khác người, mặc dù cậu làm 
giỏi hơn tất cả mọi người, trừ một số rất ít kỳ thủ trước nay. Các 
đại kiện tướng thường dành ra ít nhất cả thập kỷ để luyện tập học 
hỏi, để ghi nhớ hàng ngàn khối thông tin thế cờ trong trí nhớ.7 
Những thế cờ sẵn có này cho phép họ nhận biết yếu tố chính trong 
bất kỳ ván cờ nào nhanh hơn so với người chơi nghiệp dư; họ đã 
phát triển được con mắt chuyên nghiệp để có thể nhanh chóng 
đưa ra nước đi tốt nhất trong bất kỳ tình huống nào.° 


Nhưng khoan. Liệu có phải các đại kiện tướng cờ vua và 
những người có khả năng nhân nhấm số có sáu chữ số đều đơn 
thuần nhờ tài năng thiên bẩm? Không hẳn vậy. Tôi xin nói thẳng, 
chắc chẩn trí thông minh có đóng góp một phần. Thông minh 
hơn người thường đồng nghĩa với trí nhớ làm việc hơn người. 
Trí nhớ siêu tốc hẳn sẽ lưu giữ được chín thứ thay vì bốn thứ, và 
bạn ngoạm lấy những thứ đó chặt như một chú chó bulldog, khiến 
việc học toán và khoa học dễ dàng hơn. 


Nhưng hãy thử đoán xem? Trí nhớ tốt cũng khiến bạn khó 
sáng tạo. 


Sao lại thế nhỉ? 


Chính do người bạn cũ, đồng thời là cựu thù của chúng ta - 
Hiệu ứng Einstellung. Ý nghĩ có sẵn trong đầu khiến ta không thể 


Hoc cách trân trong tai năng của (¡ah 199 


nghĩ ra ý tưởng mới. Một trí nhớ làm việc cực tốt có thể giữ các 
ý nghĩ chặt tới nỗi ý tưởng mới không lọt vào nổi. Sự chú ý chặt chế 
ngột ngạt này nên được bù chút làn gió kiểu ADHD - chứng tăng 
động giảm chý ý - nói cách khác là có khả năng chuyển hướng chú 
ý ngay cả khi bạn không muốn chuyển hướng. Khả năng giải quyết 
các vấn đề phức tạp có thể sẽ khiến bạn nghĩ quá lên về những bài 
toán đơn giản, rồi chọn cách trả lời rối rắm mà bỏ qua lời giải đơn 
giản, rõ ràng hơn. Nghiên cứu đã cho thấy người thông minh dễ 
có xu hướng lạc trong đồng cỏ cao của sự phức tạp. Những người 
có vẻ kém thông minh hơn thì lại có thể rẽ đồng mà tìm được lời 
giải đơn giản hơn.” 


KHÔNG QUAN TRỌNG BẠN BIẾT NHỮNG Gì, 
QUAN TRỌNG LÀ BẠN TƯ DUY THẾ NÀO 


"Kinh nghiệm cho tôi thấy có vẻ điểm GRE cao tỷ lệ nghịch 
với thành công trong sự nghiệp sau này. Quả thật, nhiều sinh 
viên đạt điểm thấp về sau lại cực kỳ thanh công, trong khi môt 
số lượng đáng ngạc nhiên các ` thiên tài” lại bí gạt ra bên lề 
xã hôi bởi lý do nào đó."' 

-BilL Zettler, Tiến sĩ, Giáo sư Sinh hoc, cố vấn học thuật 
lâu năm, đoạt giải thưởng Giáo viên của năm, Đai học Florida, 
thành phổ GaInesville, bang Florida 


Nếu bạn là một trong số những người không thể giữ được nhiều 
thứ trong đầu cùng lúc - tức hay mất tập trung và hay mơ màng 
trong lớp, và phải tìm đến nơi yên tĩnh mới tập trung để sử dụng 
được tối đa trí nhớ làm việc - vậy thì xin chào mừng vào hội những 
kẻ sáng tạo. Có trí nhớ làm việc hơi kém hơn người khác đồng nghĩa 
với việc bạn có thể dễ dàng khái quát hóa những điều học được 
thành các tố hợp kiến thức mới, sáng tạo hơn. Vì trí nhớ làm việc, 


200 a mnnd for numbers 


vốn phát triển từ khả năng tập trung của vỏ não trước trán, không 
lưu giữ mọi thứ quá chắc, nên bạn dễ dàng lấy được thông tin đầu 
vào từ các bộ phận khác của não. Các bộ phận khác, bao gồm cả vỏ 
não xúc giác, không chỉ bắt nhịp tốt hơn với những gì diễn ra ở môi 
trường bên ngoài, mà còn là khởi nguồn của các giấc mơ cũng như 
các ý tưởng sáng tạo." Đôi lúc (hay hầu hết mọi lúc) bạn sẽ phải vất 
vả hơn mới hiểu được điều đang diễn ra, nhưng một khi đã tạo được 
khối thông tin về điều này, bạn có thế đem khối thông tin lật đi 
lật lại - tức đưa nó đi qua các bước sáng tạo đến chính bạn cũng 
không ngờ mình làm được! 


Hãy đưa vào máy-tạo-khối-tư-duy một điểm nữa: Trong 
pháo đài của những trí thức có tên “cờ vua” ấy, có một vài kỳ thủ 
hạng cao với IQ chỉ cỡ trung bình. Những kỳ thủ có trí thức hạng 
trung này chơi giỏi hơn một số kỳ thủ thông minh vì họ rèn luyện 
chăm chỉ hơn.* Ý tưởng chủ chốt là vậy. Mọi kỳ thủ, dù hạng trung 
hay cao thủ, đều phát triển tài năng nhờ luyện tập. Chính việc rèn 
luyện - đặc biệt là rèn luyện có chủ đích với những mảng khó 
nhất của một vần đề - sẽ giúp nâng tầm những bộ não hạng 
trung lên cùng hạng với những người có nhiều năng khiếu 
“bấm sinh” hơn. Cũng như việc nâng tạ có thể giúp cơ bắp phát 
triển theo thời gian, bạn có thể tập luyện đế những khuôn mẫu tư 
duy ngày càng khắc sâu và ngày càng rộng mở trong trí não. Điều 
thú vị là dường như luyện tập cũng sẽ giúp bạn mở rộng trí nhớ 
làm việc. Các nhà nghiên cứu khả năng hồi tưởng đã nhận thấy 
khi thực hiện bài tập đọc ngược các dãy số ngày càng dài, trí nhớ 
làm việc cũng được cải thiện. 

Người có năng khiếu cũng có khó khăn riêng. Đôi khi những 
đứa trẻ được xem là thần đồng bị bạn bè bắt nạt, vậy là trẻ học 
cách giấu giếm hay kìm nén năng khiếu của mình. Và một khi đã 
như vậy thì trẻ khó có thể phục hồi.“ Người thông minh hơn cũng 


Học cách trần trong tai năng cua mình 201 


có lúc gặp khó khăn vì họ có thế dễ dàng tướng tượng ra mọi điều 
phức tạp, cả tốt lẫn xấu. Những người vô cùng thông minh có xu 
hướng trì hoãn hơn những người có trí tuệ bình thường, bởi vì 
trong quá trình trưởng thành dù có trì hoãn thế nào họ cũng luôn 
xong việc, cũng có nghĩa họ có thể chưa học những kỹ năng sống 
quan trọng từ bé. 


Dù có năng khiếu trời cho hay phải vất vả mới nắm chắc được 
những kiến thức cơ bản, bạn nến biết bạn không phải là người 
duy nhất nghĩ mình là kẻ mạo danh đâu - rằng bạn làm tốt bài 
kiểm tra thì cũng chỉ là ăn may, và đến bài kiểm tra sau, chắc chắn 
thầy cô (và cả gia đình và bạn bè) cuối cùng sẽ biết bạn thực sự kém 
cỏi thế nào. Cảm giác này phố biến một cách lạ thường, đến nỗi có 
hẳn một cái tến cho nó - “hội chứng kẻ mạo danh”.5 Nếu bạn cảm 
thấy bản thân yếu kém như vậy, thì hãy nên biết nhiều người khác 
cũng cảm thấy như bạn thôi. 

Mọi người đều có những năng khiêu khác nhau. Như câu nói 
quen thuộc: “Khi một cánh cửa đóng lại thi cánh cửa khác sẽ mở 
ra." Hãy ngầng cao đầu mà để ÿ cửa nào sẽ mở. 


VƯƠN TỚI GIỚI HẠN VÔ CỤC 


Một sổ người cảm thấy cách tư duy phân tản và sử dung trực 
giác sẽ đồng điêu với tâm hồn hơn. Sự sảng tao của cách tư duy 
phân tán đôi khi nằm ngoài khả năng hiểu biết của con người 

Albert Einstein đã từng nói: "Chi co hai cách để sống 
trên đời. Cách thứ nhất coi như chẳng có điều gì là kỳ diệu. 
Cách còn lạ: là coi mọi thứ đều kỳ diêu ˆ 


202 a mind for numbers 


ĐỪNG ĐÁNH GIÁ THẤP BẢN THÂN 


“Tại xý đôi tển thị Úympie Khoa hoc của trường Đội —e 
tôi đã thắng giải vô địch toàn bang tám lần trong chín năm 
qua. Năm nay chúng tôi chỉ thiếu một điểm tà thắng, và chúng 
tôi thường lọt vào danh sách 10 đội đứng đầu cả nước. Chúng 
tôi nhân thấy nhiều học sinh tưởng như hàng đầu [đạt điểm A+ 
tất cả các môn] lại làm bài kém hơn dưới áp lực của cuôc thị, 
so với các học sinh có khả năng xoay xở với kiến thức các em 
có. Điều thú vị là nhóm học sinh hạng hai này [tạm cho là vậy 
đôi khi lại cho rằng mình kém thông mình hơn các học sinh 
đứng đầu. Tôi sẽ muốn chọn các học sinh bể ngoài có vẻ học 
kém hơn nhưng có khả năng xoay xở, suy nghĩ sáng tạo tại chỗ 
~ điểu mà cuộc thị Olympic đòi hỏi - hơn là các hoc sinh đâu 
bảng nhưng dễ bố: rối khi câu hỏi đưa ra không ăn khớp với 
những khối kiến thức đã ghi nhớ trong đầu.” 


Mark Porter, giáo viên Sinh học, trường Trung học 


Mira Loma, Thành phố Sacramento, bang California 


TÓM TẮT 


e_ Đến lúc nào đó, sau khi bạn đã có các dữ liệu được lập khối 
kỹ càng trong tay (và trong đầu), bạn sẽ bắt đầu lơ là các chỉ 
tiết nhỏ để thực hiện mọi thứ một cách tự động hơn. 


se Khi học cùng những học sinh khác nắm bài nhanh hơn, bạn 
có thể cảm thấy sợ sệt. Nhưng học sinh “trung bình” sẽ có 
những lợi thế ở các khía cạnh chủ động, sáng tạo, và làm 
được việc. 


e Mấu chốt cho sáng tạo là khả năng chuyến hướng từ tập 
trung cao độ sang phương thức tư duy phân tán, thư giãn và 
mơ màng. 


Học cách trân trong tài năng của mình 203 


« Tập trung quá cao độ có thể ngăn bạn tìm ra lời giải 


giống như cõ gắng đóng định một cái ốc vít vì bạn cứ nghĩ nó 
là cái đỉnh vậy. Khi cảm thấy bi, đôi khi cách tốt nhất là bạn 
ngưng làm bài tập đó và chuyển sang việc khác, hay đơn giản 
là đi ngủ. 


DỪNG VÀ NHỚ LẠI 

Gập sách lại và nhìn đi chỗ khác. Những ý chính trong chương 
này là gì? Đồng thời, hãy cố gắng nhớ lại những ý cơ bản từ đầu 
cuốn sách tới giờ. 


CÂU HỎI NÂNG CAO 


Hãy nghĩ về một lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn thành công 
nhờ kiên trì nhẫn nại. Bạn muốn bắt đầu xây dựng lòng kiên 
trì để theo đuổi lĩnh vực mới nào? Bạn có nghĩ được kế hoạch 
nào phòng những lúc bạn thấy nản lòng không? 


.- Mọi người thường tự ép mình dừng mơ màng, vì việc này 


xen ngang vào những hoạt động họ cần tập trung, chẳng 
hạn như việc nghe một bài giảng quan trọng. Đối với bạn, 
làm thế nào sẽ hiệu quả hơn - tự buộc mình phải duy trì 
sự tập trung, hay chỉ hướng sự chú ý quay lại với vấn đề 
trước mắt khi bạn thấy nó đang loanh quanh nơi khác? 


TỪ HỌC SINH CHẬM TIẾN THÀNH SIÊU SAO: 


Nick Appteyard lãnh đạo đơn vị kinh doanh tại Mỹ với vai trò phó chủ 
tịch của một công ty công nghệ cao, phát triển và hỗ trợ các công cụ 
mô phỏng vật lý tiên tiến sử dụng trong các ngành vũ trụ, tự động, năng 


204 a mind for numbers 


lương, y sinh học, cùng nhiều ngành kinh tế khác. Anh lấy bằng cử nhân 
kỹ sư cơ khí tại Đại học Sheffield, Anh 


"Từ bé, người ta côp cho tôi cái mác là đúa châm tiêu và do đó là đúa trẻ 
có vấn đề. Những cái mác này ảnh hưởng sâu sắc lên tôi. Tôi thãy các 
giáo viên đối xử với tôi như thể ho không còn tin rằng tôi có thể thành 
công. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi cha mẹ cũng bực bội với tôi và việc 
học hành của tôi. Tôi thấy cha có vẻ thất vọng năng nề nhất, vì ông vốn 
là bác sĩ cấp cao tại môi! bệnh viện đai học lớn. [Sau này tôi mới biết cha 
mình hồi nhỏ cũng gặp những khó khăn tương tư.] Đó là một vòng luẩn 
quẩn, ảnh hưởng đến sự tự tin của tôi trong moi mặt đời sống. 


Vấn đề là gì ư? Chính là môn toán vả rnø thứ liên quan - phân số, 
bảng cửu chương, chia các bước ra giấy. đại số. bất kể cái gi. Tất cả với 
tôi đều nhàm chán và hoàn toàn vô ích 


Môt hôm, có điều gì đó bắt đầu thay đổi. du lúc ấy tôi chua nhân 
ra. Cha tôi mang về nhà một chiếc máy vì tính. Tôi nghe nói có nhiều 
thiếu niên đã lập trình ra những trò chơi điện tử tại nhà mà mọi người 
đầu muốn chơi, và trỏ thành triệu phú chỉ trong chốc lát. Tôi muốn được 
như những đứa trẻ đó 


Tôi đọc nhiều, luyện tập, và viết ra những chương trình ngày cảng 
khó hơn, tất cả đều dùng đến các dạng toán nào đó. Cuối củng, một tạp 
chí máy tính nổi tiếng của Anh đã nhân xuất bản một trong các chương 
trình của tôi - với tôi, đây là một niềm vui lớn 


Giờ, mỗi ngày tôi đều thấy úng dụng toản học rong việc thiết kế 
xe thể hệ mới, giúp đưa tên lửa vào không gian, và phân tích hoạt động 
của cơ thể con người. 


Toán học không còn vô ích nữa, mà thay vào đó là nguồn gốc của 
những điều kỳ thú - và cho một sự nghiệp tuyêt vời!” 


{18} 


Nhào nặn bộ não 


là lắp một khẩu súng thần công nho nhỏ và thổi bay cánh 
cổng gỗ to to, mới tỉnh của bác hàng xóm thành đống mảnh 
vụn lắt nhắt. Ở miền quê Tây Ban Nha những năm 186o, người 
ta không có nhiều giải pháp xử lý tội phạm vị thành niên lập dị. 


| ần này, tội trạng của cậu bé n tuổi Santiago Ramón y Cajal 


Do đó, Cajal nhỏ tuổi đã phải ở trong một xà lim đầy bọ chét. 

Cajal cứng đầu và nổi loạn. Cậu bé có một niềm đam mê bao 
trùm duy nhất: hội họa. Nhưng cậu biết làm gì với tài vẽ vời sơn 
sửa đây? Đặc biệt khi Cajal phớt lờ tất cả các môn học còn lại - 
nhất là toán và khoa học, những môn mà cậu thấy vô dụng. 

Cha của Cajal, ông Don Justo, là một người cha nghiêm khắc, 
đã tự gây dựng cơ nghiệp từ con số không. Gia đình họ không phải 
hàng khá giả thượng lưu gì. Hy vọng đưa con trai vào khuôn khổ 
để có cuộc sống cho ốn định, ông Don Justo cho con đi học nghề 
cắt tóc. Đây là thất bại thảm hại, vì Cajal càng được thể lơ là việc 
học. Thậm chí các giáo viên đã đánh đòn và bỏ đói những mong 
cậu tu tỉnh, nhưng Cajal quả thực là một cơn ác mộng kinh hoàng, 
về thách thức kỷ cương. 


204 a mind for numbers 


Santiago Ramón y Cajal đã nhận giải thưởng Nobel vì những cống hiến quan trọng 
đối với hiểu biết nhân loại về cấu trúc và chúc năng của hệ thần kinh.' Trong ảnh 
này, Cajal trông giống một nghệ sĩ hơn là một nhà khoa học. Đôi mắt ông thấp 
thoáng vẻ nghịch ngợm, thú đã đem lại cho ông quá nhiều rắc rối hồi nhỏ. 

Trong đời mình, Cajal đã được gặp và làm việc cùng nhiều nhà khoa học 
sáng giá, những người thường thông minh hơn hẳn ông. Tuy nhiên, trong cuốn 
tự truyện tiết lộ nhiều bất ngờ của Cajal, ông đã chỉ ra rằng mặc dù người thông 
minh có thể làm những việc phi thường, thì cũng như bất kỳ ai, họ cũng có thể 
bất cần và thiên kiến. Cajal cảm thấy chìa khóa thành công của mình là sự kiên 
trì nhẫn nại {“đúc tính của người kém thông minh"), cộng với khả năng linh hoạt 
trong việc thay đổi tư duy và nhận lỗi. Đằng sau tất cả là sự hỗ trợ của người vợ 
yêu dấu, Doña Sitvería Fañanás García [hai vợ chồng cớ tới bảy người con). Bất 
kỳ ai, theo như Cajat viết, kể cả những người có trí thông minh trung bình, đều có 
thể nhào nặn lại bộ óc của mình, để cho ngay cả người ít năng khiếu nhất cũng 
có thể gặt hái nhiều thành công. 


Ai mà ngờ có ngày Santiago Ramón y Cajal không những 
giành giải Nobel mà còn được vinh danh là cha đẻ của ngành thần 
kinh học hiện đại? 


Nhào năn bô nãc 207 
Thay đối tư duy, thay đổi cuộc đời 


Santiago Ramón y Cajal cũng đã đôi mươi khi ông bắt đầu con 
đường từ một cậu bé ngỗ nghịch thành một thanh niên nghiêm 
túc theo học ngành y. Bản thân Cajal cũng tự hỏi, phải chăng đầu 
óc ông hẳn đã “chán những trò nhảm nhí và hành vi khác người, 
bắt đầu muốn ổn định”? 


Bằng chứng khoa học cho thấy các bao myelin, lớp chất béo 
cách điện giúp tín hiệu di chuyển nhanh hơn trên tế bào thần kinh, 
thường chưa phát triển đầy đủ cho tới khi người ta đến tuổi đôi 
mươi. Điều này có thể giải thích lý do trẻ vị thành niên thường khó 
kiểm soát các hành vi bốc đồng - bởi đường truyền kết nối giữa 
vùng ý định và vùng kiểm soát chưa hoàn thiện.5 


Sự thiếu hụt khả năng bẩm sinh có thể bù đắp lai bằng sự kiên 
trì tập trung và làm việc chăm chỉ. Nỗ lực làm việc có thể thay thể 
được tài năng, hoặc hay hơn nữa, nó tạo ra tài năng ˆ° 


- Santiago Ramón y Cajal 


Tuy nhiên, khi dùng đến các mạch thần kinh, dường như bạn 
cũng giúp phát triển lớp vỏ myelin bao quanh chúng - chưa kể 
đến việc tạo ra rất nhiều những thay đối siêu nhỏ khác.? Việc rèn 
luyện có vẻ sẽ giúp củng cố và tăng cường kết nối giữa các khu 
vực khác nhau của não bộ, tạo ra các liên kết tốc độ cao giữa các 
trung khu kiểm soát và trung khu lưu trữ kiến thức trong não. 
Trong trường hợp của Cajal, có vẻ như quá trình trưởng thành tự 
nhiên cùng với nỗ lực tự phát triển tư duy đã giúp ông kiếm soát 
hành vi nói chung. 


208 a mnnd for numbers 


Dường như người ta có thể đẩy mạnh sự phát triển các mạch 
thần kinh bằng cách luyện tập những cách tư duy có dùng các 
tế bào thần kinh đó.? Chúng ta vẫn chỉ hiểu biết rất sơ bộ về sự 
phát triển hệ thần kinh, nhưng có một điều đang trở nên rõ ràng 
- chúng ta có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong não bộ 
bằng việc thay đổi cách suy nghĩ. 


Điều đặc biệt thủ vị về Cajal là ông trở nên vĩ đại dù ông 
không phải thiên tài - ít nhất là không “thiên tài” như quan niệm 
thông thường về “thiên tài”. Cajal đã hối tiếc sâu sắc vì ông không 
bao giờ có được “sự nhanh nhạy, chắc chẳn và rõ ràng khi sử dụng 
ngôn từ”'° Tệ hơn là khi xúc động, ông gần như chết lặng. Ông 
không thể ghi nhớ bằng cách học thuộc lòng; điều này khiến cho 
trường học, nơi đề cao việc học vẹt trả bài, trở thành nỗi thống 
khổ đối với ông. Cajal chỉ có thể nắm và nhớ được các ý chính; ông 
thường xuyên cảm thấy tuyệt vọng vì khả năng hiếu khiêm tốn." 
Thế nhưng, một số lĩnh vực thú vị nhất của nghiên cứu thần kinh 
học ngày nay lại bắt nguồn từ những khám phá ban đầu của Cajal.2 

Các giáo viên của Cajal, như ông về sau nhớ lại, đã sai lầm 
một cách đáng buồn trong việc đánh giá khả năng. Họ đánh đồng 
sự nhanh nhẹn với trí thông minh, trí nhớ với khả năng, và ngoan 
ngoãn nghe lời với sự đúng đẳn.* Thành công bất chấp “khiếm 
khuyết” của Cajal cho ta thấy cách mà ngay cả ngày nay, giáo viên 
cũng có thế dễ dàng đánh giá thấp học sinh - và học sinh tự đánh 
giá thấp chính mình. 


Lập khối sâu 


Cajal đã đi học ở trường y một cách nghiêm chỉnh. Sau những 
chuyến phiêu lưu làm bác sĩ quân y ở Cuba cùng vài nỗ lực thất 
bại trong các kỳ thi tuyển giảng viên đầy cạnh tranh, cuối cùng ông 


Nhào nãn bô não 209 


cũng giành được vị trí giảng viên môn mô học, nghiên cứu giải 
phẫu hiển vi các tế bào sinh học. 


Mỗi sáng khi nghiên cứu các tế bào não và hệ thần kinh, Cajal 
đều cẩn thận chuẩn bị các tiêu bản hiển vi. Sau đó ông dành hàng 
giờ cẩn thận xem xét các tế bào đã được nhuộm màu. Buổi chiều, 
Cajal dựa vào hình ảnh trừu tượng của “tâm nhãn” - tức những 
gì ông có thể nhớ được từ các quan sát buổi sáng - và bắt đầu vẽ 
lại các tế bào. Vẽ xong, ông so sánh bản vẽ với hình ảnh thấy trong 
kính hiển vi. Sau đỏ, ông quay lại bàn vẽ và bắt đầu lại từ đầu, vẽ 
lại, kiểm tra, rồi lại vẽ lại. Chỉ sau khi bản vẽ đã thể hiện được bản 
chất tổng hợp của loại tế bào nào đó từ cả bộ sưu tập tiêu bản, chứ 
không chỉ một hình chiếu riêng lẻ, thì Cajal mới nghỉ tay." 


Cajal cũng là một nhiếp ảnh gia bậc thầy - ông thậm chí còn 
là người đầu tiên viết sách bằng tiếng Tây Ban Nha về phương 
pháp nhiếp ảnh màu. Nhưng ông cảm thấy ảnh chụp không thể 
nằm bắt được bản chất thực sự của cái mà ông thấy. Cajal chỉ có 
thể cảm nhận bằng hội họa, thứ giúp ông khái quát hóa - tức lập 
khối - thực tại theo cách hữu ích nhất để người khác cũng thấy 
được bản chất của các khối thông tin đó. 


Sự tống hợp - tức một khái niệm khái quát, một khối thông 
tin, hay một ý chính - là một kiểu hình tư duy. Các khối thông tin 
tốt sẽ tạo các kiểu hình tư duy cộng hưởng không chỉ trong 
phạm vi đề tài ta đang nghiên cứu, mà cả với các đề tài và 
lĩnh vực khác trong đời sống. Sự khái quát hóa sẽ giúp bạn 
chuyển ý tưởng từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác.5 Đó là 
lý do vì sao những tác phẩm kinh điển trong hội họa, thơ ca, âm 
nhạc và văn học có sức cuốn hút đến thế. Khi ta đã nắm được một 
khối thông tin, khối thông tin đó sẽ sống dậy bên trong tâm trí của 
chúng ta - khi đó những ý tưởng mới sẽ nảy ra, củng cố và sáng tỏ 


210 a mnnd for numbers 


những kiểu hình tư duy đã có sẵn, cho phép ta có thế nhìn ra ngay 
và phát triển những kiểu hình khác liên quan. 


Khi đã tạo được một khối thông tin dưới dạng kiểu hình tư 
duy, chúng ta có thể dễ dàng truyền tải kiểu hình được lập khối đó 
cho người khác, giống như Cajal và các nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn, 
nhà khoa học vĩ đại khác đã làm trong suốt những thiên niên kỷ qua. 
Một khi người khác đã nắm bắt được khối thông tin đó, họ không 
những sử dụng được mà còn có thế dễ dàng lập nên những khối 
thông tin tương tự, áp dụng vào các lĩnh vực khác trong cuộc sống 
của họ - đây cũng là một phần quan trọng của quá trình sáng tạo. 


-é ` 


`“ 


Ở đây bạn có thể thấy khối thông tin - dải lụa thần kinh gợn sóng - ở hên trái 
rất giống với khối thông tin ở bên phải. Hình ảnh này biểu trưng cho ý tưởng 
rằng một khi bạn nắm được một khối thông tin trong môn học nào đó, bạn sẽ 
dễ dàng nắm được hay tạo ra một khối thông tin tương tự trong một môn học 
khác. Chẳng hạn, có những lý thuyết toán cơ bản tái hiện trong vật lý, hóa học, 
kỹ thuật - đôi khi cũng thấy cả ở kinh tế học, kinh doanh, và mô hình hành vi con 
người. Đó là lý do vì sao cử nhân vật lý hay kỹ thuật có thể ít gặp khó khăn khi 
(ấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh hơn người có nền tảng kiến thúc môn Anh 
ngữ hay lịch sử." 


Nhào nặn bô não 211 


Các phép ẩn dụ và so sánh bề ngoài cũng lập được những khối thông tin 
có t:ể khiền ý tưởng từ các lĩnh vực rất khác nhau ảnh hưởng lẫn nhau.” Vậy nên 
những người yêu toán học, khoa học và công nghệ thưởng thấy các hoạt động 
haysiến thức về thể thao, âm nhạc, ngôn ngữ, nghệ thuật, văn học có ích cho họ 
đến ngạc nhiên. Kiến thức của bản thân về cách học ngoại ngữ cũng đã giúp tôi 
trorg việc học toán và khoa học. 


Mẫu chốt để học nhanh môn toán và khoa học là nhận ra 
đườc gần như mọi khái niệm ta học đều ẩn chứa một sự giống 
nhu - hay sự so sánh - với điều gì đó ta biết.'® Đôi khi sự so sánh 
hay ẩn dụ sẽ khập khiểng - chẳng hạn nếu nói mạch máu giống 
như đường cao tốc, hay phản ứng hạt nhân giống các quân cờ 
domino đố hàng loạt. Nhưng những phép so sánh và ẩn dụ đơn 
giản này có thế là công cụ mạnh mẽ giúp bạn sử dụng một cấu 
trú: thần kinh có sẵn làm giàn giáo, từ đó nhanh chóng xây dựng 
một cấu trúc thần kinh mới phức tạp hơn. Khi bắt đầu dùng cấu 
trú: mới này, bạn sẽ phát hiện ra nó có những đặc điểm để trở 
nên hữu dụng hơn nhiều so với cấu trúc đơn giản ban đầu. Bản 
thân những cấu trúc mới này lại có thể trở thành các nguồn so 
sánh và ấn dụ cho những ý tưởng mới hơn nữa, trong các lĩnh 
vực hoàn toàn khác. (Quả thực chính điều này đã khiến các nhà 
vật lý học và kỹ sư được săn đón trong giới tài chính.) Ví dụ, nhà 
vật lý Emanual Derman, người đã có những nghiên cứu sáng giá 
trong vật lý hạt lý thuyết, đã chuyển sang làm cho công ty tài chính 
Godman Sachs, và cuối cùng góp phần phát triển mô hình lãi 
suât Black-Derman-Toy. Derman sau đó lên làm lãnh đạo nhóm 
Chiến lược Định lượng Rủi ro của công ty này. 


TÓM TẮT 


« Não bộ mỗi người trưởng thành với tốc độ khác nhau. 
Nhiều người phải đến 2s tuổi mới hoàn thiện trưởng thành. 


212 a mind for numbers 


e_ Một số những tên tuổi lớn nhất trong khoa học đã đi lên từ 
cái mác tội phạm vị thành niên trong quá khứ. 

e Một phẩm chất mà những chuyên gia thành công trong khoa 
học, toán học, và công nghệ dần học được là cách lập khối 
thông tin - tức khái quát hóa các ý chính. 

«Ẩn dụ và so sánh bề ngoài sẽ tạo nên những khối thông tin 
khiến ý tưởng từ các lĩnh vực rất khác nhau ảnh hưởng 
lẫn nhau. 


e Bất kểcon đường sự nghiệp hiện tại hay mong muốn của bạn 
là gì, hãy nghĩ theo hướng mở và luôn đảm bảo toán và khoa 
học nằm trong kho vũ khí kiến thức của mình. Điều này đem 
lại cho bạn một kho dự trữ các khối thông tin phong phú để 
giúp bạn thông minh hơn khi tiếp cận tất cả các loại thách 
thức trong cuộc sống và công việc. 


DỪNG VÀ NHỚ LẠI 


ĐẠ)s4glf 0M ”2.^ chỗ khác. Những ý chính trong chương - 


này là th h có thể nhớ lại các ý này dễ dàng hơn _- 
_ nếu thi hong mục iu sự n9 so 
_ số n Và¿sí mo 1h wes<x ti í tậy 


CÂU HỎI NÂNG CAO 


1. Trong sự nghiệp của mình, Santiago Ramón y Cajal đã tìm 
được cách kết hợp niềm đam mê hội họa với đam mê khoa 
học. Bạn có biết người nào khác, dù là nhân vật công chúng 
hay bạn bè, người quen, làm được điều tương tự không? 
Bạn có thể thực hiện sự ảnh hưởng lẫn nhau đó trong chính 
cuộc sống của mình không? 


Nhào nặn bô não 213 


2. Làm thế nào để bạn tránh được cái bẫy khi suy nghĩ rằng 
người nhanh nhẹn thì đương nhiên là thông minh hơn? 


3. Làm theo những gì được dạy có những mặt lợi và mặt hại. 
Hãy so sánh cuộc đời của Cajal với cuộc đời bạn. Khi nào 
thì việc nghe lời và làm theo người khác lại có lợi cho bạn? 
Và khi nào việc đó không may gây ra chuyện? 

4. So với những bất lợi của Cajal, thì hạn chế của chính 
bạn là gì? Bạn có tìm cách biến những bất lợi của mình 
thành lợi thế được không? 


{14} 
Phát triển 
trí tưởng tượng qua 
các bài thơ phương trình 


Học cách viết một bài thơ phương trình 
Những dòng thơ bộc lộ ý nghĩa hàm chứa 
trong một phương trình tiêu chuẩn 


Nhà thơ Sylvia Plath từng viết: “Cái ngày tôi bước chân vào lớp 
vật lý chính là ngày tận thế.” 


Bà tiếp tục: Thầy Manzi, một ông thầy đậm người, da ngăm, giọng 
nói the thé lại ngọng, đứng trước lớp trong bộ vest màu xanh 
dương chật ních, tay cầm một quả bóng gỗ nhỏ. Thầy đặt quả bóng 
lên một rãnh trượt dốc đứng và để bóng lăn xuống. Rồi thầy bắt 
đầu giảng a là gia tốc và t là thời gian và bỗng nhiên thầy viết các 
chữ cái và chữ số và dấu bảng lên khắp bảng đen và đầu óc tôi 
chết cứng. 


Phát triển trí tưởng tượng 215 


Thầy Manzi, ít nhất theo lời kể trong cuốn bán-tự-truyện về cuộc 
đời của Plath, đã viết một cuốn sách dày 4oo trang mà không có lấy 
một hình vẽ hay tranh ảnh, chỉ toàn biểu đồ và công thức. Việc làm 
này cũng tương tự như việc phải cảm thụ thơ của Plath qua người 
khác kể lại, thay vì đọc bài thơ tận mắt. Trong câu chuyện của Plath, 
bà là người duy nhất trong lớp được điểm A, nhưng từ đó trong bà 
luôn có nỗi sợ môn vật lý. 


"Xét cho cùng, toán học là gi nếu không phải thơ ca của trí óc, và thơ ca 
là gì nếu không phải toán học của tâm hồn?” 
-David Eugene Smith, 
Nhà toản học và giáo dục người Mỹ 


Lớp học vật lý đại cương của nhà vật lý học Richard Feynman lại 
khác hoàn toàn. Feynman, người từng giành giải Nobel là một 
người thầy sôi nối, có sở thích chơi trống bongo (một loại trống 
có nguồn gốc từ Cuba), và nói chuyện giống một tài xế taxi thực tế 
hơn là một trí thức viển vông dài dòng. 

Khi Feynman khoảng 1 tuổi, một lời nhận xét bâng quơ đã 
tác động thay đối suy nghĩ của cậu bé. Feynman nhận xét với bạn 
rắng suy nghĩ cũng chẳng khác gì tự nói chuyện với chính mình 
trong đầu. 

“Vậy hả?” Bạn của Feynman đáp lại. “Mày biết hình dạng kỳ 
quái của cái trục khuỷu trong xe hơi không?” 

“Ừ, thì sao?” 

“Tốt. Giờ nói tao nghe, mày miêu tả nó thế nào khi mày tự 
nói với chính mình?” 

Đó là lúc Feynman nhận ra ý nghĩ có thể là hình ảnh, cũng có 
thể là từ ngữ.* 


216 a mind for numbers 


Sau này Feynman kể lại, thời học sinh ông đã phải rất vất 
vả mới tưởng tượng và hình dung ra những khái niệm như 
sóng điện từ, hay dòng năng lượng vô hình mang theo mọi thứ 
từ ánh sáng mặt trời đến tín hiệu điện thoại. Ông đã gặp khó 
khăn trong việc miếu tả những gì mình thấy bằng trí tưởng 
tượng. Nếu ngay cả một trong những nhà vật lý học vĩ đại nhất 
thể giới cũng thấy khó hình dung được một vài khái niệm vật lý 
(mà đúng là khó hình dung thật), thì người bình thường như 
chúng ta biết phải làm sao? 


Chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự khích lệ và cảm hứng từ 
thi ca.+ Hãy lấy ví dụ vài lời nhạc đầy chất thơ trong một bài hát 
của ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ Jonathan Coulton, tựa đề “Tập hợp 
Mandelbrot”5 viết về nhà toán học nổi tiếng Benoit Mandelbrot. 


Mandelbrot trên thiên đường 
Ông đã cho ta trật tự trong cái hỗn độn, ông đã cho ta hy vọng 
tưởng như chẳng còn 
Hình học của ông thành công ở điểm người khác thất bại 
Nên nếu bạn có bao giờ mất phương hướng, một chú bướm 
sẽ vỗ đôi cánh 
Từ cách xa vạn dặm, một điều kỳ diệu nhỏ nhoi sẽ đưa bạn 
trở về nhà 
Cốt lõi trong toán học phi thường của Mandelbrot đều được tóm 
gọn trong những ca từ dạt dào cảm xúc của Coulton, tạo nên những 
hình ảnh mà ta có thể thấy bằng đôi mắt của trí tưởng tượng - như 
đôi cánh bướm vỗ nhẹ, lan tỏa và tạo các hiệu ứng dù cách xa đến 
hàng vạn dặm. 


Công trình tạo ra một dạng hình học mới của Mandelbrot 
cho phép ta thấy đôi khi, những thứ tưởng chừng thô sơ và lộn 
xộn - như những đám mây và đường bờ biển - cũng có trật tự 


Phát triển trí tưởng tương 217 


nhất định. Hình ảnh phức tạp có thê được tạo từ những công thức 
đơn giản, như ta vẫn thấy ở công nghệ làm phim hoạt hình hiện 
đại nhiệm màu. Lời hát giàu chất thơ của Coulton còn dẫn ta đến 
một ý tưởng ẩn sâu trong công trình của Mandelbrot, rằng những 
thay đổi nhỏ bé, tỉnh vi ở góc nhỏ nào đó của vũ trụ rồi sẽ ảnh 
hưởng đến tất cả mọi thứ. 

Càng ngẫm kỹ những lời ca của Coulton, bạn càng thấy nó 
ứng với mọi mặt của đời sống - ta càng hiểu biết về công trình của 
Mandelbrot, những ý nghĩa này sẽ càng trở nên rõ ràng. 

Trong các phương trình đều có những ẩn ý, hệt như 
trong thi ca. Nếu bạn là một người mới học đang nhìn vào một 
phương trình vật lý, và không được dạy cách nhìn ra sự sống đằng 
sau những ký hiệu, thì những phương trình đó sẽ không khác 
gì đã chết trong mắt bạn. Chỉ khi bạn bắt đầu học và đưa vào đó 
những từ ngữ ẩn giấu, thì ý nghĩa của phương trình mới trôi băng 
băng xuống máng, rồi bay vọt lên, sống động như đứa trẻ chơi ở 
công viên nước. 

Trong một luận văn kinh điển, nhà vật lý học Jefrey Prentis 
so sánh cách nhìn nhận các phương trình giữa một học sinh bắt 
đầu học vật lý với một nhà vật lý dày dạn." Người mới học sẽ chỉ 
nhìn phương trình như một điều phải nhớ thêm trong cả một bộ 
sưu tập vô số các phương trình không liên quan đến nhau. Tuy 
nhiên, những sinh viên học cao hơn và các nhà vật lý lại nhìn thấy, 
bằng trí tưởng tượng, ý nghĩa ẩn sau phương trình đó, bao gồm vị 
trí của phương trình trong bức tranh toàn cảnh, và thậm chí biết 
được từng thành phần của phương trình cho ta cảm giác thế nào. 


218 a mind for numbers 


“Một nhà toán học nếu không có phần giống một nhà thơ thì sẽ không 
bao giờ trở thành nhà toán học hoàn thiện.” 


- Karl Weierstrass, nhà toán học người Đức 


Khi nhìn chữ cái a, ký hiệu cho gia tốc, bạn có thể cảm thấy mình 
đang đạp chân ga xe hơi. Vèo! Hãy cảm nhận gia tốc chiếc xe đang 
ấn bạn vào ghế! 


Bạn có cần phải hình dung những cảm giác kiểu này mỗi lần 
nhìn chữ ø hay không? Tất nhiên là không rồi; bạn đâu có muốn 
phát điên vì những chỉ tiết nhỏ nhất ẩn dưới những gì bạn học! 
Nhưng cảm giác nhãn ga tăng tốc đó hẳn sẽ lơ lửng đâu đó trong 
đầu bạn như một khối thông tin, sẵn sàng trượt vào trí nhớ làm 
việc nếu bạn cần phân tích ý nghĩa của chữ a khi nhìn thấy nó dạo 
chơi trong phương trình. 


Tương tự, khi nhìn chữ m, thể hiện khối lượng, bạn có thể 
cảm nhận sự chây ì của một tảng đá 2o kg - ta sẽ phải tốn nhiều 
sức lực để lay chuyển nó. Còn khi nhìn chữ ƒ; ký hiệu cho lực, bạn 
có thể thấy bằng trí tưởng tượng ý nghĩa về lực - nghĩa là lực 
dựa trên cả khối lượng và gia tốc: m.a, như trong phương trình 
ƒ= m.a. Có lẽ bạn cũng cảm nhận được cả chữ ƒ đó nữa. Bên trong 
lực sẽ cần một cú đấy “hây đ' (gia tốc), để thắng được khối lượng 
chây ì của tảng đá. 


Ta hãy khai thác chút nữa nhỉ? Thuật ngữ công (ký hiệu là 
w) trong vật lý nghĩa là năng lượng. Chúng ta thực hiện công (tức 
là chúng ta cung cấp năng lượng) khi ta đấy (lực ƒ) một vật đi một 
khoảng cách (ký hiệu là đ). Chúng ta có thể mã hóa điều đó bằng sự 
đơn giản đầy chất thơ: w = £d. Một khi đã nhìn ra w là công, ta có 
thể hình dung bằng trí tưởng tượng, thậm chí cảm nhận cả bằng 
cơ thế ấn ý của nó. Cuối cùng, ta có thể “chưng cất” ra một đoạn 
thơ phương trình có dạng thế này: 


Phát triển trí tưởng tương 219 


w=fd 
w=(ma).d 


Nói cách khác, các ký hiệu và phương trình đều có câu chữ 
ấn giấu đằng sau chúng - chính là phần ý nghĩa sẽ trở nên rõ ràng 
một khi bạn đã quen thuộc với các khái niệm hơn. Có thể không 
nói hẳn ra theo cách này, nhưng các nhà khoa học thường nhìn 
nhận các phương trình như thơ ca, giống một cách tượng trưng 
vẫn tắt cho những gì họ đang cố tìm hiếu. Những người có óc quan 
sát sẽ nhận ra chiều sâu của một đoạn thơ - nó có thế mang nhiều 
ý nghĩa khác nhau. Cũng theo suy nghĩ trên, các sinh viên học lên 
cao sẽ dần biết cách nhìn ra ý nghĩa ấn giấu của một phương trình 
bằng trí tưởng tượng, và thậm chí còn tự đưa ra được nhiều cách 
diễn giải khác nhau. Cũng không ngạc nhiên khi ta biết các loại 
bảng biếu và hình họa trực quan khác cũng bao hàm ý nghĩa - vốn 
hiện ra phong phú hơn trong trí tưởng tượng thay vì trên giấy. 


Đơn giản hóa và cá nhân hóa những gì 
bạn đang học 


Chúng ta đã từng dẫn dắt đến chủ đề này, nhưng khi ta đã hiểu 
hơn cách hình dung những khái niệm đẳng sau các phương trình, 
chủ đề này càng đáng đề cập hơn bao giờ hết. Một trong những 
việc quan trọng nhất nên làm khi ta học toán và khoa học 
là khiến các khái niệm trừu tượng trở nên sống động trong 
tâm trí. Ví dụ, Santiago Ramón y Cajal sẽ coi các cảnh tượng trong 
kính hiến vi trước mắt ông như thế một chốn có các sinh vật sống 
cũng biết hy vọng và ước mơ như con người.? 


220 a mind for numbers 


Einstein có thể tưởng tương chính mình là một photon.° Ta có thể hiểu được 
phần nào những gì Einstein tưởng tương qua hình ảnh tuyệt đẹp này, do nhà 
vật lý người Ý Marco Bellini thực hiện: hình ảnh một xung laser cường độ 
cao (phia trước) được sử dụng để đo lường hình dáng của môt photon đơn lẻ 


[phía sau] 


Ngài Charles Sherrington, đồng nghiệp và bạn thân của Cajal, 
cha đẻ của từ synapse (khớp thần kinh), đã nói với bạn bè rằng 
ông chưa từng gặp một nhà khoa học nào có khả năng thổi hồn 
vào công việc như Cajal. Sherrington vẫn tự hỏi liệu đây có phải là 
nhân tố góp phần chủ chốt vào thành công của Cajal. 


Thuyết tương đối của Einstein nảy sinh không phải từ kỹ 
năng toán học (ông vẫn thường phải cộng tác với các nhà toán học 
để thúc đẩy nghiên cứu) mà là từ khả năng “giả bộ” Ông tưởng 
tượng mình là một photon di chuyển với tốc độ ánh sáng, rồi 
tưởng tượng theo quan điểm một photon khác. Photon thứ hai 
này sẽ thấy gì và cảm nhận được gì? 


Phát triển trí tưởng tương 221 


Barbara McClintock, người giành giải Nobel nhờ khám phá 
ra hiện tượng chuyến vị gien (tức các “gien nhảy” có khả năng thay 
đối vị trí trên chuỗi ADN), viết về việc bà đã hình dung những cây 
ngô mình nghiên cứu ra sao: 

“Tôi thậm chí có thể nhìn thấy các nội quan của các nhiễm sắc 
thể - tất cả đều ở đó. Tôi ngạc nhiên vì tôi thực sự cảm thấy như 
mình đang ở trong đó, và những thứ này là bạn của tôi.”° 


Nhà di truyền học tiên phong Barbara McClintock đã tưởng tương ra phiên bản 
khổng lồ của những yêu tố quy mô phân tử mà bà xem xét. Cũng nhu các nhà 
khoa học giành giải Nobel khác, bà đã cá nhân hóa - thậm chỉ còn kết bạn - với 
những yếu tố bà đang nghiên cứu. 


Ta có thê dựng lên một vở kịch trong trí tưởng tượng, hình 
dung những yếu tố và cơ chế mà mình đang nghiên cứu là những 


sinh vật sống với cảm xúc và suy nghĩ riêng. Nghe có vẻ hơi ngớ 


222 a mind for numbers 


ngẩn, nhưng cách làm này lại hiệu quả - nó khiến những gì chúng 
ta đang nghiên cứu trở nên sống động, giúp ta nhìn thấy và hiểu 
được những hiện tượng không thể tự nhận ra nếu chỉ nhìn vào 
những con số và công thức khô khan. 


Đơn giản hóa cũng là việc rất quan trọng. Richard Feynman, 
nhà vật lý học chơi trống bongo ta đã gặp ở đầu chương, nổi tiếng 
vì hay đề nghị các nhà khoa học và toán học giải thích ý tưởng của 
họ theo một cách đơn giản để giúp ông nắm bắt được. Ngạc nhiên 
thay, ta có thể giải thích đơn giản gần như bất kỷ khái niệm nào, 
dù bản chất nó có phức tạp đến đâu. Khi luyện cách giải thích đơn 
giản bằng việc chia nhỏ bài học phức tạp thành những yếu tố cơ 
bản, bạn sẽ thu được nhiều hiểu biết sâu sắc hơn.'° Chuyên gia 
về học tập Scott Young đã phát triển ý tưởng này trong kỹ thuật 
Feynman, theo đó mọi người phải tìm ra một hình ảnh ấn dụ hay 
so sánh đơn giản đế giúp họ nắm bắt cốt lõi của một khái niệm." 


Nhà bác học huyền thoại Charles Darwin cũng làm như vậy. 
Khi cố gắng giải thích một khái niệm, ông tưởng tượng ra một 
ngưởi mới bước chân vào văn phòng nghiên cứu của ông. Ông 
sẽ dừng bút, và cố gắng giải thích khái niệm đó bằng những từ 
ngữ dễ hiểu nhất. Điều đó giúp ông tìm được cách miêu tả khái 
niệm khi viết sách. Tương tự, trang mạng Reddit.com có mục “Giải 
thích như thế tôi mới năm tuối” (ELIs), nơi bất cứ ai cũng có thế 
đăng bài nhờ mọi người giải thích đơn giản một chủ đề phức tạp 
nào đó. 


Bạn có thế nghĩ là mình cần thật sự hiểu một thứ thì mới 
có thế giải thích về nó. Nhưng, hãy quan sát chuyện xảy ra khi 
bạn nói vởi người khác về điều bạn đang học. Bạn sẽ ngạc nhiên 
khi thấy ta thường hiếu vấn đề từ nỗ lực giải thích cho người 
khác và cho bản thân, hơn là lời giải thích nảy sinh từ hiếu 
biết vốn có từ trước. Đó là lý do các giáo viên thường nói rằng 


Phát triển trí tưởng tương 223 


lần đầu tiên họ thật sự hiểu đề tài là khi họ phải đứng lớp dạy về 
đề tài đó. 


THẬT VUI KHI ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI BẠN! 


“Học hóa hữu cơ cũng không khó hơn làm quen với những con 

người mới. Mỗi nguyên tố đều có tính cách độc đáo riêng. Càng 

hiểu rõ những tính cách này, bạn càng có khả năng đọc đúng các 
điều kiên và dự đoán kết quả phản ứng.” 

Kathleen Nolta, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Hóa học, 

giải Tảo Vàng, giải thưởng công nhận thành tích dạy giỏi tại 

Đại học MIEHIBS7 


BÂY TỦ ĐẾN LƯỢT BẠN! 


Dựng một vở kịch trong tâm trí 


Tưởng tượng bạn đang ở trong thế giới của chủ để đang học - ví 
dụ như đang quan sát thế giới từ góc nhìn của một tế bào hay một 
electron, thậm chí một khái niệm toán học. Hãy thử dựng lên một 
vở kịch trong tâm trí với những người bạn mới này, hình dùng họ sẽ 
cảm thấy gì và phản ứng thế nào. h 


Chuyến dịch - Áp dụng điêu bạn đã học 
vào bối cảnh mới 


Chuyến dịch là khả năng đem thứ bạn đã học ở bối cảnh này 
áp dụng vào bối cảnh khác. Ví đụ, bạn có thể học một ngoại ngữ và 


224 a mnd for numbers 


cảm thấy học thêm ngoại ngữ thứ hai sẽ dễ dàng hơn ngoại ngữ 
thứ nhất. Đó là vì khi học ngoại ngữ đầu tiên, bạn đã thu được 
các kỹ năng học ngôn ngữ nói chung, và có khi là cả những 
từ vựng tương đương cùng cấu trúc ngữ pháp tương tự, rồi 
sau đó chuyển dịch sang việc học ngoại ngữ thứ hai.” 


Học toán bằng cách chỉ áp dụng vào những bài toán trong 
các ngành cụ thể, ví dụ kế toán, kỹ thuật, hay kinh tế, cũng tương 
đồng với việc bạn quyết định không học thếm ngoại ngữ nào nữa 
- tức là bạn sẽ chỉ dùng một ngôn ngữ, và chỉ học thêm chút từ 
vựng tiếng Anh. Nhiều nhà toán học cảm thấy cách học toán như 
trên sẽ càng khiến bạn khó sử dụng toán học theo cách linh hoạt 


và sáng tạo. 


Các nhà toán học nhận thấy nếu bạn học toán theo cách 
họ đạy, tức tập trung vào các khái niệm khái quát lập thành khối 
mà không hướng đến ứng dụng cụ thể nào, thì bạn sẽ thu được 
những kỹ năng có thể dễ dàng chuyển dịch sang nhiều ứng dụng 
khác nhau. Nói cách khác, bạn sẽ thu được kiến thức giống cách 
học tập ngôn ngữ nói chung. Chẳng hạn, bạn có thê là sinh viên 
vật lý, nhưng vẫn có thể dùng kiến thức toán khái quát để nhanh 
chóng nắm bắt cách áp dụng kiến thức toán đó vào các quá trình 
rất khác nhau trong sinh học, tài chính, thậm chí tâm lý học. 


Đó là một phần lý do vì sao các nhà toán học thích dạy toán 
theo kiểu khái quát mà không cần đi sâu vào ứng dụng. Họ muốn 
bạn thấy được cốt lõi của các khái niệm, bởi họ cho rằng cốt lõi này 
khiến khái niệm dễ dàng chuyển dịch sang nhiều chủ đề khác nhau 
hơn.* Giống như họ không muốn bạn học cách nói câu “Tôi chạy” 
bằng tiếng Albania hay Litva hay Iceland một cách cụ thể, mà họ 
muốn bạn hiểu chung chung rằng có một từ loại gọi là động từ, và 
bạn cần phải chia thì động từ. 


Phát triển trí tung tưng 225 


Thách thức ở chỗ ta thường dễ nắm bắt khái niệm toán 
học hơn nếu khái niệm đó được áp dụng trực tiếp vào những 
bài toản cụ thể - dù rằng cách này khiến chuyển dịch khái niệm 
toán học đó sang các lĩnh vực khác khó hơn về sau. Cũng chẳng 
đáng ngạc nhiên khi việc này dẫn đến một cuộc giẳng co liên tục 
giữa hai phương pháp học toán là cụ thế và khái quát. Ở đây, các 
nhà toán học cố gắng giữ vững thế thượng phong bằng cách thoái 
lui để đảm bảo phương pháp khái quát là trung tâm quá trình học 
tập. Ngược lại, kỹ thuật, kinh doanh, và nhiều ngành khác đều 
sa vào mảng toán học có liên quan đến ngành của mình, đê giúp 
sinh viên hứng thú học tập và tránh những than thở kiểu: “Học 
cái này xong để làm gì?” Toán học ứng dụng một cách cụ thế cũng 
thoát khỏi tranh luận rằng nhiều bài toán đố “nghe có vẻ thực tế” 
trong sách giáo khoa toán cũng chỉ là những bài tập được ngụy 
trang. Xét cho cùng, cả hai phương pháp cụ thể và khái quát đều có 
những ưu khuyết điểm riêng. 


Chuyển dịch có lợi vì nó thường giúp việc học của sinh viên 
dễ dàng hơn khi học cao lên. Như lời của Giáo sư Jason Dechant 
thuộc Đại học Pittsburgh: “Tôi luôn nói với sinh viên của mình 
rằng các em sẽ học ít hơn khi lên trình độ cao hơn trong chương 
trình điều dưỡng, mà không ai tin tôi cả. Thực ra mỗi kỳ học qua 
đi, sinh viên càng phải nỗ lực nhiều hơn, chỉ là các em ngày càng 


giỏi trong việc liên hệ mọi thứ với nhau hơn thôi.” 


Một trong những đặc điểm nảy sinh nhiều vấn đề nhất của 
thói trì hoãn - ví dụ, xao lăng liên tục để xem tin nhắn điện thoại, 
thư điện tử, hay cập nhật thông tin khác - là nó ảnh hưởng đến 
quá trình chuyển dịch. Những sinh viên liên tục xao lãng việc học 
không chỉ không hiểu bài bằng, mà còn không thể chuyển dịch 
lượng kiến thức ít ỏi của họ sang các chủ đề khác.5 Bạn có thể cho 


rằng mình vẫn đang học giữa những lúc xem tin nhắn điện thoại, 


226 


a mind for numbers 


nhưng thực tế, não của bạn đang chưa tập trung đủ lâu để tạo nên 


những khối thông tin tư duy chắc chắn và đóng vai trò trung tâm 


trong việc chuyển dịch ý tưởng từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. 


_ CHUYỂN DỊCH Ý TƯỞNG HIỆU QUÁ LẮM. 


“Năm vừa rồi, tôi đã thử đem kỹ thuật câu cá ở vùng Ngũ Đại 


Hồ áp dung tại quản đảo Florida Keys Ở đỏ cá khác, mỗi câu 
cũng khác hoàn toàn, và dùng kỹ thuât câu mà chua ai dùng 
đến, nhưng chuyến đi rất hiệu quả. Mọi người tưởng tôi điên, 
nhưng thật buồn cười khi họ thấy kỹ thuật của tôi vẫn câu 
được cả.” 


-Patrick Scoggin. nhà nghiên cứu lịch sử 


TÓM TẮT 


Phương trình chỉ là cách khái quát và đơn giản hóa các khái 
niệm. Điều này cũng có nghĩa là phương trình chứa đựng ý 
nghĩa sâu xa, tương tự như các lớp nghĩa trong thơ ca. 

Trí tưởng tượng, hay “tâm nhãn” rất quan trọng vì nó sẽ giúp 
bạn dựng lên những vở kịch để cá nhân hóa những kiến thức 
đang học. 

Chuyến dịch là khả năng đem một thứ bạn đã học trong bối 
cảnh này áp dụng vào bối cảnh khác. 

Việc nằm được bản chất lập thành khối của một khái niệm 
toán học rất quan trọng, vì khi đó ta sẽ dễ dàng chuyển dịch 
và ứng dụng khái niệm đó vào theo các cách mới và khác biệt. 
Làm nhiều việc một lúc khi học nghĩa là bạn sẽ không thế học 
sâu được - điều này sẽ cản trở khả năng chuyển dịch những 
điều đã học sang lĩnh vực khác. 


Phát triển trí tưởng tương 227 


DỪNG VÀ NHỚ LẠI 

Gập sách lại và nhìn đi chỗ khác. Những ý chính trong chương 
này là gì? Bạn có hình dung được một vài ý chính bằng những 
hình tượng trong trí tưởng tượng không? 


CÂU HỎI NÂNG CAO 


1. Viết một bài thơ phương trình - tức hàng loạt những dòng 
chữ triển khai ý nghĩa của một phương trình tiêu chuẩn. 

2. Viết một đoạn miêu tả cách hình tượng hóa các khái niệm 
bạn đang học trong một vở kịch. Bạn nghĩ những diễn viên 
trong vở kịch của bạn sẽ cảm thấy gì và phản ứng với nhau 
thế nào theo cách thực tế nhất? 


3. Hãy xem xét một khái niệm toán học mà bạn đã học và xem 
xét một ví dụ cụ thể áp dụng khái niệm đó. Tiếp theo, ngồi lại 
và nghĩ xem bạn có cảm giác được khối thông tin khái quát 
của khái niệm ẩn sau cách áp dụng đó không. Bạn có thể nghĩ 
ra một ứng dụng hoàn toàn khác cho khái niệm đó không? 


{158 
Học kiểu phục hưng 


Giá trị của tự học 


Những người như Charles Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa 
khiến ông trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn 
nhất trong lịch sử loài người, thường được cho là những thiên tài 
bẩm sinh. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng giống như Cajal, 
Darwin cũng là một học sinh cá biệt. Ông buộc phải rời trường 
y và cuối cùng, trước sự khiếp hãi của cha mình, ông lên đường 
ra khơi vòng quanh thế giới trong vai trò nhà tự nhiên học trên 
tàu. Tự do tự tại, Darwin giờ có thể xem xét những dữ liệu ông thu 
thập được bằng con mắt nhìn mới mẻ. 


Lòng kiên trì thường quan trọng hơn trí thông minh.' Việc 
tiếp cận tư liệu để tự học sẽ đưa bạn đi trên một con đường độc 
đáo dẫn đến việc làm chủ kiến thức. Thường thì dù giáo viên và 
sách giáo khoa có tốt đến mấy, chỉ khi bạn lén xem những cuốn 
sách hay phim ảnh khác, bạn mới thấy những gì học được thông 
qua chỉ một giáo viên hay cuốn sách chỉ là phiên bản không đầy đủ 
của thực tại ba chiều toàn cảnh gắn liền với môn học, và thực tại 
đó còn kết nối với những chủ đề cuốn hút khác tùy theo lựa chọn 
của bạn. 


Hoc kiểu phục h:ir:g 229 


Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Ben Carson, ngườ: được nhận Huân chương TỰ do 
của Tổng thống cho những đổi mới tiên phong trong phẫu thuật, ban đầu từng 
thi trượt và được "nhẹ nhàng” để nghị rời trường y. Biết minh học tốt nhất là 
qua sách vở mà không phải từ bài giảng trên lớp, Carson đã làm một điều vô lý, 
đó là ngứng lên lớp nghe giảng, để cho mình thêm thời gian tập trung học qua 
sách vở. Điểm số của ông cao vọt lên, và những gì xảy ra sau đó thì ai cũng biết 
rồi. (Lưu ý: Kỹ thuật này không hiệu quả với tất cả mọi người - và nếu bạn dùng 
câu chuyên này làm cải cớ để trốn tiết, bạn sẽ tự chuốc họa vào thân!] 


Trong các lĩnh vực khoa học, toán học và công nghệ, nhiều 
người đã phải tự tìm ra đường học, hoặc vì họ chẳng còn cách nào 
khác, hoặc vì lý do nào đó mà họ đã bỏ qua những cơ hội học hỏi 
trước đó. Nghiên cứu cho thấy học sinh học tốt nhất khi bản thân 


230 a minnd for numbers 


họ chủ động tham gia vào môn học, thay vì chỉ lẳng nghe người 
khác nói.* Khả năng tự vật lộn của một học sinh với tư liệu học 
tập, đôi khi tung hứng qua lại với các bạn cùng học, chính là mấu 
chốt vấn đề. 


Khi lớn lên và nghiêm túc muốn trở thành bác sĩ, Santiago 
Ramón y Cajal lại bị phát hoảng vì giải tích cao đẳng. Hồi nhỏ, ông 
chưa bao giờ chú ý tới môn toán và thiếu hẳn những hiểu biết sơ 
đằng nhất về môn học này. Ông đã phải lần tìm sách cũ, vò đầu bứt 
tóc nhằm nỗ lực hiểu những điều cơ bản. Thế nhưng, Cajal càng 
học lại càng hiểu sâu hơn, vì động lực thúc đấy ông chính là những 
mục tiêu cá nhân. 


"Đối với người mới học, các giảng viên có thể khơi gợi thật 
nhiều, không phải bằng cách làm cho học viên ngạc nhiên và 
bối rối về sự cao siêu của những thành tựu vĩ đại trước kia, mà 
bằng việc hé lộ nguồn gốc của mỗi khám phá khoa học cùng 
hàng loạt những lỗi lâm và bước sai để có được thành công - 
cũng là những thông tin rất cần cho việc giải thích chính xác 
khám phá đỏ từ góc nhìn nhân loại. "3 


-Santiago Ramón y Cajal 


Nhà phát minh và tác giả Wiliam Kamkwamba, sinh 
năm 198; tại châu Phi, không có tiền để đi học. Vì vậy anh bắt 
đầu tự dạy mình bằng cách đển thư viện làng, ở đó anh thấy 
một cuốn sách có tựa đề Using Energy (Sử dụng năng lượng). 
Nhưng Kamkwamba không chỉ đọc cuốn sách đó. Khi mới chỉ 
1s tuổi, anh đã dùng cuốn sách để hướng dẫn mình chủ động 
học hỏi: anh tự chế một cối xay gió. Hàng xóm gọi anh là misala 


Học kiểu phục hung 231 


- điên rồ - nhưng sáng chế của anh đã giúp tạo ra nguồn điện và 
nước sinh hoạt cho cả làng, châm ngòi cho sự phát triển, đổi mới 
công nghệ từ cấp cơ sở ở châu Phi.+ 


Nhà thần kinh học và dược học người Mỹ Candace Pert 
vốn được giáo dục bài bản, có bằng tiến sĩ dược học của Đại học 
Johns Hopkins. Nhưng một phần cảm hứng và thành công sau này 
của bà lại nảy sinh từ nguyên nhân khác thường. Ngay trước khi 
đi học cao học, bà bị chấn thương ở lưng do tai nạn cưỡi ngựa 
và phải dùng thuốc giảm đau liều cao cả mùa hè. Trải nghiệm 
cá nhân với đau đớn và thuốc giảm đau đã thúc đẩy nghiên cứu 
khoa học của bà. Mặc cho vị cố vấn học tập cố gắng can ngăn, bà 
vẫn đạt được những khám phá quan trọng đầu tiên liên quan tới 
thụ thể thuốc phiện - một bước tiến lớn đế hiểu về hiện tượng 
nghiện ngập. 

Đại học không phải là con đường học duy nhất cho chúng 
ta. Một số người nối tiếng và quyền lực nhất của thời đại mới, 
gồm những “nhân vật thế lực” như Bill Gates, Larry Ellison, 
Michael Dell, Mark Zuckerberg, James Cameron, Steve Jobs, và 
Steve Wozniak đều đã bỏ học đại học. Chúng ta sẽ còn tiếp tục 
thấy nhiều đổi mới đáng nế từ những người kết hợp được 
các mặt tốt nhất của cách học truyền thống và phi truyền thống, 
với những phương pháp tự học tự dạy của riêng họ. 


Tự chịu trách nhiệm cho việc học là một trong những 
điều quan trọng nhất bạn có thể làm. Các phương pháp học 
hướng-tới-giáo-viên coi giáo viên là người nảm giữ câu trả 
lời, đôi khi sẽ vô tình khiến các học sinh thấy bất lực khi học.® 
Ngạc nhiên thay, các hệ thống đánh giá giáo viên cũng làm nảy 
sinh cảm giác bất lực tương tự - những hệ thống này cho phép 
bạn đố lỗi cho giáo viên khi bạn thất bại rằng họ không có khả 


232 a mnd for numbers 


năng động viên hay giảng giải.” Phương pháp học hướng-tới-học- 
sinh, thách thức học sinh học hỏi lẫn nhau và kỳ vọng họ tự lèo lái 
trên con đường dẫn đến làm chủ kiến thức, lại là phương pháp có 
sức mạnh phi thường. 


Giá trị của nhà giáo giỏi 


Đôi lúc bạn cũng sẽ gặp được những người cố vấn hay giáo viên 
thực sự đặc biệt. Khi cơ hội may mắn đó đến, hãy nắm bắt lấy. 


Hãy tự rèn luyện vượt qua giai đoạn nghẹn ứ và tự bắt mình 
mạnh dạn đặt câu hỏi - những câu hỏi thật sự, đi thằng vào vấn 
đề, không phải câu hỏi tu từ để khoe bạn biết những gì. Hỏi càng 
nhiều, việc hỏi sẽ càng dễ dàng, và càng có ích cho bạn theo những 
cách mà bạn chưa từng nghĩ tới - chỉ một câu nói đúc kết bằng 
kinh nghiệm to lớn của giáo viên cũng có thê thay đổi tương lai 
chính bạn. Và, hãy nhớ bày tỏ lòng cảm kích với những người 
hướng dẫn bạn - chúng ta cần cho họ biết sự giúp đỡ của họ là có 
ý nghĩa. 

Tuy nhiên, hãy cẩn thận đế tránh rơi vào hội chứng “sinh viên 
bám đuôi”. Các giáo viên tốt bụng đặc biệt dễ trở thành nam châm 
hút học sinh, mà đôi khi nhu cầu thật sự của học sinh lại là khao 
khát được thầy cô chú ý, để thỏa mãn cái tôi, chứ chẳng phải tìm 
lời đáp cho câu hỏi đặt ra. Những giáo viên như vậy sẽ kiệt sức 
trong nỗ lực thỏa mãn những khao khát không bao giờ đủ. 

Ta cũng nên tránh cạm bẫy khi chđc chđn rằng câu trả lời 
của mình đúng, và ép giáo viễn phải đi theo lối lý luận sai lạc của 
bạn. Tuy năm thì mười họa, bạn vẫn chứng minh được mình đúng 
vào phút cuối, nhưng đối với nhiều giáo viên, đặc biệt là những 
người có trình độ toán và khoa học cao, việc cố gắng đi theo luồng 
tư duy lệch lạc, lắm sai lầm cũng giống nghe nhạc lệch tông vậy - 


Học kiểu phúc hưng 233 


một nhiệm vụ không lợi lộc và đầy đau đớn. Nhìn chung, tốt nhất 
chúng ta nên khởi động lại tư duy cho mới mẻ, và lằng nghe gợi 
ý của giáo viên. Khi đã hiểu câu trả lời, bạn có thể quay lại đế gỡ 
lỗi sai trước đó. (Thường bạn sẽ nhận ra, ngay lập tức thôi, rằng 
chẳng lời nào đủ đê mô tả mức độ sai lầm trước đó của bạn.) Các 
giáo viên và cố vấn giỏi thường là những người rất bận rộn, và bạn 
cần sử dụng thời gian của họ dành cho bạn sao cho khôn ngoan. 

Những giáo viên thật sự giỏi sẽ giúp cho bài học có vẻ đơn 
giản nhưng vẫn sâu sắc, khơi gợi đề học sinh học tập lẫn nhau, 
và truyền cảm hứng cho học sinh tự học. Celso Batalha là một ví 
dụ, vị giáo sư vật lý nổi tiếng của Đại học Evergreen Valley đã lập 
ra một nhóm đọc sách về phương pháp học, rất được sinh viên ưa 
chuộng. Và còn có nhiều giáo sư sử dụng kỹ thuật giảng dạy “chủ 
động” và “hợp tác” trong lớp học, đem lại cho sinh viên cơ hội chủ 
động tham gia bài học và trao đổi. 


Có một điều gây ngạc nhiên cho tôi trong suốt nhiều năm. 
Một số giáo viên giỏi nhất tôi từng gặp nói với tôi rằng hồi nhỏ, 
họ quá nhút nhát, quá sợ nói trước đám đông, và học lực quá 
tầm thường đến nỗi không bao giờ đám mơ đến việc trở thành giáo 
viên. Cuối cùng, họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra, những tính 
cách họ cho là khuyết điểm ấy lại giúp họ trở thành những giảng 
viên và giáo sư tận tâm, chu đáo và sáng tạo sau này. Có vẻ như 
tính hướng nội khiến họ nhạy cảm hơn và suy nghĩ nhiều hơn cho 
người khác, còn nhận thức khiêm tốn về những thất bại trong quá 
khứ đã cho họ lòng nhẫn nại, cũng như ngăn họ trở thành những 


giảo-sư-biết-tuốt hờ hững. 


234 a mind for numbers 


Lý do khác cho việc tự học - Đối mặt với những 
đề thi trái khoáy 


Hãy trở lại với thế giới học hành kiểu truyền thống ở trường 
phố thông và đại học, nơi những kiến thức nội bộ giúp bạn 
thành công. Một bí mật của các thầy cô dạy toán và khoa học là 
họ thường lấy câu hỏi kiểm tra và đề thi từ những cuốn sách 
không nằm trong những cuốn bạn bắt buộc phải đọc. 
Suy cho cùng, cũng khó mà nghĩ được đề thi mới cho mỗi học kỳ. 
Điều này nghĩa là đề thi thường có chút khác biệt về thuật ngữ hay 
cách giải, khiến bạn lúng túng dù bạn vẫn rất thoải mái khi học 
sách giáo khoa và bài giảng của giáo viên. Bạn có thế sẽ kết luận 
rằng mình không có năng khiếu toán và khoa học, trong khi thực 
ra bạn chỉ cần xem xét bài học qua những lăng kính khác nhau 
trong suốt kỳ học. 


Cần thận với những kẻ “tia gọt tri thức” 


Santiago Ramón y Cajal thấu hiếu không chỉ cách thức làm khoa 
học, mà còn cả cách mọi người giao tiếp với nhau. Ông cảnh báo 
các bạn đồng học rằng, sẽ luôn có những người chỉ trích hoặc tìm 
cách phá hoại bất kỳ nỗ lực hay thành quả nào mà bạn làm ra. Điều 
này xảy đến với tất cả mọi người, không chỉ những người đoạt giải 
Nobel. Nếu bạn học giỏi, một số người xung quanh có thể sẽ cảm 
thấy bị đe dọa. Thành quả càng lớn, sẽ càng có nhiều người tấn 
công và gièm pha những cố gắng của bạn. 

Trường hợp khác, nếu trượt một bài thi, bạn cũng có thế gặp 
phải những nhà phê bình ném thêm gạch đá, nói bạn không đủ khả 
năng. Thực sự thì thất bại cũng chẳng tệ đến mức đó. Hãy phân 
tích điểm sai và ý thức điều đó để tự sửa chữa và làm tốt hơn trong 


Học kiểu phục bưng 235 


tương lai. Thất bại là những người thầy giỏi hơn thành công, vì 
thất bại sẽ khiến bạn xem xét lại phương pháp của mình. 


Một số học sinh “chậm hiểu” sẽ vật lộn với toán và khoa học 
vì họ dường như không thể hiểu những khái niệm người khác 
thường thấy rõ mười mươi. Thật không may khi những học sinh 
này vẫn nghĩ mình không sáng dạ cho lắm, nhưng trên thực tế, 
cách suy nghĩ chậm hơn sẽ cho phép họ nhìn ra những điểm tỉnh 
vi dễ gây nhầm lẫn mà người khác không nhận ra. Điều này cũng 
tương tự việc một nhà leo núi sẽ để ý tới mùi thông và lối mòn do 
đám động vật nhỏ trong rừng tạo ra, trái với một tay lái mô-tô lao 
đi với tốc độ hơn iookm/h chẳng màng gì đến chung quanh. Đáng 
buồn thay, một số giảng viên lại thấy bị đe dọa trước những câu 
hỏi tưởng như đơn giản của các học sinh “chậm tiêu” này. Thay 
vì công nhận những câu hỏi này thể hiện sự quan sát sâu sắc, thì 
giảng viên lại tấn công người hỏi đó bằng câu trả lời qua loa, phủ 
nhận, đại khái là “cứ làm như tôi bảo, giống mọi người kia kìa”. 
Điều này khiến người hỏi cảm thấy mình ngốc nghếch và chỉ càng 
làm người ta thêm hoang mang. (Hãy nhớ là giảng viên đôi khi 
không thể phân biệt liệu bạn đang suy nghĩ sâu sắc về bài học, hay 
bạn chưa cố gắng hết mình để hiểu những vấn đề đơn giản, giống 
như trường hợp về hành vi chống đối của tôi thời phổ thông.) 


Dù thế nào, nếu bạn thấy mình vẫn vật lộn với những thứ “rõ 
mười mươi”, xin đừng tuyệt vọng. Hãy tìm đến bạn bè cùng lớp 
hay Internet để nhờ giúp đỡ. Một trò rất hay mà ta nên làm là hãy 
tìm đến một giảng viên khác - người biết đánh giá đúng cách - đôi 
khi cũng dạy cả môn học đó. Các giảng viên này thường hiểu được 
điều bạn đang trải qua và đôi khi cũng sẵn sàng giúp đỡ, nều bạn 
không quá ỷ lại vào sự trợ giúp của họ. Hãy nhắc nhở bản thân 
rằng đây chỉ là tình thế tạm thời, và thực ra không hoàn cảnh nào 
là quá sức chịu đựng như bạn tưởng ngay lúc đó. 


236 a mind for numbers 


Rồi bạn sẽ thấy khi bước vào thế giới công sở (nếu bạn chưa 
đi làm), nhiều người chú trọng xây dựng hình ảnh bản thân sao 
cho tốt đẹp và khẳng định những ý tưởng hơn là quan tâm giúp 
đỡ bạn. Trong tình huống kiểu này, sẽ luôn có một ranh giới mong 
manh giữa việc cởi mở đón nhận giải thích và phế bình mang tính 
xây dựng, với việc bỏ ngoài tai những bình luận hay phê phán 
được tô vẽ như là có tính xây dựng, nhưng thực ra rất ác ý. Cho dù 
lời chê trách có thế nào, nếu bạn cảm thấy trong lòng dâng lên một 
cảm xúc hay sự chắc chắn mạnh mẽ (kiểu “Nhưng tôi đúng mà!”), 
đó có thể là đấu hiệu cho thấy bạn đúng - hoặc cũng có thể (và có 
lẽ nhiều khả năng hơn, vì bạn đang xúc động), bạn cần trở lại và 
xem xét vấn đề dưới góc nhìn khách quan hơn. 


Người ta thường nói rằng khả năng thấu cảm thường có lợi, 
nhưng thực ra thì không.° Biết cách thi thoảng bật chế độ vô cảm 
lạnh lùng rất quan trọng; nó sẽ giúp bạn không chỉ tập trung vào 
cái đang học, mà còn bỏ ngoài tai lời nói của người khác, nếu bạn 
phát hiện ra họ chỉ hòng phá bĩnh bạn. Những việc làm phá hoại 
như thế rất phố biến, vì tính cạnh tranh của con người cũng ngang 
ngửa tính hợp tác. Khi bạn còn trẻ, việc giữ cho mình vô cảm sẽ 
khá khó khăn. Theo bản năng, chúng ta dễ hào hứng với những gì 
đang làm, và thích nghĩ rằng có thể dùng lý lẽ nói chuyện với mọi 
người, và hầu hết mọi người đều có thiện chí với ta. 


Giống như Cajal, bạn có thế thấy tự hào về nỗ lực thành công 
bởi chính những thứ khiến người khác nói rằng bạn không thể. 
Hãy tự hào về con người bạn, đặc biệt ở những phẩm chất 
khiến bạn “khác biệt”, và hãy dùng chúng làm bùa hộ thân 
bí mật đưa ta đến thành công. Hãy sử dụng tính trái ngược tự 
nhiên của bạn đế chống lại những định kiến luôn tồn tại của người 
khác về những gì bạn có thể làm. 


Học kiểu phục hung 23? 


BÂY &TÙ ĐẾN LƯỢT BẠN! 


Hiểu giá trị của “Xấu” 

Chẹn một đặc điểm có vẻ xấu và mô tả tinh huống mà đặc điểm đó 
có thể giúp ích cho việc học tập hay suy nghĩ sáng tạo, độc lập. Liệu 
bạn có thể nghĩ ra cách giảm thiểu mặt tiêu cực, đồng thời phát huy 
mặt tích cực của đặc điểm đó không? 


TÓM TẮT 


e Tự học là một trong những phương pháp học sâu sắc và 
hiệu quả nhất: 


" _ Tự học làm tăng khả năng suy nghĩ độc lập. 


" Tự học có thế giúp bạn trả lời những câu hỏi lạ mà 
giáo viên thường đưa vào đề thi. 


e Trong học tập, kiên trì quan trọng hơn trí thông minh 
rất nhiều. 

se Luyện cho mình thói quen hỏi những người mà bạn 
ngưỡng mộ. Bạn có thể có được những nhà cố vấn thông thái 
mới, những người chỉ cần một câu nói cũng có thế thay đối 
tương lai của bạn. Nhưng hãy dùng thời gian của thầy cô và 
những người cố vấn một cách tiết kiệm. 


se Nếu bạn không nảm bắt được nhanh những kiến thức 
cơ bản đang học, đừng tuyệt vọng. Điều đáng ngạc nhiên là, 
thường những học sinh “chậm hiểu” sẽ vật lộn với những 
vấn đề quan trọng căn bản mà những học sinh nhanh trí 
bỏ qua. Khi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, bạn sẽ hiểu vấn đề 
này sâu sắc hơn. 


238 


a mind for numbers 


Con người có tính cạnh tranh cũng như tính hợp tác. 
Sẽ luôn có người chỉ trích hay tìm cách phá hoại bất kỳ 
nỗ lực hay thành quả nào bạn làm ra. Hãy học cách xử lý 
những vấn đề này với thái độ bình thản. 


DỪNG VÀ NHỚ LẠI 


Gập sách lại và nhìn đi chỗ khác. Những ý chính trong chương 
này là gi? Ý nàø quan trọng nhất - hay có nhiều ý cùng Tê 
trọng như nhau? 


CÂU HỎI NÂNG CAO 


1. 


Ưu khuyết điểm của tự học mà không có hướng dẫn từ 
một chương trình học chính thức là gì? 


. Tìm kiếm cụm từ List oƒ aqutodidacts (Danh sách những 


người tự học) trên trang Wikipedia. Bạn muốn bắt chước ai 
trong số rất nhiều người tự học đó? Tại sao? 


. Chọn một trong số những người bạn quen (không phải 


người nối tiếng) mà bạn ngưỡng mộ nhưng chưa từng 
trò chuyện. Hãy lập ra kế hoạch chào hỏi và tự giới thiệu 
mình - rồi thực hiện kế hoạch đó. 


Hoc kiểu phục hưng 239 


NHÀ BÁO KHOA HỌC NICHOLAS WADE 
CỦA TỜ NEW YORK TIMES NÓI VỀ TƯ DUY ĐỘC LẬP 


Nicholas Wade viết cho mục Thời báo Khoa học của tờ New York Times 
(Thời báo New York]. Wade luôn là một người suy nghĩ độc lập và có cơ 
hội chào đời cũng chính nhờ tư duy độc lập tương tự của ông mình - một 
trong số ít người đàn ông sống sót trong vụ đắm tàu T/tanic. Khi hậu hết 
đàn ông đều nghe theo lời kháo nhau mà di chuyển tới phía cổng phụ 
của tàu, ông của Wade đã đi theo trực giác và chủ động di chuyển theo 
hướng ngược lại, tới mạn phải 


Ủ đây, Nicholas cho thẩy quan điểm sâu sắc với những cuốn sách 
mà ông cho là thú vị nhất về các nhà khoa học và toán học 


"The Man Who Knew Infinity: A Life of the Genius Ramanujan 
[Người đi tìm vô cục: Cuộc đời của thiên tài RamanuJan], tác giả Robert 
Kanigel. Cuốn sách kể về câu chuyện khó tin từ cuộc đời lắm than đến 
sung túc về mặt trí tuệ của thiên tài toán học người Ân Độ Srinivasa 
Ramanujan và bạn ông, nhà toán học người Anh 6. H. Hardy. Có đoạn 
này tôi rất thích: 


240 a mind for numbers 


Một lần, trong chiếc taxi đi từ London, Hardy thấy biển số xe là 
1729. Hẳn ông đã suy nghĩ một chút về con số đó, vi khi ông bước vào 
phòng nơi Ramanujan đang nằm nghỉ, chưa chào hỏi câu nào, ông đã 
buột miệng thốt lên sự thất vong với con số. Ông tuyên bố đó là "môt 
con số đáng chán”, và hy vọng nó không phải điềm xấu. 


`Không, Hardy à, ` Ramanujan nói, `con số này rất thú vị. Đó là 
con số nhỏ nhất có thể biểu đat bằng tổng hai lập phương theo hai cách 
khác nhau." ˆ 


Noble Savages (Những kẻ man di quý tộc|, tác giả Napoleon 
Chagnon. Câu chuyện phiêu lưu được viết rất nên thơ này cho ta biết 
cảm giác phải học cách sống sót và đi lên trong một nền văn hóa tuyêt 
đối xa lạ là thế nào. Chagnon trước đây học ngành kỹ thuật. Những 
nghiên cứu khoa học của ông đã thay đổi hiểu biết của chúng ta về cách 
các nền văn hóa hình thành và phát triển 


Men of Mathematics (Những người đàn ông của toán học], tác 
giả E. T Bell. Đây là một cuốn sách kinh điển đã có từ lâu, và bất kỳ ai 
quan tâm tới cách tư duy của những con người thú vi sẽ không thể rời 
mắt khỏi cuốn sách này. Ai có thể quên được variste Galois, con người 
lỗi lạc mà xấu số đã dành cả đêm trước ngày biết mình sẽ chết cuồng 
nhiệt thảo vội bản di chúc, viết như muốn chống lại thời gian để lượm lặt 
một vài điều vĩ đại trong tâm trí đang tuôn chảy, trước khi cái chết nhìn 
thấy trước có thể quât ngã anh. Hết lần này đến lần khác anh ngừng lại 
để nguệch ngoạc vào lề giấy "Tôi không còn thời gian; Tôi không còn 
thời gian ” và rồi tiếp tục một cách điên cuồng những gạch đầu dòng tiếp 
theo. ˆ Nói thật thì, đây là một trong số ít những câu chuyện ly kỳ mà 
Giáo sư Bell có lẽ đã cường điệu hóa, mặc dù chuyện Galois đã dành 
buổi tối cuối cùng đó để hoàn thiện lần cuối công trình của đời mình là 
sự thật không thể chối cãi. Nhưng cuốn sách sáng giá này đã truyền cảm 
hứng cho hàng bao thế hệ cả đàn ông và phu nữ. ” 


* Hai cách triển khai con số này là 172o = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 1o^3. Số này được gọi là số. 
Hardy-Ramanujan nhờ phát hiện của hai nhà toán học này. 


{1ó} 


Tránh tự tin thái quá 


Sức mạnh của làm việc nhóm 


red có một vấn đề. Anh không thê cử động được bàn tay 

trái. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Một tháng 

trước, trong lúc vừa hát vừa tắm, Fred bị một cơn đột quy do 
thiếu máu cục bộ ở não phải và suýt mất mạng. Bán cầu não phải 
điều khiển phần bên trái của cơ thế, thành ra tay trái của Fred 
giờ như không còn sự sống. 


Vấn đề thật sự với Fred còn tệ hơn cả thế. Mặc dù anh không 
thế cử động tay trái, Fred vẫn khăng khăng - và thật sự tin - 
rằng anh có thể. Đôi khi anh bào chữa cho sự bất động ấy bằng 
cách nói anh mệt đến nỗi một ngón tay cũng không nhấc nối. 
Hay khăng khăng anh có cử động bàn trái, chỉ là mọi người 
không thấy. Fred thậm chí còn lén dùng tay phải lay tay trái, và rồi 
đõng đạc tuyên bố là tay trái của anh tự cử động. 

May mản thay, sau vài tháng, tay trái của Fred dần hồi phục 


chức năng. Fred đã bật cười với bác sĩ về chuyện anh đã phải tự 
lừa bản thân tin rằng mình có thế cử động tay trong những tuần 


242 a mind for numbers 


ngay sau khi bị đột quy; anh vẫn vui vẻ nói về chuyện trở lại với 
công việc kế toán. 


Nhưng có những dấu hiệu cho thấy Fred không hề trở lại 
công việc như bình thường. Anh vốn là một người biết quan tâm, 
lo lắng cho người khác, nhưng anh chàng Fred mới này lại thích 
thuyết giảng và tự mãn. 


Và còn những thay đối khác nữa. Fred trước đây rất biết đùa, 
nhưng giờ anh chỉ gật gù mà không hiếu truyện cười người khác 
kể. Kỹ năng đầu tư của Fred cũng bốc hơi, và sự cẩn trọng của anh 
bị thay thế bằng sự lạc quan ngờ nghệch và tự tin thái quá. 


Tệ hơn nữa, Fred có vẻ đã trở thành người “điếc” cảm xúc. 
Anh định bán xe của vợ mà không hỏi ý kiến trước, và ngạc nhiên 
khi thấy vợ bực bội. Khi chú chó già yêu quý của gia đình ra đi, 
Fred thản nhiên ngồi ăn bỏng ngô, nhìn vợ con khóc lóc như thể 
đó là một cảnh trong phim. 


Những thay đối này càng khó hiếu hơn ở chỗ trí thông minh 
của Fred dường như vẫn bình thường - ngay cả khả năng làm 
việc đáng nể với các con số. Anh vẫn có thể lập ra một bản kê lỗ 
lãi kinh doanh và giải những bài toán đại số phức tạp.Tuy nhiên, 
một điểm bất thường kỳ khôi là nếu Fred mắc lỗi trong tính toán, 
đưa đến một kết luận ngớ ngấn, như một quầy bán bánh kẹp xúc 
xích bị lỗ gần một tỷ đô-la, thì anh cũng không thấy gì lạ. Trên bức 
tranh toàn cảnh không có điểm “lệch khớp” nào đế anh biết rằng: 
“Khoan, câu trả lời này phi lý mà!” 


Hóa ra Fred là một nạn nhân điển hình của chứng “rối loạn 
nhận thức góc nhìn rộng ở bán cầu não phải”' Cơn đột quy đã làm 
tê liệt một vùng rộng trong bán cầu não phải của Fred. Anh vẫn 
có thế hoạt động, nhưng không đầy đủ như xưa nữa. 


Tránh tự tin thái quá 243 


Mặc dù vẫn cần cần thận với những giả định sai sót và hời hợt 
về “não trái/não phải”, ta cũng không nên bỏ qua nghiên cứu đáng 
giá mang lại những gợi ý thú vị về sự khác biệt giữa hai bán cầu 
não. Fred gợi nhắc chúng ta về mối nguy từ việc không sử dụng 
hết khả năng nhận thức ở nhiều vùng của não bộ. Không dùng đến 
một vài khả năng với chúng ta không gây ra hậu quả nặng nề như 
với Fred. Dẫu vậy, việc âm thầm trốn tránh không sử dụng một vài 
khả năng cũng có thể tác động tiêu cực đến kinh ngạc lên công việc 


của chúng ta. 


Mũi tên trên phim chụp cắt lớp vi 
tính bộ não này chỉ vào phần tối màu 
hơn, biểu thị tổn thương do đột quy 
thiếu mảu cục bộ bán cầu não phải 
gây ra 


244 a mind for numbers 
Tránh tự tin thái quá 


Có nhiều bằng chứng từ các nghiên cứu cho thấy bán cầu não 
phải giúp ta lùi lại và đặt công việc của mình dưới góc nhìn toàn 
cảnh. Những người bị tốn thương bán cầu não phải thường 
không có khả năng thu được hiểu biết sâu sắc “bật ra” từ các sự 
việc. Đó là lý do Fred không thế hiểu được truyện cười. Bán cầu 
não phải hóa ra lại quan trọng sống còn trong việc định hướng và 
giúp ta “tỉnh táo lại để về với thực tại”.+ 


Ở phương diện nào đó, khi bạn làm một mạch bài tập 
về nhà hay bài thi mà không quay lại kiểm tra bài giải, bạn 
đang hành xử giống như một người từ chối dùng đến các 
phần não bộ. Bạn không dừng đế tâm trí ngơi nghỉ rồi xem lại 
những gì vừa làm với bức tranh toàn cảnh trong đầu, để xem lời giải 
có hợp lý không.5 Nhà thần kinh học hàng đầu V. S. Ramachandran 
đã nói, bán cầu não phải có vai trò như một ““người biện hộ cho ác 
quỷ; luôn chất vấn hiện trạng và tìm kiếm những điểm thiếu thống 
nhất ở một cục diện”, còn “bán cầu não trái luôn ngoan cố bấu víu 
những gì có sẵn”° Điều này đồng tình với công trình nghiên cứu 
tiên phong của nhà tâm lý học Michael Gazzaniga, người đề ra 
rằng bán cầu não trái diễn giải thế giới cho chúng ta - và sẽ luôn 
giữ cho những diễn giải đó không đối.? 


Khi bạn thực hiện việc gì trong chế độ tập trung cao độ, sai 
sót trong giả định hay tính toán là khó tránh khỏi. Nếu đi chệch 
hướng ngay từ đầu, thì dù phần còn lại của lời giải có đúng 
cũng không làm được gì - đáp án của bạn vẫn sai. Đôi khi là 
sai đến mức đáng cười - giống như việc tính ra chu vi Trái đất 
nhỉnh hơn 7s cm vậy. Nhưng bạn cũng sẽ không thấy kết quả 
vô lý này có vấn đề gì, vì chế độ tập trung sử dụng nhiều não trái 
đã bám chặt lấy đáp án mà bạn đưa ra. 


Tránh tự tin thải q.13 245 


Đó chính là vấn đề đối với trạng thái phân tích tập trung 
thiên-näo-trái. Nó tạo điều kiện cho cách tiếp cận có phân tích 
kỹ càng và lạc quan. Nhưng đã có nhiều bằng chứng khoa học cho 
thấy nó cũng có khả năng dẫn đến tính cứng nhắc, giáo điều, và 
đề cao cái tôi. 

Khi bạn tuyệt đối chắc chắn phần bài tập về nhà hay bài thi 
đã ốn - Vâng! Xin cảm ơn! - bạn nên biết rằng cảm giác này có thế 
dựa trên quan điểm tự tin thái quá nảy sinh từ một phần bán cầu 
não trái. Khi lùi lại để kiểm tra, bạn đang để cho hai bán cầu não 
tương tác nhiều hơn - tức đang tận dụng được những góc nhìn và 
khả năng đặc biệt của cả hai. 


Những người chưa thoải mái với môn toán thường rơi vào 
cái bẫy “chơi lô tô phương trình”. Họ ra sức cố gắng tìm kiếm kiểu 
hình phù hợp từ lời giải của giáo viên hay sách vở để lắp phương 
trình của họ vào. Người học tốt sẽ kiểm tra lời giải để đảm bảo tính 
hợp lý của nó. Họ sẽ tự hỏi những phương trình này nghĩa là gì và 
từ đâu ra. 


“Nguyên tắc đầu tiên là bạn không được tự dối mình - vì bản 
thân bạn chính là người dễ bị Lừa dối nhất. 

- Nhà vật lý Richard Feynman, cho lời khuyên về cách 

tránh ngụy-khoa-học 


Giá trị của việc động não cùng người khác 


Niels Bohr đã tham gia khá nhiều vào Dự án Manhattan - cuộc 
đua của Mỹ trong Thế chiến thứ II nhằm chế tạo bom nguyên tử 
trước Đức quốc xã. Ông cũng là một trong những nhà vật lý vĩ đại 
nhất - điều đó cũng khiến ông khó mà suy nghĩ thông suốt về vật lý. 


246 a mind for numbers 


Bohr được tôn vinh là thiên tài đã tự nghĩ ra thuyết lượng tử, 
đến nỗi tư duy của ông được cho là “vững như bàn thạch”. Tức là 
không ai dám tham gia tư duy cùng Bohr nữa. Bất kể Bohr có đề ra 
ý tưởng lõ bịch nào, những nhà vật lý khác cùng tham gia chế tạo 


bom cũng sẽ mắt chữ O mồm chữ A như thê đó là lời vàng ý ngọc. 
Bohr giải quyết thách thức này theo cách rất thú vị. 


Richard Feynman là một người không kiêng dè - ông chỉ biết 
làm vật lý, mà không quan tâm bên cạnh mình là ai. Ông giỏi việc 
đó tới mức ông đã trở thành vũ khí bí mật của Bohr. 


NieLs Bohr đang ngồi chờ cùng Albert Einstein, năm 1925. 


Tránh tư tin thải quá 247 


Feynman lúc đó còn rất trẻ, đứng cùng hàng trăm nhà vật lý 
tên tuổi khác ở Đồn Los Alamos. Nhưng Bohr chỉ chọn mình anh 
ấy đề cùng ngồi động não riêng trước khi gặp các nhà vật lý khác. 
Vi sao? Bởi Feynman là người duy nhất không e ngại Bohr và sẽ nói 
cho Bohr biết ý tưởng nào của ông có phần ngu ngốc.° 


Bohr biết rõ, động não và làm việc cùng người khác - miễn 
là họ hiểu biết lĩnh vực đó - sẽ có ích. Đôi khi chỉ dùng trí lực của 
bản thân nhiều hơn - tức sử dụng cả hai trạng thái và hai bán cầu 
não - cũng vẫn là chưa đủ để phân tích việc bạn làm. Xét cho cùng, 
ai cũng đều có điểm mù. Chế độ tập trung lạc quan ngây thơ của 
bạn vẫn có thể bỏ sót những lỗi sai, đặc biết nếu chính bạn đã gây 
ra lỗi sai từ đầu.'° Tệ hơn nữa, đôi khi bạn có thể mù quảng tin rằng 
mình đã nắm được mọi thứ trong đầu, nhưng thực tê thì chưa. 
(Đây chính là thứ sẽ khiến bạn bàng hoàng khi phát hiện mình thi 
trượt trong khi cứ đỉnh ninh mình làm tốt lắm.) 

Bằng cách sắp xếp thời gian học nhóm cùng bạn bè, bạn có 
thể phát hiện được điểm lệch hướng ở tư duy dễ dàng hơn. Bạn 
bè và đồng đội có thể đóng vai trò như một trạng thái phân tán liên 
tục đặt ra câu hỏi có phạm vi lớn hơn, nằm ngoài não bộ của bạn, 
và tìm được những điểm bạn bỏ qua hay không thể nhìn ra. Tất 
nhiên, như đã nói ở trên, giải thích cho bạn bè cũng sẽ bồi dưỡng 
hiểu biết của chính bạn . 

Phối hợp làm việc không chỉ quan trọng trong việc giải quyết 
vấn đề - mà còn trong xây dựng sự nghiệp. Chỉ một lời khuyên 
của một đồng đội rằng hãy tham gia khóa học của vị Giáo sư Tâm 
Huyết xuất chúng, hoặc xem xét một cơ hội việc làm mới, cũng có 
thể tạo nên khác biệt phi thường trên đường đời chúng ta. Một 
trong những nghiên cứu xã hội học được trích dẫn nhiều nhất, 
“The Strength oƒ Weak Ties” (Sức mạnh của những mối quan 
hệ lỏng lẻo), của nhà xã hội học Mark Granovetter, cho rằng số 


248 a mnnd for numbers 


lượng người quen - không phải số lượng bạn thân - sẽ tiên đoán 
khả năng tiếp cận những ý tưởng mới nhất cũng như thành công 
trên thị trường việc làm của bạn." Bạn bè thân, xét cho cùng, có 
xu hướng quan hệ với những người cùng ngạch như bạn. Nhưng 
những người quen như là bạn cùng lớp chẳng hạn, thường quan hệ 
với những ngạch khác - nghĩa là khả năng tiếp cận trạng thái phân 
tán giữa người với người “bên ngoài não bộ” sẽ tăng lên gấp bội. 

Bạn học của bạn đôi lúc cũng sẽ có một thái độ phê phán 
hung hăng. Nghiên cứu về sự sáng tạo trong đội nhóm đã cho 
thấy những tương tác hòa đồng, không phán xét lại kém xây dựng 
hơn những buổi gặp chấp nhận phê phán hay thậm chí yêu cầu 
không được bỏ qua khoản phê phán. Nếu một người trong nhóm 
nghĩ rằng có sai sót trong cách hiếu của bạn, họ cần có thể nói 
thằng, và bàn luận về lý do sai mà không phải lo lắng về chuyện 
có làm tốn thương bạn hay không. Tất nhiên, bạn không nên 
đi quanh ban phát những lời phê phán cho người khác, nhưng 
nếu quá chú tâm vào việc tạo ra “môi trường an toàn” cho việc phê 
phán, chúng ta sẽ giết chết khả năng suy nghĩ mang tính xây dựng 
và sáng tạo, vì bạn đang tập trung vào tâm tư người khác thay 
vì bài tập trước mặt. Giống như Feynman, cần nhớ rảng lời phê 
phán dù phát đi hay tiếp nhận, không hề nhẳm tới bạn, mà là về cái 
bạn đang tìm hiếu. Tương tự, người ta cũng thường không nhận 
ra mặt tốt của cạnh tranh - cũng là một dạng hợp tác, tuy gay gắt 
hơn, nhưng lại khiến người khác nỗ lực hết mình. 

Bạn bè và đồng đội cùng động não còn có thể giúp chúng 
ta theo một cách khác. Bạn sẽ thường không quan tâm tới việc 
mình trông như kẻ ngốc trước mặt bạn bè. Nhưng bạn cũng 
không muốn người khác thấy mình quả ngốc - ít nhất là không 
quá thường xuyên. Lúc này, học với người khác sẽ giống như 
luyện tập trước một nhóm khán giả. Nghiên cứu chỉ ra rằng 
luyện tập trước công chúng như thế giúp bạn có thể bật ra ý 


Tránh tự tIn thái quá 249 


tưởng ngay tại chỗ và ứng biến tốt hơn trong những tình huống 
căng thằng như khi làm bài thi hay thuyết trình.3 Cũng có một 
giá trị nữa của việc “học bạn” - đó là khi những nguồn đáng tin 
cậy lại có sai sót. Dù có hay có giỏi đến đâu thì giảng viên của 
bạn - hay sách giáo khoa - cũng sẽ có lúc mắc lỗi. Bạn bè sẽ giúp 
xác nhận và gỡ rối cho bạn đỡ hoang mang vì lỗi sai, và cũng 
tránh cho bạn phải mất hàng giờ liền đi theo những manh mối 
sai lầm khi tìm cách giải thích một điều sai rành rành. 

Nhưng hãy lưu ý: học nhóm cực kỳ hiệu quả với các môn 
toán, khoa học, kỹ thuật, và công nghệ. Tuy nhiên, nếu các buổi 
học lại trở thành dịp giao lưu, thì không còn mấy hiệu quả nữa. 
Hãy tán gẫu ở mức tối thiểu, để cả nhóm kịp tiến độ và hoàn thành 
bài tập.* Nếu bạn thấy các buổi học nhóm đều bắt đầu muộn năm 
đến mười lăm phút, các thành viên chưa đọc bài trước, hay cuộc 
trò chuyện cứ liên tục lạc đề, hãy tìm cho mình một nhóm khác. 


"Tôi là người hướng nội và tôi không thích làm việc với người 
khác. Nhưng ở đại học (hồi những năm 1980], khi không học tốt 
các môn kỹ thuật, tôi quyết định là mình cần một cái đâu thứ 
hai, mặc dù tôi vẫn không muốn làm việc cùng với ai hết. Vì thời 
đó chưa có nhắn tin qua mang, nên bon tôi viết giấy dán lên của 
phòng nhau ở ký túc xá. Jeff, cậu bạn cùng lớp và tôi có một cách 
thế này: Tôi sẽ viết ` 1] 1,7 m/s” - nghĩa là đáp án bài tập về nhà số 
một là 1,7 mét trên giây. Rồi khi tôi tắm xong, đã thấy Jeff viết là 
` Không, 1] 11 m/sˆ. Tôi sẽ hộc tốc xem lại lời giải và phát hiện 
một lỗi sai, nhưng giờ tôi lai ra kết quả 8,45 m/s. Tôi đi xuống 
phòng Jeff và chúng tôi sẽ tranh luận kịch liệt theo lời giải của 
mình, trong khi cậu ấy vẫn mang đàn guitar trên vai. Rồi cả hai 


250 a mind for numbers 


lại quay về và ai làm bàt của người nấy, theo lịch của người nấy, 
và rồi tôi bỗng nhiên ra được đáp án 9,37 m/s, và câu ấy cũng 
vậy, và chúng tôi đều được 100% điểm bài tập về nhà đó. Như 
bạn thấy đấy, có những cách làm việc cũng người khác mà chỉ 
cân đến sự tương tác tối thiểu, ấy là nếu bạn không thích làm 
việc nhóm.” 
- Paul Blowers, Giáo su xuất sắc Ívì thành tích 
giảng day đặc biệt}, Đạt học Arlzona 


TÓM TẮT 
e_ Chế độ tập trung có thể khiến bạn mắc những lỗi sai nghiêm 
trọng mặc dù bạn vẫn tự tin mình đã làm đúng hết. Kiểm tra 
lại bài làm cho phép bạn có một góc nhìn rộng hơn, sử dụng 
những cách tư duy hơi khác biệt, giúp bạn bắt được những 
lỗi đó. 
e_ Làm việc cùng những người không e ngại bất đồng có thể: 

“- Giúp bạn bắt được những lỗi sai trong suy nghĩ. 

“Giúp bạn dễ dàng ứng biến tại chỗ và trong những 
tình huống căng thẳng. 

» _ Cải thiện khả năng học bằng cách đảm bảo bạn thật sự 
hiểu điều bạn đang giải thích cho người khác và củng 
cố điều đã biết. 

» . Xây dựng những mối quan hệ quan trọng cho sự nghiệp 
và giúp bạn hướng tới những lựa chọn tốt hơn. 

e Không nên coi sự phê phán trong học tập là những lời phê 
phán nhắm vào cá nhân, dù bạn là người đưa ra hay tiếp nhận 
nó. Những lời đó là để phê phán cái bạn đang tìm hiểu. 


se Người dễ lừa dối nhất là chính bản thân bạn. 


tránh tự tin thải quá 251 


DỪNG VÀ NHỚ LẠI 

Gập sách lại và nhìn đi chỗ khác. Những ý chính trong chương 
này là gì? Hãy thử nhớ lại một vài ý khi đang có bạn bè xung 
quanh - điều đó cũng sẽ giúp bạn bè của bạn biết sự tương tác 
của các bạn thật sự giá trị đến thế nào! 


CÂU HỎI NÂNG CAO 


1 Mô tả một ví dụ trong đó bạn đã chắc chắn tuyệt đối ioo% 
về điều gì đó và sau đó bị chứng minh là sai. Sau vụ việc này 
và những việc tương tự, bạn có nghĩ mình dễ chấp nhận sự 
phê phán của người khác hơn trước không? 


z. Làm thế nào để các buối học nhóm với bạn cùng lớp hiệu 
quả hơn? 

3. Bạn sẽ xử lý thế nào nếu tham gia một nhóm học tập hướng 
tập trung vào các vấn đề khác thay vì việc học? 


252 a mind for numbers 


QUAN ĐIỂM VỀ VIỆC HỌC TỪ GIÁO SƯ VẬT LÝ BRAD ROTH, 
HỘI VIÊN HỘI VẬT LÝ HOA KỲ VÀ ĐỒNG TÁC GIẢ CUỐN 
VẬT LÝ TRUNG CẤP TRONG Y HỌC VÀ SINH HỌC 


Brad Roth và chú chó Suki đang thưởng thức mùa thu vàng ở Michigan 


"Một điều tôi luôn nhấn manh trong các lớp tôi dạy là phải nghĩ trước. 
khi tính toán. Tôi rất ghét phương pháp ` cứ lắp vào mà làm ˆ nhiều sinh 
viên vẫn hay dùng. Tôi cũng luôn phải nhắc nhỏ sinh viên là phương trình 
KHÔNG đơn giản là một dây biểu thức để các em nhét sổ đầu này ra số 
đầu nọ. Phương trình kể cho chúng ta nghe về cách thế giới vật lý hoạt 
động. Đối với tôi, chìa khóa để hiểu một phương trình vật lý là thấy được 
câu chuyện đằng sau nó. Hiểu biết tinh chất của phương trình là quan 
trọng hơn số lượng đáp số đúng thu được 


Đây là một vài bí quyết khác 


1.. Thông thường, kiểm tra lại bài làm sẽ tốn ít thời gian hơn nhiều 
so với lúc giải bài. Thât đáng tiếc khi bạn dành ra 20 phút để 
giả! một bài toán mà vẫn sai vì bạn không chịu bỏ ra 2 phút để 
kiểm tra lại 


2_ Đơn vi đo là bạn của bạn. Nếu các đơn vị đo ö hai bên phương 


Tránh tự tin thái quá 253 


trình không khớp, thi phương trình của bạn không đúng. Bạn 
không thể công một thứ có đơn vị là giây với một thú có đơn vì 
là mét được. Việc đó giống như lấy táo cộng với hòn đá vậy - kết 
quả sẽ không phải thứ ăn được. Bạn có thể xem lại bài làm, và 
nếu thấy chỗ nào không khóp đơn vị, thì lúc đó bạn sẽ tìm ra 
lỗi sai của mình. Tôi đã từng được nhờ xem lại những tiểu luận 
gửi tới các tạp chí chuyên ngành nhưng vẫn chứa những lỗi sai 
đơn vị tương tự. 


Ban cần phải xem xét ý nghĩa phương trình, để kết quả tính 
toán và trực giác của bạn ăn khóp. Nếu không khóp, tức là ban 
đã mắc lỗi tính toán hoäc trực giác của ban sai. Dù thế nào, 
bạn vẫn thu được điều gi đó nhờ hiểu ra lý do vì sao hai thú đó 
không khóp nhau. 


.. lCó phần nâng caol Đối với biểu thức phúc tap, thử lấy những 
trường hợp giói hạn trong đó một biến số này hay biến số khác 
đi tới 0 hoặc vô cưc, và xem như vậy có giúp bạn hiểu được ý 
nghĩa phương trình không ˆ 


71 
Làm bài thị 


cũng nên nhắc lại, bằng chữ in đậm rằng: Kiểm tra là một 
trải nghiệm học tập có sức mạnh phi thường. Điều này 
nghĩa là nỗ lực bạn đổ vào việc làm bài thi, bao gồm những bài kiếm 
tra sơ bộ về khả năng nhớ lại và giải bài trong thời gian ôn thi, có 


L) ù đã nói đến ở những phần trước, nhưng chúng ta 


tầm quan trọng căn bản. Nếu so sánh lượng kiến thức thu được khi 
ngồi học một giờ với ngồi làm bài thi một giờ cũng nội dung đó, bạn 
sẽ nhớ và học được nhiều hơn từ việc làm bài thi. Thi cử dường 
như là một cách tuyệt vời để khiến đầu óc tập trung. 


Gần như mọi thứ chúng ta đề cập trong cuốn sách này đều 
được bố trí để giúp quá trình thi cử có vẻ thẳng băng và tự nhiên 
- khiến nó cũng chỉ như một đoạn nối dài của quá trình học 
thông thường. Và như vậy, cũng đã đến lúc chúng ta đi thẳng 
tới một trong những nội dung trung tâm của chương này và cả 
cuốn sách - một danh sách đầu việc giúp bạn kiểm tra xem liệu 
việc chuẩn bị thi cử của mình đã phù hợp chưa. 


Làm bài thị 255 


Giao sư Richard Felder là một huyền thoại trong gió: giảng viên kỹ 
thuật - có thể nói ông đã làm bằng hoặc hơn nhiều bất kỳ nhà giáo nào 
trong thế kỷ này đề giúp sinh viên trên khắp thế giới học giỏi toán và 
khoa học." Một trong những kỹ thuật đơn giản nhất và có lẽ là hiệu quả 
nhất được trình bày trong một bản ghi nhớ mà ông viết cho các sinh viên 
thất vọng về điểm thi của mình.? 


"Nhiều bạn sinh viên đã nói với các giảng viên rằng kết quả bài thị 
không phản ánh hết những gì các ban hiểu về kiến thức trong khóa học, 
và một số đã hỏi nên làm gì để tránh điều tương tự ở bài thi sau. 


"Tôi có một vài câu hỏi về quá trình các bạn chuẩn bị cho bài thì 
Hãy trả lời trung thực nhất có thể. Nếu bạn trả lời 'Không với quá 
nhiều câu hỏi, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên về điểm thì đáng thất 
vọng của bạn. Nếu vẫn còn nhiều câu trả lời `Không ˆ sau bài thì kế, thì 
điểm sổ thất vong còn không đáng ngac nhiên hơn. Còn nếu câu trả 
lời cho hầu hết các câu hỏi là ` Có ˆ mà bạn vẫn bị điểm thấp, thì chắc 
đang có vấn đề nào khác. Có lẻ bạn nên đến gặp giảng viên hay cố vấn 
để xem vấn đề đó là gì 


Một số câu hỏi ở đây ngầm định bạn đang làm bài tập về nhà với 
các bạn cùng lớp - hoặc so sánh đáp số, hoặc cùng nhau xắn tay tìm ra 
lời giải. Làm theo cách nào cũng được. Thực ra, nêu bạn vẫn đang làm 
bài một mình và điểm thi khiến bạn không hài lòng, tôi vô cùng khuyến 
khích các bạn tim một, hai người bạn để cùng học và làm bài về nhà 
trước kỳ thi tiếp theo. [Tuy nhiên hãy cẩn thận với cách thứ hai; nếu mục 
địch của ban chủ yếu là để xem người khác tìm lời giải, ban có lề đang 
tụ hại mình hơn giúp mình đấy.] 


Câu trả lời cho câu hỏi ` Tôi nên chuẩn bị cho bài thì như thế nào? ˆ 
trỏ nên rõ ràng một khi bạn điền xong danh sách đầu việc này. Ban nên: 


Làm bất cú điều gì để có thể trả lời “Có” cho phần lớn các câu hỏi. 


256 a mind for numbers 


Danh sách đầu việc chuẩn bị cho thi cử 


Trả lời "Có” chỉ khi bạn thưởng xuyên làm những việc được miêu tả (trái 
lại sẽ là thỉnh thoảng hoặc không bao giờ] 


Bài tập về nhà 
__Có_ Không 1 Bạn có bỏ công tìm hiểu để bài không? (Không tính việc 
tìm những ví dụ tương tư đã từng làm.) 


_ Có _ Không 2. Ban có làm bài về nhà với các bạn cùng lớp, hay ít nhất 
là so đáp án với nhau không? 


_ Có_ Không 3. Bạn có cổ gắng giải sơ tất cả các bài tập về nhà trước 
kh: làm cùng các bạn cùng lớp không? 


Chuẩn bị thi 


Càng nhiều câu trả lời "Có”, nghĩa là bạn chuẩn bị cho bài thị càng kỹ. 
Nếu bạn trả lời hai lần "Không trỏ lên, hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc 
thực hiện một số thay đổi trong lần chuẩn bị cho bài thì sau. 


_Có_ Không 4 Bạn có chủ động tham gia thảo luân nhóm về bài tập 
về nhà [đóng góp ý kiến, đặt câu hỏiÌ không? 


__Ò_Có_ Không 5. Bạn có hỏi ý kiến giảng viên hay trợ giảng khi gặp vấn 
để với bài tập nào đó không? 


_ Có. Không 6. Bạn có hiểu được TẤT CẢ các lời giải bài tập về nhà khi 
nộp bài không? 


—Có__ Không ?. Bạn có hỏi bài ngay tại lớp cho những lời giải bài tập về 
nhà bạn chưa rõ không? 


_—_Có__ Không 8. Nếu có để cương hướng dẫn ôn tập, ban có xem xét nó 
cẩn thận trước khi thi và tự thuyết phục rằng mình có thể làm hết tất cả 
các bài trong đó không? 


—Eó_ Không 9. Bạn có cố gắng vạch ra các bước giải nhanh mà không 
cần nhiều thời gian cho các phép tính toán không? 


_ Có_ Không 10. Bạn có xem đề cương hướng dẫn và bài tập cùng với 
bạn học rồi đố lẫn nhau không? 


Làm bài thị 257 
Co Không 11. Nếu cö một buổi ôn tấp trước kỳ thị, bạn co tham gia 
va đật câu hỏi về bất cú điều gì bạn chưa chậc chân không? 


__Có_ Không 12. Ban có ngủ đủ giấc trước ngày thị không? [Nếu bạn 
trả lời là không, thi câu trả lời cho câu 1-11 có thể là vô nghĩa ] 


__ö_ Không TỔNG SỐ 


Kỹ thuật 8át-đầu-khó — nhảy-sang-dê 


Người ta vẫn dạy học sinh làm bài thi toán và khoa học theo cách 
giải bài dễ trước. Cách làm này dựa trên quan niệm rằng khi 
làm xong những bài dễ tương đối, bạn sẽ tự tin xử lý những bài 
khó hơn. 


Cách tiếp cận này hiệu quả với một số người, chủ yếu là 
vì cách nào cũng sẽ hiệu quả với một số người. Tuy nhiên, 
không may là với hầu hết mọi người thì cách này phản tác dụng. 
Những bài khó thường tốn nhiều thời gian, nghĩa là bạn cần 
làm chúng ngay khi bắt đầu bài thi. Bài khó cũng yêu cầu ta 
sáng tạo trong trạng thái phân tán. Nhưng để tới được trạng thái 
phân tán, bạn cần không tập trung vào thứ mà bạn đang cực kỳ 
muốn giải quyết! 

Phải làm sao đây? Làm bài dễ trước? Hay bài khó? 


Câu trả lời là bắt đầu với bài khó trước - nhưng cũng 
nhanh chóng nhảy sang bài dễ. Ý tôi là như sau: 


Sau khi phát đề thi, đầu tiên hãy đọc lướt qua xem đề gồm 
những gì. (Trong trường hợp nào cũng nên làm vậy.) Hãy để ÿ xem 
bài nào có vẻ khó nhất. 


258 a mnnd for numbers 


Rồi khi bạn bắt tay vào giải bài, hãy bắt đầu với bài có vẻ 
khó nhất. Nhưng hãy buộc mình phải dứt ra trong vòng một 
hay hai phút đầu nếu bạn thấy bế tắc hay có cảm giác mình 
đang không đi đúng hướng. 

Cách này vô cùng hữu ích. Việc “bắt đầu khó” giúp tải bài đầu 
tiên khó nhất vào tâm trí, và rồi chuyển hướng sự chú ý thoát khỏi 
nó. Cả hai hoạt động này đều giúp trạng thái phân tán khởi động. 

Nếu bài khó khiến bạn rối bời, hãy chuyển ngay sang bài dễ, 
và hoàn thành hay làm hết khả năng của bạn. Rồi ta lại tiếp tục 
với một bài trông có vẻ khó và cố gắng tiến triển một chút. Một 
lần nữa, hãy đổi sang một bài dễ hơn ngay khi bạn cảm thấy mình 
đang sa lầy hay bế tắc. 


"Với các sinh viên, tôi nói về cả nỗi lo tốt và nỗi lo xấu. Nỗi Lo tốt 
giúp tạo động lực và tập trung trong khi nỗi lo xấu sẽ chỉ gây 
phí năng lượng.” 

- Bob Bradshaw, Giáo sư Toán, Cao đẳng Ohlone 


Khi trở lại với những bài khó hơn, bạn thường sẽ thấy hài lòng vì 
bước giải tiếp theo dường như hiến hiện rõ ràng hơn. Có thế bạn 
không giải được đến hết bài ngay, nhưng ít nhất cũng có thể tiến 
xa hơn trước khi chuyến sang một bài khác bạn có thế làm được. 


Về mặt nào đó, với cách làm bài thi này, bạn giống như một 
đầu bếp được việc. Trong khi đợi thịt bò chín, bạn có thế nhanh 
tay thải cà chua trang trí, rồi quay qua nêm nếm món súp, và rồi 
đảo chỗ hành tây đang xèo xèo. Kỹ thuật bảt-đầu-khó - nhảy-sang- 
đễ có thế sử dụng não bộ hiệu quả hơn bằng cách để các phần 
khác nhau của não hoạt động cùng lúc trên các dòng suy nghĩ 
khác nhau. 


Làm bài thị 259 


Sử dụng kỹ thuật bắt-đầu-khó - nhảy-sang-dễ trong bài thi 
đảm bảo bạn sẽ làm được tất cả các bài, ít nhất là mỗi bài một chút. 
Đó cũng là một kỹ thuật hiệu quả đế tránh Hiệu ứng Einstellung 
~ tức bễ tắc trong một cách làm sai lầm - bởi bạn vẫn có cơ hội 
xem xét bài toán từ nhiều phương diện khác nhau tại những 
thời điểm khác nhau. Tất cả những điều này đặc biệt quan trọng 
nếu giảng viên của bạn chấm điểm từng phần bài làm. 

Điểm khó duy nhất ở cách làm này là bạn phải có nguyên tắc 
để tự kéo mình ra khỏi một bài toán khi thấy bế tắc sau một hay 
hai phút. Với hầu hết sinh viên, điều này khá dễ dàng. Đối với một 
số khác, họ sẽ cần kỷ luật và ý chí. Dù trong trường hợp nào, đến 
lúc này bạn cũng phải nhận thức rõ, rằng lòng kiên trì đặt sai chỗ 
có thể tạo ra những thử thách không cần thiết như thế nào khi học 
toán và khoa học. 

Đó có thể là lý do các thí sinh đôi khi thấy lời giải hiện ra 
trong đầu ngay khi vừa bước khỏi cửa phòng thi. Khi họ bỏ cuộc, 
sự tập trung chú ý của họ chuyến hướng, cho phép trạng thái phân 
án có được chút lực kéo nho nhỏ cần thiết để xử lý cho ra đáp án. 
Tất nhiên, lúc đó đã quá muộn. 


Đôi khi mọi người sẽ lo ngại rằng bắt đầu làm một bài rồi 
dứt ra có thể gây bối rối khi đang thi. Điều này không hẳn là vấn 
đề với hầu hết mọi người; xét cho cùng, các đầu bếp đã học cách 
kết hợp nhiều thành phần khác nhau của một bữa tối. Nhưng nếu 
vẫn lo về hiệu quả của chiến lược này, hãy thử trước với bài tập về 
nhà xem sao. 


Lưu ý rằng phương pháp bảt-đầu-khó - nhảy-sang-đễ đôi lúc 
sẽ không phù hợp. Nếu giảng viễn chỉ cho bài thật sự khó rất ít 
điểm (có những người thích làm vậy), bạn hẳn sẽ muốn tập trung 
công sức cho bài khác. Một số kỳ thi chứng chỉ trên máy tính không 
cho phép quay về để làm lại, vì vậy cách tốt nhất khi gặp phải một 


260 a mnd for numbers 


câu hỏi khó chỉ đơn giản là hít một vài hơi thật sâu (cũng nên thở 
ra hết cỡ nữa) và làm hết sức mình. Và nếu bạn chưa chuẩn bị kỹ 
cho kỳ thi, thì không có gì chắc chắn cả. Bài nào dễ, ta làm được 
thì cứ làm thôi. 


"Tôi luôn bảo các sinh viên hãy đổi mặt với nỗi sơ. Thường thì 
nỗi sợ lớn nhất là không đạt đủ điểm để theo sự nghiệp bạn 
đã chọn. Ta nên làm gì để giả: quyết vấn để này? Đơn giản 
thôi. Ta cần kế hoạch B cho sự nghiệp khác. Một khi đã có kế 
hoạch dự phòng cho khả năng xấu nhất, bạn sẽ ngạc nhiên khi 
thấy nễ: sơ tan đi 
Học thật chăm cho đến ngày thị, và rồi phó mặc cho 
số trời. Hãy tự nhắc ` Rồi, để xem mình đúng được bao nhiêu 
câu. Mình vẫn đi làm nghề khác được mà.ˆ Điểu đó giúp 
giải tỏa căng thẳng, để bạn có thể làm tốt hơn và đến gần hơn 
với lựa chọn nghề nghiệp đầu tiên.” 
- Tracey Magrann, Giáo sư 
khoa học sinh học, Đại học Saddleback 


Vì sao lo âu nảy sinh trong kỳ thi 
và làm sao đề giải quyết? 


Nếu bạn là một thí sinh hay căng thẳng, hãy nhớ rằng cơ thể 
sẽ sản sinh các chất, ví dụ như cortisol, khi bị căng thẳng.Chất 
này thường gây đố mồ hôi tay, tăng nhịp tim, và đau thắt dạ 
dày. Nhưng điều thú vị là các nghiên cứu đã chỉ ra, cách bạn 
diễn giải những triệu chứng đó - tức câu chuyện về lý do bạn căng 


Làm bài thị 261 


thẳng - mới gây nên vấn đề. Nếu bạn chuyển hướng tư duy từ “kỳ 
thi này khiến mình phát hãi” thành “kỳ thi này khiến mình hào 
hứng muốn làm hết khả năng”, thì thành tích của bạn sẽ cải thiện 
đáng kể.* 


Một bí quyết khác cho các thí sinh hoảng loạn là tạm 
thời chuyển hướng chú ý sang việc hít thở. Hãy thư giãn dạ 
dày, đặt tay lên bụng, và từ từ hít một hơi thật sâu. Tay của bạn 
phải nâng lên theo bụng, dù lồng ngực vốn đã căng phồng như 
một chiếc thùng phuy. 


Hít thở sâu như vậy tức là bạn đang đưa khí oxy đến các phần 
quan trọng của não bộ. Điều này báo hiệu rằng mọi việc đều tốt đẹp 
và khiến bạn bình tĩnh lại. Nhưng đừng đợi đến ngày thi mới bắt 
đầu thở kiểu này. Nếu tập kỹ thuật thở này từ nhiều tuần trước - 
lâu lâu chỉ cần một hai phút - thì trong khi thi bạn sẽ dễ dàng đi 
vào trạng thái thở sâu hơn. (Hãy nhớ, thực hành tạo thành vĩnh 
cửu!) Trong khoảnh khắc lo âu cuối cùng trước khi phát đề thi, sẽ 
rất hữu ích nếu bạn tiến được vào trạng thái thở sâu. (Và nếu bạn 
quan tâm, có hàng tá ứng dụng di động giúp được bạn.) 


Một kỹ thuật khác lại liên quan đến chính niệm .5 Kỹ thuật này 
yêu cầu bạn phân biệt giữa một ý nghĩ tự nhiên nảy sinh (Mình có 
một kỳ thi lớn vào tuần sau) và một cảm xúc kéo theo từ ý nghĩ ban 
đầu đó. (Nếu thi trượt, mình sẽ phải thôi học chương trình này, và 
mình không rõ lúc đó sẽ phải làm gì nữa!) Những ý nghĩ theo sau 
này dường như phát sinh từ trạng thái phân tán. Chỉ cần luyện tập 
vài tuần để nhìn nhận rằng các ý nghĩ và cảm xúc này chỉ là những, 
hình ảnh phản chiếu kéo theo, bạn sẽ thấy được xoa dịu và tĩnh 
tâm. Thay đổi cách phản ứng với những ý nghĩ xen ngang sẽ hiệu 
quả hơn nhiều so với chỉ cố gắng đè nén chúng. Những sinh viên 
dành vài tuần xác định chính niệm sẽ làm bài thi tốt hơn và ít gặp 
phải ý niệm gây mất tập trung hơn. 


292 a mind for numbers 


Giờ bạn đã thấy, đợi đến cuối giờ thi mới làm những bài khó 
nhất thì sẽ gặp vấn đề gì. Đúng lúc căng thẳng đang dâng cao vì 
sắp hết giờ thì bạn lại phải đối mặt với bài khó nhất! Khi mức độ 
căng thẳng tăng vọt, bạn tập trung cao độ hơn, những tưởng tập 
trung chú ý thì sẽ giải được bài, nhưng tất nhiên, sự tập trung đó 
lại ngăn cản trạng thái phân tán hoạt động. 


Kết quả là gì? “Tê liệt vì phân tích.”* Kỹ thuật “bắt-đầu-khó - 
nhảy-sang-đễ” sẽ giúp tránh được điều này. 


TRẮC NGHIỆM “ĐOÁN MÒ” VÀ BÀI THỊ THỬ... 
...MỘT VÀI BÍQUYPC — ` 


"Khi cho kiểm tra trắc nghiệm, đôi khi tôi thấy sinh viên chưa 
hiểu đầy đủ đề bài hỏi gì đã lao vào đọc các phương án trả lời. 
Tôi thường khuyên sinh viên che các phương án đi và cố nhớ lại 
thông tin để tự mình trả lời câu hỏi đó trước. 


Khi sinh viên phàn nàn bài thị thử quááááá dễ so với bài 
thị thật, tôi hỏi: Những yếu tố gây nhiễu khiến hai bài thị này 
khác nhau là gì? Khi làm bài thi thủ, có phải bạn đang ở nhà 
thoải mái nghe nhạc không? Hay là làm cùng bạn bè? Không 
bị giới hạn thời gian chứ? Có đáp số và tài liệu trên lớp bày sẵn 
không? Những điều kiện này không giống một phòng học đông 
đúc với đồng hồ đang tích tắc từng giây chút nào. Tôi vẫn hay 
khuyến khích những sinh viên bị lo âu khi thi cử mang bài thi 
thử đến một lớp học khác lở các giảng đường lớn, bạn có thể 
chui vào và ngồi dưới cuối mà không ai để ý] và thử làm bài 
ở đó." 

— Susan SaJna Hebert, Giáo sư Tâm lý học, 
Đại học Lakehead 


Làm bài thì 243 
Cảm nghĩ cuối cùng về thi cử 


Ngày trước bài thi (hay một kỳ thi), hãy xem lướt lại tài liệu để 
củng cố trí nhớ. Bạn sẽ cần cả chế độ tập trung và chế độ phân 
tán cho hôm sau, Vì vậy không nên ép bộ não làm việc quá sức. 
(Chẳng hạn, bạn không nên chạy đua 1s km ngay trước hôm 
thi chạy marathon.) Đừng cảm thấy tội lỗi nếu bạn không thế 
bắt mình học hành chăm chỉ ngay trước kỳ thi lớn. Nếu bạn đã 
chuẩn bị kỹ càng, thì đây chỉ là phản ứng tự nhiên: Tiềm thức 
chỉ đang ngơi nghỉ để bảo toàn năng lượng tư duy. 


Trong khi làm bài thi, tâm trí có thể lừa bạn nghĩ rằng mình 
vừa làm đúng, cho dù không phải vậy. Điều này nghĩa là, bất cứ khi 
nào có thể, bạn nên chớp mắt, chuyển hướng chú ý, và kiểm 
tra lại bài làm thêm lần nữa, sử dụng góc nhìn toàn cảnh, rồi 
tự hỏi bản thân: “Điều này có thật sự hợp lý không?” Một bài 
toán sẽ thường có hơn một cách giải, và kiểm tra lại bài làm từ góc 
nhìn khác là một cơ hội vàng để xem những gì ta đã làm có đúng 
hay không. 


Nếu không có cách kiểm tra nào khác ngoài việc lần ngược 
dòng tư duy, hãy nhớ những vấn đề nhỏ như thiếu dấu âm, cộng 
nhầm số và thiếu nguyên tử đã gây trở ngại cho ngay cả những sinh 
viên toán, khoa học và kỹ thuật trình độ cao nhất. Hãy cứ cố gắng 
hết sức đế bắt những lỗi đó. Trong các bài thi về khoa học, sự trùng 
khớp đơn vị đo ở hai bên phương trình sẽ là gợi ý quan trọng cho 
ta biết liệu mình đã làm đúng chưa. 


Thứ tự trong cách xem lại bài cũng quan trọng. Sinh viên 
thường xem lại bài từ đầu đến cuối. Nhưng nếu bắt đầu từ cuối và 
xem ngược lên đầu, đôi khi sẽ giúp não bộ có một góc nhìn tươi 
mới hơn, giúp ta bắt lỗi dễ dàng hơn. 


264 


a mind for numbers 


Không có gì là luôn chắc chẳn. Thỉnh thoảng, tuy bạn vẫn học 


rất chăm nhưng các vị thần thi cử sẽ bất hợp tác. Nhưng nếu bạn 


chuẩn bị kỹ bằng cách luyện tập và xây dựng một thư viện trí óc 


mạnh mẽ, chứa những kỹ thuật giải bài cùng phương pháp làm 


bài thi khôn ngoan, thì bạn sẽ thấy may mắn ngày càng nghiêng về 


phía mình hơn. 


TÓM TẮT 


Không ngủ đủ giấc trước ngày thi có thể làm hỏng hết mọi sự 
chuẩn bị trước đó. 

Đi thi là việc trọng đại. Giống như phi công chiến đấu và bác 
sĩ phải xem danh sách đầu việc, một danh sách đầu việc ôn thi 
có thể cải thiện đáng kể cơ hội thành công của bạn. 


Những chiến thuật có vẻ phi lý như kỹ thuật bắt-đầu-khó 
~ nhảy-sang-dễ sẽ cho não bộ cơ hội ngẫm nghĩ về những 
thử thách khó khăn hơn ngay cả khi bạn đang tập trung vào 
những vấn đề dễ. 

Cơ thế sản sinh ra các chất khi bị căng thẳng. Cách bạn diễn 
giải phản ứng của cơ thể với các chất hóa học này mới thực 
sự quan trọng. Nếu bạn chuyến hướng suy nghĩ từ “Kỳ thi 
này khiến mình sợ hãi” thành “Kỳ thi này khiến mình hào 
hứng muốn làm hết khả năng” thì thành tích sẽ có khả năng 
cải thiện. 


Nếu bạn hoảng loạn trong khi thi, hãy tạm thời tập trung 
hít thở. Thư giãn dạ dày, đặt tay lên bụng, và từ từ hít một 
hơi thật sâu. Tay bạn cần nâng lên theo bụng, trong khi lồng 
ngực căng như một chiếc thùng phuy. 


Làm bài tị 265 


s Tâm trí có thể lừa bạn nghĩ rằng mình vừa làm đúng, cho dù 
không phải vậy. Điều này nghĩa là, bất cứ khi nào có thể, bạn 
nên chớp mắt, chuyển hướng chú ý, và kiểm tra lại bài làm 
lần nữa, sử dụng góc nhìn toàn cảnh, rồi tự hỏi bản thân: 
“Liệu điều này có hợp lý không?” 


DỪNG VÀ NHỚ LẠI 


Gập sách lại và nhìn đi chỗ khác. Những ý chính trong chương 
này là gì? Có ý tưởng mới quan trọng nào liên quan tới thi cử mà 
bạn đặc biệt muốn thử không? 


CÂU HỎI NÂNG CAO 


1. Bước chuẩn bị nào cực kỳ quan trọng khi đi thi? (Gợi ý: Nếu 
bạn không thực hiện bước này, bạn có chuẩn bị gì trước kỳ 
thi cũng vô ích.) 

+. Hãy giải thích: Khi sử dụng kỹ thuật bảt-đầu-khỏ - nhảy- 
sang-dễ, bằng cách nào bạn xác định được thời điểm dứt 
khỏi một bài khó? 

3. Kỹ thuật thở sâu có thế giúp giảm cảm giác hoảng loạn. 
Theo bạn, tại sao ta cần hít vào sao cho phần bụng cũng 
nâng lên chứ không riêng phần ngực? 

4. Tại sao bạn lại nên chuyển hướng chú ý trong một vài khoảnh 
khắc trước khi kiểm tra lại bài làm trong lúc thi? 


266 


a mind for numbers 


NHÀ TÂM LÝ HỌC SIAN BEILOCK NÓI VỀ CÁCH 


NGĂN CHẶN CƠN “NGHẸN THỜ” ĐÁNG SỢ 


‹ 


Sian Beilock là giáo sư tâm lý hoc tại Đai học Chicago.Cô là 
một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về phương pháp 
giảm cảm giác hoảng loạn khi gặp áp lực, và cũng là tác giả 
cuốn sách Choke. What the Secrets of the Brain Reveal about 
Getting It Right When You Have To (Nghen thỏ: Những bí mật 
của bộ não bật mí về cách làm đúng lúc bạn cản]. 


"Những tình huống học tâp và thi cử áp lực cao sẽ khiến 
bạn rất căng thẳng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nghiên cứu 
cho thấy những can thiệp tâm lý khá đơn giản sẽ hạ thấp mức 
độ lo âu về kỳ thi và phát triển những gì học được trên lớp 
Những can thiệp này không dạy kiến thức học thuật, mà hướng 
đến mục tiêu thay đổi thái độ 


Nhóm nghiên cứu của tôi đã nhận thấy nếu bạn viết ra 
những ý nghĩ và cảm xúc về bài thi sắp tới ngay trước khi vào 
thị, tác động tiêu cực của áp lực lên thành tích sẽ giảm. Chúng 
tô: nghĩ rằng viết ra sẽ giải tỏa những ý nghĩ tiêu cực khỏi đầu 
óc, khiến chúng ít có khả năng xuất hiện thình lình làm bạn 
mất tâp trung trong lúc nước sôi lủa bỏng 


Làm bài th 


Ap luc nhẹ khi tu kiêm tra mình trong quả trình ồn thì 
cũng qiup ban chuẩn bị tình thần trước ấp lực năng nễ hơn của 
ky thị thật. Nhu ban đã học được từ cuốn sách này, tự kiểm tra 
khi học là cách ghì nhơ thông tin vào đầu hiệu quả, giúp dễ 
dàng lây thông tin ra giữa lục thị cử căng thàng 


Độc thoai tiêu cực - tức những y nghỉ tiêu cúc này ra từ 
tâm trị bạn - cũng ảnh hưởng xãu đên thành tịch, vì vày hãy 
đảm bảo luôn nói và nghĩ lạc quan về bản thân khi đang chuẩn 
bị cho kỷ thì. Hãy tự cắt ngang dong suy nghỉ nếu cần để ngăn: 
chàn sự tiêu cực, cho dù ban cö cảm thầy như quải vật ngày tân 
thể dang chờ mình. Nếu ban nhầm lẫn một bài, hay thậm chi 
nhiều bài đị nữa, hãy giữ vững tình thắn và chuyển hướng tập 
trung vào bài tiếp theo 


Cuổi cùng, một lý do khiến sinh viên đôi khi bế tắc trong 
lúc thi là ho cú điện cuồng lao ngay vào giải bà! trước khi xem 
kỹ Dùng lại một vài giây trước khi bắt đầu giải bài hay khi gặp 
trở ngại sẽ giúp ban nhìn ra hướng giải tốt nhất, giúp ngân chặn 
cảm giác bế tặc phút cuối khi chợt nhận ra mình đã mắt quả 
nhiều thời gian chỉ để đâm vào ngõ cụt 

Ban hoàn toàn co thể kiểm soát múc đô căng thẳng. Tôi 
củng rất ngạc nhiên khi biết chúng ta không nên loại bỏ hệt 


chúng, vì một chút căng thẳng sẽ giúp ban làm hết súc mình 
khi cần thiết nhất 


Chúc may mắn! ˆ 


267 


{18} 


Mở khóa tiềm năng 


ichard Feynman, nhà vật lý giành giải Nobel thích chơi 

trống bongo, là một người vô tư lự. Nhưng cũng có một vài 

năm - thời kỳ vừa đẹp đẽ cũng vừa tệ nhất đời ông - sự sôi 
nổi ấy đã bị thử thách. 

Đầu những năm 1g4o, người vợ yêu dấu của Feynman là 
Arlene đang thập tử nhất sinh vì bệnh lao phổi tại một bệnh viện 
xa xôi. Hiếm lắm Feynman mới có thể đi thăm vợ vì ông đang ở 
thành phố biệt lập Los Alamos, thuộc bang New Mexico, tham gia 
một trong số những dự án lớn nhất thời Thế chiến II - Dự án 
Manhattan tối mật. Hồi đó, Feynman chẳng có chút tiếng tăm nào. 
Ông không được hưởng ưu đãi gì đặc biệt. 


Để giúp tâm trí mình bận rộn khi tan làm và nỗi lo âu chán 
chường tìm đến, Feynman bắt đầu tập trung hết sức cho việc 
nghiên cứu những bí mật sâu kín, tiềm ẩn nhất của con người: 
ông học phá két sắt. 


Con đường thành thợ phá két lành nghề cũng chẳng dễ dàng. 
Feynman dần phát triển trực giác của mình, nắm rõ tường tận 
cấu trúc bên trong ổ khóa, luyện tập như một nghệ sĩ piano đế 


270 a mind [or numbers 


các ngón tay có thể vặn nhanh qua các hoán vị số còn lại nếu ông 
tìm ra được con số đầu tiên của dãy mã khóa. 


Và rồi, Feynman tình cờ biết đến một thợ khóa chuyên nghiệp 
mới được thuê tại đồn Los Alamos - một chuyên gia thực thụ 
có thê mở két chỉ trong vài giây. 


Một chuyên gia, ngay trong tầm tay! Feynman nhận ra, 
giá như ông có thể kết bạn với người này, những bí mật sâu kín 
nhất của trò phá két sắt rồi sẽ thuộc về ông. 


Trong cuốn sách này, chúng ta đã cùng khám phá nhiều phương 
pháp học tập mới. Đôi khi, như ta đã thấy, nỗi thèm khát hiểu 
vấn đề lập tức lại chính là điều ngăn cản khả năng học hiểu 
của chúng ta. Như thể, khi bạn với lấy vật gì bằng tay phải quá 
nhanh thì tay trái tự động níu giữ bạn tại chỗ. 


Những nghệ sĩ, nhà khoa học, kỹ sư và kiện tướng cờ vua 
vĩ đại cỡ Magnus Carlsen khai thác nhịp điệu tự nhiên của não 
bộ bằng cách trước tiên tập trung sự chú ý, phân tích kỹ càng để 
đưa một vẫn đề vào trí não. Rồi họ chuyển hướng chú ý sang 
chỗ khác. Sự thay đổi qua lại giữa các phương thức tư duy 
tập trung và phân tán cho phép những đám mây ý nghĩ dễ dàng trôi 
đạt tới những vùng mới của não bộ. Cuối cùng, những mẩu nhỏ từ 
các đám mây này - thường được tinh chế lại cho đầy đặn - sẽ trở 
về, đem theo các mẩu giải pháp hữu ích. 

Khả năng nhảo nặn lại bộ não luôn ở trong tầm tay bạn. 
Mẫu chốt là phải kiên trì nhẫn nại - tức phải biết rõ giới hạn 
mạnh yếu để khôn ngoan xử lý vấn đề. 

Bạn có thể cải thiện khả năng tập trung bằng cách nhẹ nhàng 
chuyển đổi phản ứng trước các yếu tố gây xao lãng như tiếng 
chuông điện thoại hay âm báo tin nhắn. Pomodoro - khoảng thời 


Mỏ khóa tiềm năng 271 


gian ngắn để tập trung chú ý và có tính giờ - là công cụ quyền năng 
để đánh lạc hướng những zombie-phản ứng-theo-thói-quen tốt 
tính. Khi làm được một lượng công việc khó và đòi hỏi tập trung, 
bạn xứng đáng được nhận sự thư giãn tỉnh thần sau đó. 


Kết quả của nỗ lực dần dần trong hàng tuần hay hàng tháng 
trời là gì? Chúng ta sẽ có những cấu trúc thần kinh vững chắc tạo 
bởi những lớp vữa đủ khô ở mỗi giai đoạn học tập mới. Học theo 
cách này, với thời gian thư giãn đều đặn giữa những quãng tập 
trung chú ý, không chỉ cho phép ta vui chơi mà còn cho phép ta 
hiếu bài sâu hơn. Giai đoạn thư giãn cho ta thời gian để tìm ra cách 
nhìn nhận - tức kết hợp cả mặt bối cảnh lẫn toàn cảnh những gì 
ta đang làm. 


Lưu ý là có những phần trong não bộ sinh ra đã tin dù ta làm 
bất cứ điều gì, bất kể có sai rành rành, thì cũng không sao cả, cảm 
ơn nhiều. Quả thật, khả năng tự lừa dối bản thân là một phần lý 
do khiến ta kiểm tra lại - rằng Điều này có thật sự hợp lý không? 
~ trước khi nộp bài thi. Bằng cách lùi lại xem xét bài làm với góc 
nhìn mới, bằng cách tự kiếm tra mình thông qua hồi tưởng, và 
bảng cách cho phép bạn bè chất vấn, chúng ta có thế bắt thóp sự ảo 
tưởng sức mạnh trong học tập. Chính những ảo tưởng này, cùng 
sự thiếu hiểu biết, sẽ ngáng chân chúng ta trên con đường tới 
thành công khi học toán và khoa học. 


Học thuộc lòng, thường vào những phút cuối, đã khiến nhiều 
học sinh cấp dưới ảo tưởng rằng mình hiểu toán và khoa học. Khi 
lên những cấp cao hơn, sự hiểu biết non nớt của họ rồi cũng tan 
tành. Nhưng chúng ta ngày càng hiểu biết rõ hơn cách tâm trí thực 
sự học hỏi, và điều đó giúp chúng ta vượt qua ý niệm giản đơn thái 
quá rắng học thuộc lòng luôn là xấu. Giờ đây chủng ta đã biết việc 
nhập thật sâu và lặp lại những khối thông tin bản thân đã hiểu 
rõ vào tâm trí là thiết yếu đối với việc làm chủ toán và khoa học. 


272 a mnnd for numbers 


Chúng ta cũng biết rằng, giống như các vận động viên không phát 
triển cơ bắp được nếu luyện tập vào giờ chót, các sinh viên toán và 
khoa học không thê lập được những khối thông tin tư duy vững 
chắc nếu trì hoãn trong học tập. 


Dù ta bao nhiêu tuổi và suy nghĩ phức tạp đến đâu, một phần 
não bộ vẫn giữ nguyên nét thơ ngây như đứa trẻ. Điều này nghĩa 
là chúng ta đôi khi cảm thấy bất lực, dấu hiệu thông báo cho việc 
hãy hít thở sâu. Nhưng đứa trẻ luôn hiện hữu trong chúng ta cũng 
mang tới khả năng tháo gỡ gò bó và sử dụng trí sáng tạo cho việc 
hình dung, ghi nhớ, làm bạn, và thật sự hiểu được những khái 
niệm trong toán học và khoa học mà lúc đầu tưởng chừng cực khó. 


Cùng theo lối suy nghĩ này, chúng ta thấy tính kiên trì đôi 
khi sẽ bị đặt sai chỗ - chính sự tập trung không ngừng nghỉ vào 
một vấn đề sẽ cản trở khả năng giải quyết vấn đề. Trong khi đó, 
lòng kiên trì với đại cục lâu dài lại là mấu chốt thành công trong 
hầu hết các lĩnh vực. Dạng gắn bó lâu dài này là thứ có thế giúp ta 
vượt qua những người không đồng quan điểm hay những thăng 
trầm trong cuộc đời - là những cản trở tạm thời khiến chúng ta 
không thế chạm tới mục tiêu và ước mơ của mình. 


Một trong những chủ đề trung tâm của cuốn sách này là tính 
chất nghịch lý của việc học. Tập trung chú ý là điều không thể thiếu 
để giải bài - nhưng cũng có thể ngăn cản khả năng giải bài. Lòng 
kiên trì là mấu chốt - nhưng cũng có thể khiến chúng ta đau đầu 
không cần thiết. Thuộc lòng là một khía cạnh quan trọng để có 
được chuyên môn - nhưng cũng có thể khiến ta chỉ chăm chú với 
những tán cây riêng lẻ mà bỏ quên vẻ đẹp của cả khu rừng. Hình 
ảnh ấn dụ cho phép ta học được những khái niệm mới - nhưng 
cũng có thể khiến ta gắn chặt với những quan niệm sai lệch. 


Học theo nhóm hay độc lập, bắt đầu khó hay bắt đầu dễ, học 
cụ thế hay khái quát, thành công hay thất bại... Cuối cùng, tích hợp 


Mỏ khóa tiểm năng 273 


vô vàn những nghịch lý của việc học sẽ tăng giá trị và ÿ nghĩa cho 
mọi việc chúng ta làm. 


Phép màu được những nhà tư duy giỏi nhất thế giới vận 
dụng từ lâu là phép đơn giản hóa - tức cách diễn đạt mọi thứ bằng 
những từ ngữ mà ngay cả một em nhỏ cũng hiểu được. Đây chính 
là phương pháp của Richard Feynman; ông đã thách thức những 
nhà toán học lý thuyết bí hiểm nhất phải diễn đạt lý thuyết phức 
tạp của họ bằng những từ ngữ đơn giản. 

Hóa ra họ đều làm được điều này. Bạn cũng cỏ thể. Và giống 
như cả Feynman và Santiago Ramón y Cajal, bạn có thể dùng sức 
mạnh của học tập để vươn tới ước mơ. 


*# *# 


Khi Feynman tiếp tục mài giũa kỹ năng phá két, ông kết bạn với 
người thợ khóa chuyên nghiệp kia. Qua thời gian và trò chuyện, 
Feynman dần dần bớt đi những câu xã giao bề nổi, ngày càng đào 
sâu hơn để hiểu được nét tỉnh tế đằng sau cái ông cho là kỹ thuật 
tối thượng của người thợ khóa bậc thầy. 

Vào một buổi tối muộn, cuối cùng tri thức bí ẩn giá trị nhất 
đó cũng rõ ràng. 

Bí quyết của người thợ khóa chính là biết được cài đặt mặc 
định của nhà sản xuất. 


Khi biết cài đặt mặc định, người thợ khóa thường có thể 
thâm nhập két sắt được giữ nguyên hiện trạng như lúc nhà sản 
xuất chở đến. Trong khi mọi người tưởng phải có một trò phù 
thủy phá khóa nào đó, thì cốt lõi lại đơn giản là chỉ cần biết két sắt 
được nhà sản xuất gửi đến trong tình trạng nào. 


Giống như Feynman, bạn có thể đạt được những hiểu biết 
đáng ngạc nhiên về cách học hỏi sao cho đơn giản hơn, dễ dàng 


274 sa mind for numbers 


hơn và đỡ thất vọng hơn. Bằng cách hiểu cài đặt mặc định của não 
bộ - tức cách học và tư duy tự nhiên của bộ não - và lợi dụng kiến 
thức này, bạn cũng có thể trở thành một chuyên gia. 


Ở phần đầu cuốn sách, tôi đã nhắc tới những mẹo tư duy 
đơn giản để tập trung vào toán và khoa học, không chỉ hữu ích 
cho những người học kém toán và khoa học mà còn cho cả những 
người đã học tốt. Bạn đã được hướng dẫn tất cả những mẹo này 
trong quá trình đọc sách. Nhưng, chắc bạn cũng đã biết, không 
có gì thắng được việc nắm rõ phần bản chất được lập khối và đơn 
giản hóa. Vậy nên, những điều sau đây sẽ gói gọn những suy nghĩ 
cuối cùng của tôi - chúng là những giá trị cốt lõi được lập thành 
khối của một số chủ đề trung tâm trong cuốn sách này, chắt lọc 
thành no quy tắc học tốt nhất và tồi nhất. 


Hãy nhớ - Nữ thần May Mắn luôn phù trợ những ai cố gắng. 
Thêm chút nghiên cứu về phương pháp học tốt nhất cũng không 
hại gì. 


10 QUY TẮC HỌC TỐT 


1. Sử dụng khả năng hồi tưởng. Sau khi đọc xong một trang, hãy nhìn 
đi chỗ khác và nhớ lại những ý chính. Hạn chế dùng bút nhớ dòng, 
và đừng bao giò đánh dấu trước những gì bạn chưa hồi tưởng lại 
để cho vào đâu. Thử nhớ lại những ÿ chính khi bạn đang đi bộ tới 
lớp hay trong một căn phòng khác không phải nơi ban đâu bạn học 
trang sách kia. Khả năng hồi tưởng - tức tự tạo ra ý nghĩ từ bên 
trong bạn - là một trong những yếu tố chủ chốt để học tốt 


2. Tự kiểm tra mình. Về mọi thứ. Ở mọi lúc. Thẻ học sẽ là người bạn 
quý báu của bạn. 


3. Lập các vấn đề thành khối. ! âp khối là việc hiểu và luyện tập với 
một lời giải để toàn bộ lời giải đó cỏ thể hiện ra trong tâm trí 


Mỏ khóa tiềm nang 275 


trong chơøp mặt khi cân. Sau khi bạn giải một bai tập, hãy lặp lại 
nó. Hãy chắc chắn là bạn có thể giải ra ngay từng bước một. Hãy 
giả vơ đỏ là một bài hát để ta tua đi tua lại trong đầu, giúp thông 
tin gắn kết với nhau thành một khối qọn ghẽ mà ta có thể lây ra 
dung bất cứ lúc nào 


.. Tạo khoảng cách giữa các lần lặp lại. Hãy học mỗi ngày một chút, 
như một vận đông viên. Bộ não cũng giống cơ bắp vây - mỗi lần 
ta chỉ có thể xử lý môt Lương bài tâp hạn chế của mồt môn mà thôi 


. Chuyển đổi qua lại giữa các kỹ thuật giải bài trong khi luyện 
tập. Đùng bao giờ luyên tập quá lâu trong một buổi với chỉ một 
kiểu giải bài - sau một lúc, bạn sẽ chỉ đang bắt chước những gì 
vừa làm với bà! tập trước thôi. Hãy xáo trôn và làm những dang bai 
khác nhau. Điều này dạy cho ban cách dùng môt kỹ thuật và khi 
nảo nên dùng nó. (Sách giáo khoa thường không được soạn theo 
kiểu đó, nên bạn sẽ phải tự làm.] Sau mỗi bài tập và bài kiểm tra, 
hãy xem lại các lỗ: sai, đảm bảo phải hiểu được vì sao mình mắc lỗi 
đó và giải lại. Để học hiệu quả nhất, hãy viết tay (đừng đánh máy] 
đề bài lên môt mặt của thẻ học còn lời giải lên mặt kia. [Viết tay 
xây dung cẩu trúc tư duy trong tri nhớ vững chắc hơn là đánh máy.] 
Bạn cũng có thể chụp hình tấm thẻ học để nhập vào ứng dụng học 
tập trên điện thoại. Hãy tự đố mình ngẫu nhiên theo các dang bài 
khác nhau. Cách khác là lật một trang ngẫu nhiên trong sách giáo 
khoa, chọn một bài, và xem bạn có thể giải ra ngay bài đó không 


. Nghỉ giải lao Bạn không giải được bài hay hiểu được khái niệm 
toán và khoa học ngay từ lần đầu tiên cũng là chuyện thường. Thế 
nên, học một chút mỗi ngày tốt hơn nhiều so với học thật nhiều 
trong cùng một lúc. Khi bạn cảm thấy nản lòng trước một bài toán 
hay khoa học, hãy nghỉ giải lao để phần khác của tâm tri tiếp quản 
và hoạt động phía sau cánh gà 


. Sử dụng câu hỏi mang tính giải thích và phép so sánh đơn giản. 
Bất cứ khi nào phải đánh vật với một khái niệm, hãy tự nhủ Mình 
giải thích điều này thế nào cho đứa bé 10 tuổi hiểu được đây? Phép 
so sánh cũng rất hữu ích; ban có thể dùng một hình ảnh so sánh 


276 a mind for numbers 


kiểu “dòng điện giống dòng nước”. Đừng chỉ nghĩ về lời giải thích 
của bạn - hãy nói hoặc viết nó ra. Bởi nói hay viết cho phép mã 
hóa sâu hơn những gì ban đang học ltúc là biến nó thành cấu trúc 
tư duy trí nhớ] 


8. Tập trung. Hãy tắt hết các tiếng chuông và thông báo gây xao 
lãng trên điện thoại và máy tính rồi đặt đồng hồ bẩm giờ trong 25 
phút. Tâp trung cao đô trong vòng 25 phút đó và cố gắng làm bài 
hết sức. Sau khi hết giờ, hãy dành cho mình một phần thưởng nho 
nhỏ. Mỗi ngày học theo vài khoảng ngắn như vậy sẽ cải thiện việc 
học của bạn. Cũng nên cổ gắng chọn khoảng thời gian và địa điểm 
để chỉ cần ngồi vào và học - chứ không phải để nhìn điện thoại hay 
máy tính. 


9. Có gì khó chịu cần làm nhất thì nên làm đầu ngày. Mỗi ngày, 
hãy làm việc khó nhất đầu tiên, khi đầu óc bạn còn đang tươi mới 


10. Hình ảnh tương phản. Hình dung về hoàn cảnh của bạn và so sánh 
tương phản với ước mơ bạn muốn đạt được nhờ hoc hành. Hãy đặt 
môt bức tranh hay lời nói tại bàn làm việc để nhắc nhở bản thân 
về ước mơ đó. Nhìn vào nó mỗi khi bạn thấy động lực của mình 
sa sút. Việc làm này sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho cả bạn và 
những người bạn yêu thương! 


10 QUY TẮC HỌC DỞ 


Hãy tránh những kỹ thuật này - chúng sẽ làm bạn mất thời gian bằng 
cách lừa bạn nghĩ rằng mình đang học! 

1. Đọc thụ động - ngồi mõt cách thụ động và lướt mắt đi qua đi lại 
trên sách. Trừ phi bạn có thể chứng minh kiến thức đang được 
chuyển vào đâu bạn bằng cách hồi tưởng những ý chính mà không 
cần nhìn sách, nếu không thì đọc đi đọc lại cũng chỉ phí thời gian. 

2. Đánh dấu quá nhiều gây choáng ngợp. Đánh dấu vào bài học có 
thể lừa bạn nghĩ rằng mình đang đưa thông tin vào đầu, trong khi 


Mở khóa tiểm năng 277 


thực chát ban chỉ đang di chuyền ban tay. Đánh dấu môt chút chỗ 

nay chỗ khác thì không sao - việc này đôi khi sẽ giúp nhấn mạnh 

những ÿ quan trong. Nhưng nếu bạn đang dùng bút đánh dấu dòng 
lam công cụ để ghi nhớ, thì hãy đảm bảo những gì đánh dấu cũng 
đang chuyển vào đầu bạn 

._ Nhìn qua cách giải mà nghĩ mình biết cách làm. Đây lä một trong 

những lỗi tê hai nhất mà sinh viên thường mắc phải. Bạn cần phải 

giả! được từng bước một, mà không nhìn đáp ản 

. Đợi đến phút cuối mới học. Ban co để dồn đến tân phút cuối mới 
tuyên tập cho buổi thị đấu điển kinh không? Bộ não cũng giống cơ 
bắp - mỗi lần nó chỉ có thể xử lý một lương bài tập hạn chế của 
một môn mà thôi. 

.. Luyện liên tục một dạng bài mà bạn đã biết cách giải. Chỉ ngồi giải 
những bải tương tự nhau cũng có nghĩa là bạn chẳng hể chuẩn bị 
cho kỳ thi ~ giống như đang chuẩn bị cho một trân bóng rổ lớn mà 
chỉ tập mỗi rê bóng vậy. 

.. Để các buổi học cùng bạn bè biến thành giờ tán gẫu. So cách giải 
bài cùng bạn bè và đố nhau xem ai hiểu đến đâu sẽ giúp việc học 
trở nên dễ chịu hơn, khiến tư duy sai lệch hiên rõ và giúp bạn hiểu 
bài sâu hơn. Nhưng nếu buổi học nhóm biến thành giờ tán gẫu mà 
chưa ai hoàn thành bài tập, thi bạn đang lãng phí thời gian và nên 
tim một nhóm khác để học chung 

.. Không đọc sách giáo khoa trước khi bắt đầu làm bài. Bạn có nhảy 
xuống hồ trước khi biết bơi không? Sách giáo khoa chính là giáo 
viên dạy bơi của bạn - nó sẽ hướng ban đi đến câu trả lời Ban sẽ 
chới với và lãng phí thời gian nếu không thèm đọc sách. Tuy nhiên, 
trước khi đọc kỹ, hãy đọc lướt thật nhanh cả chương hay phản nội 
dung đó để biết nội dung tổng quát của nó. 

. Không hỏi giảng viên hay bạn cùng lớp để làm rõ những điểm 

còn mơ hồ. Các giảng viên đều đã quen với việc phải chỉ dẫn 

những sinh viên tầm lạc - vì giúp đỡ các bạn là việc của chúng 
tôi. Nhưng những sinh viên không đến hỏi gì mới khiển chúng tôi 
to lắng. Đừng trở thành kiểu sinh viên như vậy. 


278 a mind for numbers 


9. Nghĩ rằng bạn có thể hiểu bài sâu trong khi Liên tục bị xao lãng. 
Mỗi lần chú ý tới một tin nhắn hay cuộc trò chuyện, bạn lại mất 
đi một ít trí lực cho việc học. Mỗi lần sự chủ ý bị níu nhẹ sang nơi 
khác là những chiếc rễ tư duy bé tí xíu lại bật ra trước khi bén gốc 


10. Không ngủ đủ giấc. Bộ não xâu chuỗi các kỹ thuật giải quyết vấn 
để với nhau trong khi bạn ngủ, và cũng luyện tập và nhắc lại bất 
kỳ thứ gì bạn đã tiếp thu trước khi ngủ. Mệt mỏi kẻo dài khiến các 
chất độc tích tụ trong não, làm gián đoạn các liên kết thắn xinh 
bạn cần cho việc nghĩ nhanh và đúng. Nếu bạn không ngủ đủ giấc 
trước ngày thi, DÙ BẠN CÓ LÀM GÌ CŨNG VÔ ÍCH. 


Lời bạt 


mẽ tới cuộc đời tôi. Thầy đã “nhố rễ” tôi ra khỏi chỗ ngồi 
cuối lớp và động viên tôi cỗ gắng học giỏi. Thế nhưng tôi 
đã đền ơn thầy bằng việc lên cấp ba nhận điểm D môn hình học - 
những hai lần. Tôi đã không thể tự mình hiểu bài, và cũng không 
may mắn gặp được thầy cô giỏi để chỉ dẫn tôi cách học phù hợp. 


[” giáo dạy toán và khoa học năm lớp 8 đã tác động mạnh 


Cuối cùng khi lên đại học, tôi cũng tìm ra cách. Nhưng đó là một 
hành trình vô cùng nản lòng. Tôi ước gì hồi đó mình có một cuốn 
sách như thế này. 


Tua nhanh đến một thập kỷ rưỡi sau. Với con gái tôi, bài tập 
toán về nhà đã trở thành một hình thức tra tấn mà đại thi hào 
Dante Alighieri đất Ý cũng không dám tả lại. Con bé sẽ đâm đầu 
vào một bức tường bế tắc và cứ thế đâm đi đâm lại vào đó. Khi cuối 
cùng cũng thôi khóc, con bé sẽ vòng lại và rồi cũng nghĩ ra được. 
Nhưng tôi không thể đế con bé cứ thế lầm lũi làm lại từ đầu mà 
chẳng có hứng thú gì. Thế là tôi đưa cho nó cuốn sách này. Lời đầu 
tiên con bé thốt lên là: “Ước gì con có cuốn sách này hồi đi học!” 


Từ lâu, những lời khuyên nghe có vẻ tiềm năng trong việc 
giúp học tập hiệu quả của các nhà khoa học nhiều như nước chảy. 
Không may thay, những lời khuyên này hiếm khi được diễn giải 


280 a mind for numbers 


sao cho học sinh bình thường có thể dễ dàng hiểu để sử dụng. 
Không phải nhà khoa học nào cũng giỏi diễn giải, và không phải 
nhà văn nào cũng nắm rõ khoa học. Trong cuốn sách này, Barbara 
Oakley đã “se chỉ luồn kim” kết nối khéo léo vấn đề trên. Bà đã giải 
thích và minh họa những chiến lược một cách rất sống động, cho 
thấy những ý tưởng đó không chỉ hữu dụng mà còn đáng tin như 
thế nào. Khi tôi hỏi con gái lý do thích lời khuyên trong cuốn sách, 
mặc dù chính tôi cũng đã nhắc đến nhiều kỹ thuật trong đó với nó 
khi còn học cấp hai, thì con bé nói: “Cô ấy giải thích được tại sao 
và nghe rất hợp lý” Lại một cú đấm giáng vào cải sĩ điện của người 
làm cha như tôi! 

Khi đọc cuốn sách này, bạn được tiếp xúc với một số chiến 
lược đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ - và nhân tiện, còn có lợi 
cho bạn không chỉ trong toán và khoa học. Như bạn đã thấy, những 
chiến lược này hình thành từ những bằng chứng về cách trí não 
con người hoạt động. Sự tương hỗ giữa cảm xúc và nhận thức, dẫu 
ít khi được đề cập, lại là thành tố thiết yếu cho mọi hoạt động học 
tập. Theo cách của riêng mình, con gái tôi đã chỉ ra học tập không 
chỉ là cách vận dụng chiên lược. Bạn cần phải tin rằng những chiến 
lược đó thật sự có hiệu quả. Những bằng chứng rõ ràng và hùng 
hồn trong cuốn sách sẽ cho bạn lòng tin đế thử những kỹ thuật này 
mà không còn những nghỉ ngờ và chống đối có thể phá hỏng nỗ 
lực hết sức của chúng ta. Học tập, dĩ nhiến, là những thực nghiệm 
cá nhân. Bằng chứng cuối cùng sẽ tới khi bạn đánh giá thành tích 
và thái độ của mình sau khi đã nghiêm túc triển khai những chiến 
lược này. 


Hiện tôi là một giáo sư đại học, và tôi đã khuyên nhủ hàng 
ngàn sinh viên qua bao năm nay. Nhiều sinh viên cố tránh toán và 
khoa học vì họ “không giỏi” hay “không thích”. Lời khuyên của tôi 
dành cho họ cũng chính là lời khuyến tôi dành cho con gái: “Cứ 


Lời bat 281 


học cho giỏi, rồi hãy xem con có muốn ngừng học nữa không.” 
Xét cho cùng, chẳng phải giáo dục sẽ giúp chúng ta làm tốt những 
việc khó hay sao? 

Bạn có nhớ ngày xưa học lái xe khó khăn thế nào không? 
Giờ thì việc lái xe gần như là tự động và đem lại cho bạn cảm giác 
tự lập đáng trân trọng suốt quãng đời trưởng thành. Bằng cách 
mở lòng với những chiến lược mới như trong cuốn sách này, 
người học giờ đây sẽ có cơ hội vượt qua lo âu và sự lảng tránh để 
đi tới làm chủ kiến thức cùng sự tự tin. 


Còn phụ thuộc vào bạn nữa thôi: Hãy cứ học cho giỏi! 


- DAVID B. DANIEL, Tiến sĩ, Giáo sư, 
Khoa Tâm lý học Đại học James Madison 


Lời cảm ơn 


Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn với sự hỗ trợ của những cá nhân sau, 
và xin nói rõ rằng bất kỳ lỗi sai sự thật hay diễn giải nào trong 
cuốn sách này đều là lỗi của tôi. Tôi cũng xin lỗi những ai mà tôi 
vô tình bỏ qua không nhắc đến tên. 


Đăng sau toàn bộ nỗ lực này là sự trợ giúp, cổ vũ, lòng nhiệt 
thành không mệt mỏi và cái nhìn sâu sắc tuyệt vời của chống tôi, 
anh Philip Oakley. Ba mươi năm trước chúng tôi đã gặp nhau tại 
Trạm Nam cực ở châu Nam cực - đúng là tôi đã phải đi đến cùng 
trời cuối đất mới gặp được người đàn ông phi thường đó. Anh ấy 
là người bạn tâm giao và cũng là người hùng của tôi. (Và, nếu bạn 
có thắc mắc, anh ấy chính là người xuất hiện trong bức hình ghép 
của cuốn sách này.) 


Một người thầy cố vấn trong suốt sự nghiệp giảng dạy của 
tôi là Tiến sĩ Richard Felder - ông đã tạo nên khác biệt vô cùng lớn 
lao trên con đường sự nghiệp đó. Kevin Mendez, họa sĩ của cuốn 
sách này, đã thực hiện xuất sắc công việc minh họa - tôi hết sức 
thán phục khả năng và tầm nhìn hội họa của anh. Con gái lớn của 
chúng tôi, Rosie Oakley, đã đưa ra những nhìn nhận sắc bén và 
cổ vũ nhiều đến khó tin trong suốt quá trình xây dựng cuốn sách. 


Lời cảm ơn 283 


Con gái nhỏ, Rachel Oakley, vẫn luôn là cột trụ vững vàng trong 
cuộc sống của chúng tôi. 


Bạn tốt của tôi là Amy Alkon có cái nhìn chỉnh trang chẳng 
kém gì tỉa X - cô ấy có khả năng dị thường trong việc moi ra những 
chỗ cần cải thiện, và với sự giúp đỡ của cô ấy, cuốn sách này đã đạt 
tới tầm cao hơn hẳn về độ rõ ràng, chính xác, và dí dỏm. Bạn già 
của tôi là Guruprasad Madhavan thuộc Học viện Khoa học Quốc 
gia cũng như người bạn chung của chúng tôi là Josh Brandoff đã 
giúp tôi nhìn ra những hàm ý toàn cảnh. Chuyên gia huấn luyện kỹ 
năng viết văn Daphne Gray-Grant cũng đã hỗ trợ to lớn trong việc 
hoàn thành công trình này. 


Tôi xin đặc biệt cảm ơn những nỗ lực đặt nền móng của Rita 
Rosenkranz, một nhà đại diện văn học xuất sắc không ai sánh kịp. 
Về phía nhà xuất bản Penguin, lời cảm ơn và trân trọng sâu sắc 
nhất của tôi xin dành cho Sara Carder và Joanna Ng, những người 
có tầm nhìn, sự nhạy bén trong biên tập cùng chuyên môn sâu 
rộng về xuất bản đã giúp đỡ tôi không cách nào đo đếm được để 
củng cố thêm cho cuốn sách. Đặc biệt, tôi chỉ ước gì mọi tác giả 
đều có may mắn làm việc với người có tài biên tập như Joanna Ng. 
Tôi cũng xin được cảm ơn Amy J. Schneider, kỹ năng chỉnh sửa bản 
in của cô đã đỏng góp rất nhiều cho công trình này. 


Xin dành lời cảm ơn đặc biệt cho Paul Kruchko, câu hỏi của 
anh về sự biến đổi của tôi trong học tập đã khiến tôi bắt đầu viết 
cuốn sách này. Dante Rance ở Ban Mượn Liên thư viện đã giúp đỡ 
nhiều hơn cả nghĩa vụ công việc thông thường; lời cảm ơn cũng 
xin dành cho Pat Clark với năng lực rất cao. Nhiều đồng nghiệp 
đã rất ủng hộ tôi làm công trình này, đặc biệt là các Giáo sư Anna 
Spagnuolo, László Lipták và Laura Wicklund trong toán học; Barb 
Penprase và Kelly Berishaj trong điều dưỡng; Chris Kobus, Mike 
Polis, Mohammad-Reza Siadat và Lorenzo Smith trong kỹ thuật; và 


28á amnnd for numbers 


Brad Roth trong vật lý. Aaron Bird, quản lý đào tạo nhân sự tại Hoa 
Kỳ cho CD-adapco, và đồng nghiệp của anh là Nick Appleyard, phó 
chủ tịch CD-adapco, cả hai đều đã giúp tôi vô cùng nhiều. Tôi cũng 
xin cảm ơn Tony Prohaska với con mắt biên tập sắc bén. 


Những người sau đây cũng đã giúp đỡ đáng kê qua 
những chia sẻ chuyên môn của họ: Sian Beilock, Marco Bellini, 
Robert M. Bilder, Maria Angeles Ramón y Cajal, Norman D. 
Cook, Terrence Deacon, Javier DeFelipe, Leonard DeGraaf, John 
Emsley, Norman Fortenberry, David C. Geary, Kary Mullis, Nancy 
Cosgrove Mullis, Robert J. Richards, Doug Rohrer, Sheryl Sorby, 
Neel Sundaresan, và Nicholas Wade. 


Một số giáo sư tại các trường đại học và cao đẳng xếp hạng 
cao nhất thế giới, có trên trang RateMyProfessors.com, đã đem lại 
hỗ trợ vô giá cho dự án này. Chuyên môn của họ bao gồm các ngành 
toán học, vật lý, hóa học, sinh học, khoa học, kỹ thuật, kinh doanh, 
kinh tế, tài chính, giáo dục, tâm lý học, xã hội học, điều dưỡng, và 
Anh ngữ. Các giáo viên từ những trường trung học thu hút học 
sinh hàng đầu cũng đã đóng góp rất nhiều. Tôi xin đặc biệt cảm ơn 
sự trợ giúp của những cá nhân sau, những người đã đọc toàn bộ hay 
vài phần của cuốn sách và đưa ra những phản hồi cùng quan điểm 
hữu ích: Lola Jean Aagaard-Boram, Shaheem Abrahams, John Q, 
Adams, Judi Addelston, April Lacsina Akeo, Ravel F. Ammerman, 
Rhonda Amsel, J. Scott Armstrong, Charles Bamforth, David E. 
Barrett, John Bartelt, Celso Batalha, Joyce Miller Bean, John Bell, 
Paul Berger, Sydney Bergman, Roberta L. Biby, Paul Blowers, Aby 
A. Boumarate, Daniel Boylan, Bob Bradshaw, David S. Bright, Ken 
Broun Jr., Mark E. Byrne, Lisa K. Davids, Thomas Day, Andrew 
DeBenedictis, Jason Dechant, Roxann De-Laet, Debra Gassner 
Dragone, Kelly Dufy, Alison Dunwoody, Ralph M. Feather jr., A. 
Vennie Filippas, John Frye, Costa Gerousis, Richard A. Giaquinto, 


Lời cảm øn 285 


Michael Golde, Franklin F. Gorospe IV, Bruce Gurnick, Catherine 
Handschuh, Mike Harrington, Barrett Hazeltine, Susan Sajna 
Hebert, Linda Henderson, Mary M. Jensen, John Jones, Arnold 
Kondo, Patrycja Krakowiak, Anuska Larkin, Kenneth R. Leopold, 
Fok-Shuen Leung, Mark Levy, Karsten Look, Kenneth MacKenzie, 
Tracey Magrann, Barry Margulies, Robert Mayes, Nelson Maylone, 
Melissa McNulty, Elizabeth McPartlan, Heta-Maria Miller, Angelo 
B. Mingarelli, Norma Minter, Sherese Mitchell, Dina Miyoshi, 
Geraldine Moore, Charles Mullins, Richard Musgrave, Richard 
Nadel, Forrest Newman, Kathleen Nolta, Pierre-Philippe Ouimet, 
Delgel Pabalan, Susan Mary Paige, Jeff Parent, Vera Pavri, Larry 
Perez, William Pietro, Debra Poole, Mark Porter, Jeffrey Prentis, 
Adelaida Quesada, Robert Riordan, Linda Rogers, Janna Rosales, 
Mike Rosenthal, Joseph F. Santacroce, Oraldo “Buddy” Saucedo, 
Donald Sharpe, Dr. D. A. Smith, Robert Snyder, Roger Solano, 
Frances R. Spielhagen, Hilary Sproule, William Sproule, Scott 
Paul Stevens, Akello Stone, James Stroud, Fabian Hadipriono 
Tan, Cyril Thong, B. Lee Tuttle, Vin Urbanowski, Lynn Vazquez, 
Charles Weidman, Frank Werner, Dave Whittlesey, Nader Zamani, 
Bill Zettler, và Ming Zhang. 


Các sinh viên sau đây đã đóng góp những trích dẫn, thông tin 
bên lề, hay gợi ý sâu sắc mà tôi lấy làm biết ơn: Natalee Baetens, 
Rhiannon Bailey, Lindsay Barber, Charlene Brisson, Randall 
Broadwell, Mary Cha, Kyle Chambers, Zachary Charter, Joel Cole, 
Bradley Cooper, Christopher Cooper, Aukury Cowart, Joseph 
Coyne, Michael Culver, Andrew Davenport, Katelind Davidson, 
Brandon Davis, Alexander Debusschere, Hannah DeVilbiss, 
Brenna Donovan, Shelby Drapinski, Trevor Drozd, Daniel Evola, 
Katherine Folk, Aaron Garofalo, Michael Gashaj, Emanuel Gjoni, 
Cassandra Gordon, Yusra Hasan, Erik Heirman, Thomas Herzog, 
Jessica HilL, Dylan Idzkowski, Weston Jeshurun, Emily Johns, 


286 a mnnd for numbers 


Christopher Karras, Allison Kitchen, Bryan Klopp, William Koehle, 
Chelsey Kubacki, Nikolas Langley-Rogers, Xuejing Li, Christoper 
Loewe, Jonathon McCormick, Jake McNamara, Paula Meerschaert, 
Mateusz Miegoc, Kevin Moessner, Harry Mooradian, Nadia 
Noui-Mehidi, Michael Orrell, Michael Pariseau, Levi Parkinson, 
Rachael Polaczek, Michelle Radclife, Sunny Rishi, Jennifer Rose, 
Brian Schroll, Paul Schwalbe, Anthony Sciuto, Zac Shaw, David 
Smith, Kimberlee Somerville, Davy Sproule, P. J. Sproule, Dario 
Strazimiri, Jonathan Strong, Jonathan Sulek, Ravi Tadi, Aaron 
Teachout, Gregory Terry, Amber Trombetta, Rajiv Varma, Bingxu 
'Wang, Fangfei Wang, Jessica Warholak, Shaun Wassell, Malcolm 
Whitehouse, Michael Whitney, David Wilson, Amanda Wolf, Anya 
Young, Hui Zhang, và Cory Zink. 


Chương 1: Mở ra cánh cửa 

1 Tôi xin được giới thiệu với các chuyên gia giáo dục cuốn sách Redirect 
(Chuyến hướng) của giáo sư tâm lý học Timothy Wilson, trong đó mô 
tả tầm quan trọng gốc rễ của các câu chuyện từ-thất bại-đến-thành 
công (Wilson zon). Một trong những mục tiêu quan trọng của cuốn 
sách là giúp sinh viên thay đối câu chuyện tự mình kể trong đầu tạo 
thành Người đi đầu trong việc mô tả tầm quan trọng của thay đối và 
trưởng thành lối tư duy là Carol Dweck (Dweck 2oo6). 

z. Sklar et al. 2otz; Root-Bernstein & Root-Bernstein ›oog, chương 1. 


Chương 2: Hãy cứ bình tĩnh 
Lý do khi cố quá lại 
khiến ta trỏ thành "quá cố” 

1. Thảo luận về mạng lưới chế độ mặc định: Andrews-Hanna 2o2; Raichle 
& Snyder zoo7; Takeuchi et al. on. Thảo luận thêm về trạng thái nghỉ: 
Moussa et al. 2ot2. Theo một hướng nghiên cứu khác, Bruce Mangan 
ghi nhận mô tả của William James về rìa ý thức bao gồm đặc điểm 
sau: “Có một sự 'chuyến đối qua lại về ý thức, trong đó rìa ý thức 
chiếm lấy tâm trí và bao trùm hạt nhân ý thức một cách chớp nhoáng 
nhưng thường xuyên." (Cook 2ooa, tr. 237; Mangan 1993). 

2. Immordino-Yang et aÌ. 2012. 


288 a mnd for numbers 


3. Edward de Bono là bậc thầy nghiên cứu về sự sáng tạo, và các thuật ngữ 
tư duy sâu/dọc và tư duy rộng/đa chiều của ông cũng tương đương 
với cách tôi dùng các thuật ngữ tập trung và phân tán (de Bono 1970). 

Người đọc nếu chăm chú sẽ nhận ra đề cập của tôi rằng có vẻ đôi 
khi chê độ phân tán vẫn làm việc sau cánh gà trong lúc chế độ tập trung 
đang hoạt động. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy, kiểu hình tư duy 
mặc định (một trong nhiều kiểu hình tư duy nghỉ) dường như im ắng 
khi chế độ tập trung hoạt động. Vậy cái nào mới đúng? Với cương vị 
nhà giáo dục và người học, tôi cảm thấy rằng một số hoạt động không 
tập trung có thể tiếp tục trong khi việc làm tập trung đang diễn ra, 
miễn là ta chuyển hướng tập trung chú ý khỏi mối bận tâm kia. Như 
vậy, cách tôi dùng thuật ngữ chế độ phân tán sẽ mang nghĩa “những 
hoạt động ở chế độ không tập trung và hướng đến học tập” hơn là 
“kiếu hình tư duy mặc định”. 

4. Cũng có một vài kết nối chặt chẽ tới những vùng não bộ xa hơn; 
chúng ta sẽ khám phá điếm này sau với hình ảnh so sánh con bạch tuộc 
tập trung. 

s. Chế độ phân tán cũng có thế bao gồm các vùng trước trán, nhưng có 
thể nó có nhiều liên kết hơn và ít phân tích để loại bỏ các kết nối có vẻ 
không liên quan hơn. 

6. Nhà tâm lý học Norman Cook đã cho rằng “các yếu tố trọng tâm đầu 
tiên người ta thường đưa ra về tâm lý con người thường là (¡) về 
luống thông tin giữa bán cầu não phải và trái và (2) giữa bên “chỉ phối” 
[bán cầu trái] và các cơ quan phản ứng kích thích ngoại biên dành cho 
giao tiếp bằng ngôn từ” (Cook 1o8o, tr. 1s). Nhưng ta cũng nên lưu ý 
là sự khác biệt giữa hai bán cầu đã được sử dụng để tung ra vô số các 
kết luận ngớ ngẩn và những ngoại suy quá mức chưa ai xác thực 
(Efron iooo). 

7. Theo Khảo sát Quốc gia về Mức độ Tham gia của Sinh viên (2oi2), các 
sinh viên ngành kỹ thuật dành nhiều thời gian học nhất - vi dụ, sinh 
viên kỹ thuật năm cuối dành trung bình ¡8 tiếng/tuần đế chuẩn bị 
cho lớp học, trong khi các sinh viên giáo dục năm cuối dành 1s giờ 
và sinh viên khoa học xã hội và kinh doanh năm cuối dành khoảng 14 
giờ. Trong một bài báo trên tờ New York Times có tựa đề Why Science 


Chủ giải 289 


Majors Change Their Minds (ItS Just So Darn Hard) (Vì sao sinh viên 
khoa học đổi ý (Chỉ vì quá khó)), giáo sư kỹ thuật danh dự David E. 
Goldberg thấy rằng yêu cầu quá nặng của các môn vi tích phân, vật lý 
và hóa học có thể là khởi đầu cho “một cuộc bộ hành đến chết ở môn 
toán-khoa học” làm sinh viên rơi rụng (Drew 2on). 

. Đế xem các thảo luận về những cân nhắc ngày càng tiến bộ trong lối tư 
duy toán học, mời xem Geary 2oos, chương 6. 

Tất nhiên, nhiều thuật ngữ trừu tượng không liên quan đến toán 
học. Tuy nhiên, một lượng đáng ngạc nhiên những ý tưởng trừu tượng 
này là đế mô tả cảm xúc. Chúng ta có thế không nhìn thấy mặt ngoài 
của những thuật ngữ đó, nhưng ít nhất vẫn cảm nhận được những 
mặt quan trọng của chúng. 

Terrence Deacon, tác giả cuốn The Symbolic Species (Loài vật 
biểu tượng), ghi nhận sự phức tạp cố hữu của vấn đề mã hóa/giải mã 
trong toán học như sau: 

“Hãy tưởng tượng về lần đầu tiên bạn gặp một khái niệm toán 
học mới lạ, như phép trừ đệ quy (nghĩa là phép chia). Người ta thường, 
giảng dạy khái niệm trừu tượng này bằng cách chỉ cho trẻ học một bộ 
quy tắc đề đối các kỷ tự ứng với số hay phép toán, sau đó sử dụng các 
quy tắc này nhiều lần với các con số khác nhau nhầm giúp trẻ 'thấy' 
rằng các thứ này tương ứng với các mối quan hệ vật lý nhất định. 
Chúng ta thường xem điều này như bước học đầu để có thế làu làu 
quy đối (theo cách nói của tôi là học ghi nhớ theo thứ tự) và khi trẻ có 
thể thực hiện được gần như không cần suy nghĩ, chúng ta sẽ mong trẻ 
thấy sự tương quan của quả trình này với một quá trình rõ ràng nào 
đó ngoài cuộc sống. Đến một lúc nào đó, nếu mọi chuyện tốt đẹp, trẻ 

sẽ 'hiểu' được tính chất khái quát chung 'đẳng sau' những phép toán 
giữa các biểu tượng, cũng như giữa các biểu thức. Từ đó trẻ sắp xếp 
lại những gì đã biết qua học thuộc bằng một công cụ ghi nhớ bậc cao 
hơn, về các khả năng tố hợp và mối quan hệ trừu tượng của chúng 
với sự chuyến đối sự vật. Bước khái quát này thường khả khó khăn 
đối với nhiều trẻ em. Nhưng bây giờ hãy xét vấn đề, rằng ta sẽ cần sự 
chuyển đổi này ở mức độ khái quát cao hơn để hiểu được giải tích. 
Đạo hàm là phép chia đệ quy, và tích phân là phép nhân đệ quy, mỗi 


290 a mind for numbers 


9. 


10. 


loại phép tính trong đó được thực hiện liên tục vô hạn, nghĩa là, với 
các giá trị vô định (điều này có thế xảy ra vì chúng phụ thuộc vào các 
chuỗi hội tụ, ta cũng chỉ có thể suy luận ra các chuỗi này chứ không 
trực tiếp kiểm tra được). Khả năng dự báo những gì một phép toán đòi 
hỏi khi thực hiện vô hạn chính là lời giải cho Nghịch lý Zeno, thứ rất 
vô lý khi diễn đạt bằng câu chữ. Nhưng trên cả khó khăn này, hình 
thái Leibniz ta dùng hiện nay đã thu hẹp sự vô hạn này thành một ký 
tự đơn lẻ (€) (hay còn gọi là dấu tích phân) bởi vì không ai viết nối 
những phép toán vô tận. Điều này khiến các thao tác với ký tự trong 
giải tích thậm chí còn khó tượng trưng cho sự vật tham chiếu tương 
ứng hơn nữa.” 
“Vì vậy, sự tham chiếu của một phép toán trong giải tích thật ra 
đã được mã hóa hai lần. Đúng là chúng ta đã phát triển năng lực tư 
duy để phù hợp với việc quy đổi các sự vật, vì vậy điều này rõ ràng rất 
khó khăn. Nhưng toán học là một dạng 'mã hóa, chử không chỉ là đại 
diện; mà việc giải mã vốn lại khó khăn vì những thách thức tố hợp 
trong đó. Đây chính là lý do khiến việc mã hóa trở nên hiệu quả, để nội 
dung ban đầu trong giao tiếp khó mà khôi phục được. Ý tôi là, đây là 
đặc tính có sẵn của toán học, bất kế khả năng của chúng ta đã tiền hóa 
đến đâu. Lý do khiến toán học rất khó cũng chính là những lý do gây 
khó khăn cho việc giải mã tin nhắn đã mã hóa." 
“Điều khiến tôi ngạc nhiên là tất cả chúng ta đều biết rằng các phương, 
trình toán học là các tin nhắn được mã hóa và bạn cần phải biết đoạn 
giải nếu muốn phá mã và biết ý nghĩa phương trình. Thế nhưng, chúng 
ta vẫn tự hỏi vì sao toán cao cấp lại khỏ dạy thế, và thường đồ lỗi cho 
hệ thống giáo dục hay giáo viên tồi. Tôi nghĩ đồ lỗi cho tiến hóa có vẻ 
cũng là sai lầm tương tự.” (Thư từ với tác giả, 11/7/2013.) 
Bilalié et aÌ. zoo8. 

Geary 2on. Xem thêm bộ phim tài liệu kinh điến A Private Universe 
(Một vũ trụ riêng), có tại http://www.learner.org/resources/series28. 
html?pop=yes&pid=o, bộ phim đã dẫn đến nhiều nghiên cứu về những 
cách hiểu sai trong kiến thức khoa học. 
Alan Schoenfeld (aoo2) ghi nhận trong bộ sưu tập hơn 1oo “băng hình 
ghi lại cảnh sinh viên đại học và học sinh trung học làm những bài toán 


Chú q:a 291 


không quen thuộc, gần 6o% bài giải đều theo kiểu 'đọc đề bài, nhanh 
chóng quyết định và đi theo hướng làm đó mặc kệ trời đất ra sao” 
Bạn có thê coi đây là tư duy tập trung ở dạng tồi nhất. 

12. Goldacre 20Io. 

13. Gerardi et aÌ. 2013. 

14. Sự khác biệt giữa hai bán cầu não đôi khi quan trọng, nhưng xin 

nhắc lại, nên cấn trọng với những khẳng định về vấn đề này. Norman 
Cook diễn đạt rõ nhất điều này: 
“Nhiều thảo luận ở thập kỷ io7o đã vượt quá sự thật—khi người ta lấy 
sự khác biệt giữa hai bán cầu não để giải thích cho tất thảy mọi rắc rối 
trong tâm lý con người, bao gồm tiềm thức, sự sáng tạo, và các hiện 
tượng cận tâm lý—nhưng sự phản đối khó tránh khỏi sau đó cũng là 
phóng đại” (Cook 2oo2, tr. 9). 

1s. Demaree et aÌ. 2oos; Gainotti 2012. 

1+6. McGilchrist 2oio; Mihov et al. 2oio. 

17. Nielsen et aÌ. 2o13. 

18. Immordino-Yang et al. 2012. 

1o. Một dạng khác của vấn đề này đã có trong de Bono 1g7o—nó đã truyền 
cảm hứng cho vấn đề trình bày ở đây. Cuốn sách kinh điến của de Bono 
chứa đựng một gia tài những vấn đề sâu sắc như vậy và rất đáng đọc. 

zo. Dù tôi đang nói về việc đánh võng giữa hai chế độ tập trung và phân 

tán, dường như cũng có một quá trình đánh võng tương tự của thông 
tin qua lại giữa hai bán cầu. Chúng ta có thể hiểu được phần nào cách 
thông tin di chuyến qua lại giữa hai bán cầu não người bảng cách xem 
xét nghiền cứu về gà con. Việc học cách không mố hạt đẳng để ăn là 
một quá trình xử lý qua lại phức tạp trên các vệt ký ức giữa hai bán cầu 
trong vài giờ (Gũntũrkủn 2oo3). 
Anke Bouma quan sát: “Một kiếu hình tư duy xuất hiện trên một bán 
cầu không đồng nghĩa với việc bán cầu não đó chiếm ưu thể hơn hẳn về 
mọi giai đoạn xử lý cần có cho một công việc cụ thể. Có những dấu hiệu 
cho thấy [bán cầu não phải] sẽ chỉ phối một giai đoạn xử lý, còn [bán cầu 
não trái] sẽ chỉ phối giai đoạn khác. Độ khó tương ứng của mỗi giai 
đoạn xử lý dường như xác định bán cầu não nào chiếm ưu thể trong 
một nhiệm vụ cụ thể.” (Bouma 1ooo, tr. 86) 


292 a mind for numbers 


z¡. Di chuyển các đồng xu theo hình vẽ—bạn có thấy hình tam giác mới 


sẽ chỉ xuống dưới không? 


Chương 3: Học tập là sảng tạo 
Bài học từ Chiếc Chảo Rán 
của Thomas Edison 


1. Mô hình khoảng não được phát triển bởi Marcel Kinsbourne & Merrill 


Hiscock (io83) giả định rằng các tác vụ thực hiện đồng thời sẽ ảnh 
hưởng lẫn nhau, nếu các tác vụ này được xử lý ở các khoảng gần nhau 
hơn trong não. Hai nhiệm vụ đồng thời sử dụng cùng một bán cầu và 
đặc biệt là cùng một khu vực não sẽ có thể làm mọi thứ rối tỉnh rối mù 
(Bouma 1qoo, tr. 122). Có lẽ, chế độ phân tán xử lý được nhiều nhiệm 
vụ cùng một lúc là nhờ bản chất không tập trung của các quy trình 
phân tán. 


. Rocke 2ono, tr. 316, trích dẫn Gruber tgồi. 


3. Ibid., tr. 3-4. 
4. Kaufman et al. 2oo, đặc biệt là giả thuyết tháo bỏ ngăn trở, tr. 222-224; 


Takeuchi et aÌ. 2ot2. 


s. Trong nỗ lực theo dõi nguồn gốc xuất xứ của giai thoại này, tôi đã liên 


6. 
7. 
8. 


lạc với Leonard DeGraaf, một lưu trữ viễn của Công viên Lịch sử Quốc 
gia Thomas Edison. Ông hồi đáp: “Tôi đã nghe câu chuyện về Edison và 
vòng bí nhưng chưa bao giờ thấy bất kỳ tài liệu nào xác nhận về nó. Tôi 
cũng không chắc chản về nguồn gốc của câu chuyện. Đây có thể là một 
trong những giai thoại có chút cơ sở thực tế nào đó thôi nhưng lại trở 
thành một phần của huyền thoại Edison.” 

Dalí 1o48, tr. 36. 

Gabora & Ranjan 2013, tr. 19. 

Christopher Lee Niebauer & Garvey zooa. Niebauer nói đến sự khác 
biệt giữa tư duy đồng cấp và ngoại cấp. Lỗi nghịch lý thử ba trong câu, 
tình cờ thay, lại là không có lỗi thứ ba nào. 


. Kapur & Bielczyc 2oIz, có một phần rất hay về tầm quan trọng của thất 


bại trong giải quyết vấn đề. 


1o. Để xem các thảo luận về nhiều dị bản của những điều Edison đã nói 


Chủ giải 293 


hay viết, mời vào http://quoteinvestigator.com/2oi2/o7/31/edison-lot 
results/ 

1. Andrews-Hanna 2ol2; Raichle & Snyder 2oo7. 

12. Doug Rohrer & Harold Pashler (zono, tr. 4o6) ghi nhận: “.. phân tích 
gần đây về khả năng học ở từng thời điểm cho thấy rằng việc học sẽ 
bền vững nhất khi thời gian học được phân bố trong thời gian dài hơn 
nhiều so với thời gian học thường lệ ở các cơ sở giáo dục.” Mối tương 
quan của điều này với sự thay đối giữa các mạng lưới trạng thái tập 
trung và nghỉ ngơi là chủ đề quan trọng cho nghiên cửu trong tương 
lai. Xem Immordino-Yang et al. 2zoiz. Nói cách khác, mô tả của tôi là 
một giả thuyết hợp lý cho những gì xảy ra khi chúng ta học, nhưng sẽ 
cần chứng minh bằng các nghiên cứu sâu hơn. 

13. Baumeister & Tierney 2on. 

14. Tôi muốn làm rõ rằng đây chỉ là những “phỏng đoán tốt nhất” của tôi 
về những điều có thể thúc đẩy tư duy chế độ phân tán, dựa trên hoàn 
cảnh khi mọi người có vẻ có được khoảnh khắc “aha!” sáng tạo nhất. 

1s. Bilalié et al. xoo8. 

16. Nakano et aÏ. 2012. 

17. Kounios & Beeman 2oog, tr. 212. 

18. Dijksterhuis et aÌ. 2oo6. 

1o. Trí nhớ ngắn hạn là thông tin được kích hoạt mà không được chủ 
động tái hiện. Trí nhớ làm việc là tập con của thông tin trong trí nhớ 
ngắn hạn, là tâm điểm của sự chú ý và chủ động xử lý (Baddeley et al. 
20o9). 

2o. Cowan 2001. 

z¡. Nếu bạn quan tâm đến các khu vực thần kinh chỉ phối tất cả những 
điều này, thì có vẻ như trí nhớ dài hạn và trí nhớ làm việc sử dụng các 
vùng chồng chéo ở thủy trán và trán. Nhưng thùy thái dương chỉ được 
sử dụng cho trí nhớ dài hạn - chứ không phải là trí nhớ làm việc. Xem 
Guida et aÌ. zo2, tr. 225-226, và Dudai 2oo4. 

22. Baddeley et al. 2oog, tr. 7-73; Carpenter et aÌ. 2oi2. Lặp lại cách quãng 
còn được gọi là luyện tập phân phối. Dunlosky et al. zoi3, phần o, đã 
đưa ra bản đánh giá xuất sắc về luyện tập phân phối. Không may, như 
ghi nhận trong Rohrer & Pashler zoo7, nhiều nhà giáo, đặc biệt là trong 


294 a mind for numbers 


toản học, cho rằng học quá tải là một cách tốt đê tăng cường khả năng 
nhớ lâu dài - do đó họ giao nhiều bài toán tương tự nhau và cuối cùng 
học sinh rơi vào tình trạng lặp lại máy móc mà ít có lợi ích lâu dài. 

23. Xie et aÏ. 2013. 

24. Stickgold & Ellenbogen zoo8. 

2s. Ji & Wilson zoo6; Oudiette et al. 2on. 

26. Ellenbogen et al. zoo7. Chế độ phân tán cũng có thể liên quan đến sự 
ức chế tiềm ẩn thấp - nghĩa là, tính lơ đãng và dễ phân tâm (Carson et 
al. zoo3). Những người có xu hướng chuyển đổi suy nghĩ giữa câu như 
chúng ta có hy vọng trở nên sáng tạo hơn rồi! 

z7. Erlacher & Schredl zono. 

28. Wamsley et aÌ. 2ono. 


Chương á: Kỹ thuật lập khối thông tin 
và tránh ảo tưởng sức mạnh 
Chia khóa để trở thành 
một Kẻ giao tiếp với Các phương trình” 

1. Luria 1o68. 

2. Beilock 2ono, tr. 51-154. 

3. Trẻ học qua sự chú ý tập trung, nhưng cũng đồng thời sử dụng chế 
độ phân tán mà ít có kiếm soát, để học ngay cả khi trẻ dang không tập 
trung chú ý (Thompson-Schill et al. zooo). Nói cách khác, dường như 
trẻ em không cần sử dụng chế độ tập trung nhiều như người lớn khi 
học một ngôn ngữ mới, đây có thể là lý do trẻ nhỏ dễ dàng học ngôn 
ngữ mới. Nhưng ít nhất ta sẽ cần học tập trung để biết ngôn ngữ mới 
khi đã hết thời thơ ấu. 

4. Guida et al. zoiz, phần 8. Gần đây, Xin Jin, Fatuel Tecuapetla, và Rưi 
Costa tiết lộ vai trò quan trọng của các tế bào thần kinh trong các hạch 
cơ sở đối với việc báo hiệu sự ghép nối các yếu tố đơn lẻ thành một 
chuỗi hành vi—chính là bản chất của lập khối thông tin (Jin et al. 2o4). 
Rui Costa đã nhận được khoản tài trợ hai triệu euro đế nghiên cứu cơ 
chế lập khối thông tin—chúng ta sẽ dõi theo nghiên cứu của ông. 

5s. Brent & Felder 2oi2; Sweller et al. zon, chương 8. 


Chủ giải 295 


6. Alessandro Guida và đồng nghiệp (zona, tr. 235) ghi nhận việc lập một 
khối thông tin ban đầu dựa vào trí nhớ làm việc nằm trong vùng trước 
trán, và là kết quả của sự tập trung chú ý giúp liên kết các nhóm thông 
tin. Khi chuyên môn phát triển, các nhóm này cũng bắt đầu được đưa 
vào trí nhớ dài hạn nằm ở vùng thùy thái dương. Một khía cạnh khác 
của trí nhớ liên quan đến nhịp thần kinh dao động, nhịp này giúp kết 
hợp thông tin nhận thức và bối cảnh từ nhiều vùng não (Nyhus and 
Curran zoio). Xem Cho et al. 2oi2, một nghiên cứu hình ảnh về sự phát 
triển khả năng truy hồi thông tin khi giải toán số ở trẻ em 

7. Baddeley et al. zooo, chương 6; Cree & McRae 2oo3. 

8. Baddeley et al. zoog, tr. 1oi-104. 

9. "Bức tranh toàn cảnh” tôi đang nói tới có thể coi như một sơ đồ 
nhận thức. Xem Guida et al. zoi2, đặc biệt là phần 3.1. Sơ đồ có được 
từ việc học toán và khoa học thường sẽ khó định hình hơn sơ đồ sinh 
ra từ những nước đi gãy gọn của cờ vua. Guida cũng ghi nhận các 
khối thông tin có thể được lập rất nhanh, nhưng sơ đồ, thứ cần cho 
việc tái cơ cấu chức năng, thì cần thời gian—ít nhất là năm tuần 
(Guida et al. zoiz). Xem thêm thảo luận về giản đồ trong Cooper & 
Sweller o87; Mastascusa et al. zon, tr. 23-43. Một thảo luận khác 
cũng có ích để ta hiếu những khái niệm trong lĩnh vực phát triển 
chuyên môn có trong Bransford et al. 2ooo, chương 2. Kiến thức có 
trước sẽ giúp ích khi học một điều mới có liên quan—nhưng cũng 
có thể là vật cản, gây khó khăn cho việc thay đối giản đồ. Điều này 
đặc biệt dễ nhận ra ở những niềm tin sai lầm đã ăn sâu rất khó nhố 
bật của sinh viên về các khái niệm cơ bản trong vật lý (Hake 1oo8; 
Halloun & Hestenes 1o8s). Như Paul Pintrich và đồng nghiệp (io93, 
tr. 17o) ghi nhận: “Một nghịch lý đối với người học; một mặt, các 
khái niệm hiện tại có thể tạo thành động lực chống lại sự thay đối 
khái niệm, nhưng chúng cũng cung cấp các khuôn khố mà người 
học có thể dùng để diễn giải và hiểu các thông tin mới có khả năng 
mâu thuẫn nhau.” 

1o. Geary et aÌ. +oo8, trang 4-6 đến 4-7; Karpicke zoi2; Karpicke et aÏ. 2ooo; 
Karpicke & Grimaldi zor2; Kornell et al. zoog; Roediger & Karpicke 2oo6. 
Để có cái nhìn tống quan, xem McDaniel & Callender 2oo8; Roediger & 


296 a mnnd for numbers 


Butler 2on. 

1. Karpicke et al. zooo, tr. 471. Xem thêm về hiệu ứng Dunning-Kruger, 
khi người thiếu năng lực ngộ nhận rằng khả năng của mình cao hơn 
thực tế. Dunning et al. 2oo3; Kruger & Dunning 1oog; Ehrlinger et al. 
2oo8; Bursonet et aÌ. +oo6. 

12. Baddeley et al. 2ooo, tr. 1. 

13. Dunlosky et aÌ. zo3, phần 4. 

14. Longcamp et aÌ. zoo8. 

1s. Dunlosky et al. zoi3, phần 7. 

16. Xem Guida et al. zoi2, trong đó ghi nhận cách chuyên gia học cách sử 
dụng trí nhớ dài hạn đê mở rộng trí nhớ làm việc. Xem thêm Geary et 
al. zoo8, 4-s, tài liệu quan sát rằng: “Sức chứa của trí nhớ làm việc giới 
hạn thành tích toán học, nhưng rèn luyện có thể giúp vượt qua giới 
hạn này bằng cách đạt đến mức độ tự động." 

17. Lời giải của câu đố chữ là “Madame Curie” (Quý bà Curie). Nguồn của 
Meyran Kraus, http://www.fun-with-words.com/anag_names.html. 
18. Jefrey Karpicke và đồng nghiệp (zooo) gợi mở mổi quan hệ giữa 
ảo tưởng sức mạnh trong học tập và độ khó của câu đố chữ lúc bạn 

thấy lời giải so với lúc bạn không thấy lời giải. 

tọ. Henry Roediger & Mary Pyc (2on2, tr. z43) ghỉ nhận: “Các giáo sư 
trong các trường sư phạm và giáo viên thường lo lắng về sự sáng tạo 
trong sinh viên, và đây là mục tiêu đáng hoan nghênh. Các kỹ thuật 
chúng tôi ủng hộ cho thấy những cải thiện trong học tập cơ bản 
và khả năng nhớ khái niệm và sự thật, và một số người đã chỉ trích 
phương pháp tiếp cận này là tập trung vào “học vẹt' hoặc 'thuộc lòng 
thuần túy' chứ không phải là sự tống hợp sáng tạo. Chẳng phải giáo 
dục nên bồi dưỡng niềm say mê khám phá, sáng tạo ở trẻ sao? Câu trả 
lời đương nhiên là phải, nhưng chúng tôi xin tranh luận rằng cơ sở 
kiến thức vững chắc là tiền đề cho sự sáng tạo ở bất kỳ lĩnh vực cụ 
thế nào. Học sinh khó có thể khám phá sáng tạo trong bất kỳ môn nào 
nếu không nắm chắc một bộ khái niệm và dữ kiện toàn diện trong 
tay. Học khái niệm và các dữ kiện với suy nghĩ sáng tạo không hẳn 
mâu thuẫn với nhau; thực ra hai điều này có quan hệ cộng sinh.” 

2o. Geary 2oos, chương 6; Johnson 2ono. 


Chủ giải 297 


2L Johnson 2øno, tr. 123. 

22. Simonton 2oo4, tr. 12. 

+3. Đây là cách diễn đạt lại của riêng tôi về một cảm nhận phố biến trong 
khoa học. Santiago Ramón y Cajal trích dẫn Duclaux khi viết: “Cơ hội 
mim cười không phải với người muốn có nó, mà với người xứng đáng 
với nó." Cajal tiếp tục viết: “Trong khoa học cũng như xố sổ, may mắn 
ưu tiên người đặt nhiều cửa nhất—so sánh theo một cách khác, là 
người liên tục tơi đất vườn nhà." (Ramón y Cajal ioog, tr. 67-68). Louis 
Pasteur ghi nhận: “Trong các lĩnh vực quan sát nghiên cứu, cơ hội chỉ 
đến với những kẻ có tỉnh thần sẵn sàng." Những câu nói tương tự gôm 
có thành ngữ gốc Latin “May mắn mỉm cười với người dũng cảm” và 
khẩu hiệu của Không quân Anh: “Ai dám sẽ thắng ” 

24. Kounios & Beeman 2ooo [i8o7]; Ramón y Cajal áoog, tr. s. 

2s. Rocke 2oo. 

26. Thurston, Iogo, tr. 846-847. 

z7. Xem công trình nghiên cứu nền tảng của Karl Anders Ericsson về phát 
triển chuyên môn (ví dụ Ericsson zoog). Để thấy những cách tiếp cận 
phổ biển liên quan tới sự phát triển tài năng, xem Coyle 2oog; Greene 
2ø12; Leonard ¡o1. 

28. Karpicke & Blunt zona; Karpicke & Blunt zonb. Để có thêm thông tin, 
xem thêm Guida et al. 212, tr. 239. 

2o. Thật thú vị là các vùng trước trán bán cầu trái hoạt động trong giai 
đoạn mã hóa của sự ghi nhớ, trong khi vùng bán cầu phải được kích 
hoạt trong quá trình truy hồi. Nhiều nhóm đã sử dụng rất nhiều kiểu 
kỳ thuật hình ảnh khác nhau và đều cho ra kết quả này (Cook 2oo2, tr. 
37). Phải chăng việc truy hồi các bài học đã ghi nhớ tạo ra sự khởi đầu 
của các kết nối như bản đồ khái niệm trên chế độ phân tán? Xem thếm 
Geary et aÌl. +oo8, 4-6 to 4-7. 

3o. Tất nhiên, hãy cấn thận ở đây. Ví dụ, nếu một học sinh được yêu cầu 
nhớ lại bài học để xác định những gì thuộc về một bản đồ khái niệm thì 
sao? Cũng không nghỉ ngờ gì có những sự khác biệt giữa các ngành học. 
Một số chủ đề, ví dụ như các quá trình truyền thông trong các tế bào 
sinh học, vốn tự nó dễ dàng hơn cho các phương pháp “bản đồ khái 
niệm” để hiểu các ý tưởng chủ chốt. 


298 a mind for numbers 


31. Brown et al. io8o. 

32. Johnson 2oøno, tr. ro. 

33. Baddeley et al. zooo, chương 8. 

34. Ken Koedinger, một giáo sư về tương tác người-máy tính và tâm lý 
học tại Đại học Carnegie Mellon, ghi nhận: "Để tối đa hóa khả năng ghi 
nhớ bài học, tốt nhất nên bắt đầu bằng cách cho học sinh tiếp xúc với 
thông tin trong khoảng thời gian ngản, dần dần kéo dài thời gian giữa 
những lăn tiếp xúc. Các loại thông tin khác nhau — khái niệm trừu 
tượng với sự thật cụ thế chẳng hạn — đòi hỏi lịch trình tiếp xúc khác 
nhau." (trích dẫn trong Paul 2oi2) 

35. Dunlosky et al. 2o, phần 1o; Roediger & Pyc 2or2; Taylor & Rohrer 2ono. 

36. Rohrer & Pashler 2oo7. 

37. Dường như các kỹ thuật “thực hành quá nhiều lần” gây ra ảo tưởng 
sức mạnh trong việc giảng dạy. Học sinh đều có vẻ học rất nhanh 
chóng, nhưng như các nghiên cứu đã cho thấy, họ cũng rất nhanh 
quên. Roediger & Pyc (zon2, tr. 244) ghi nhận: “Những kết quả này cho 
thấy tại sao giáo viên và học sinh có thể bị lừa bằng những chiến lược 
không hiệu quả về lâu về dài. Khi chúng ta học, chúng ta thường quá 
tập trung vào cách đang học, và chúng ta thường thích áp dụng những 
chiến lược giúp học tập dễ dàng và nhanh chóng. Luyện tập chặn phần 
hoặc thật nhiều lần sẽ làm được điều này. Tuy nhiên, để nhớ được tốt 
hơn về lâu về dài, chúng ta nên luyện tập cách nhau và xen kẽ, nhưng 
cách này trở nên mất công hơn. Sự xen kẽ làm cho việc học ban đầu trở 
nên khó khăn hơn, nhưng nó tốt hơn vì ta sẽ nhớ được lâu dài hơn.” 

38. Rohrer et aÌ. 213. 

39. Doug Rohrer & Harold Pashler (zono, tr. 4o6) thấy: “ ... sự xen kẽ các 
dạng bài luyện tập khác nhau (khá hiếm gặp trong các sách toán và 
khoa học) cải thiện đáng kế học lực” 

4o. Trao đối cá nhân với tác giả, +o/o8/2oi3. Xem thêm Carey 202. 

41. Longcamp et al. +oo8. 

42. Xem ví dụ tại http://usefulshortcuts.com/alt-codes. 


Chủ giải 299 


Chương 5: Ngăn ngừa sự trì hoãn 
Biển thói quen của bạn Í “các zombie "} 
thành người trợ giúp 

1. Emsley 2005, tr. 103. 

2. Chu & Choi zoos; Graham 2oos; Partnoy 2012. 

3. Steel (2oo7, tr. 6s) ghi nhận: “Người ta ước tính 8o-gs% sinh viên 
đại học đã từng trì hoãn... khoảng 75% coi mình là người hay trì hoãn... 
và gần so% có thói quen trì hoãn liên tục và gặp rắc rối bởi trì hoãn. 
Lượng thời gian trì hoãn rất đáng kế, có những sinh viên báo cáo là 
thời gian trì hoãn thông thường chiếm hơn 1/3 hoạt động hàng ngày 
của họ, thường bằng cách ngủ, chơi, xem tỉ vi... Hơn nữa, các tỷ lệ này 
dường như đang tăng lên... Không chỉ là đại dịch ở trường đại học, 
căn bệnh trì hoàn còn phố biến trên khắp dân số nói chung, có đến 
1s-2o% người trưởng thành 'mắc bệnh' này mãn tính.” 

4. Ainslie & Haslam ¡oo2; Steel 2oo7. 

5s. Lyons & Beilock 2ot2. 

6. Emmett 2ooo. 

7. Xem thảo luận mở rộng trong Duhigg 2on2, có trích dẫn Weick ¡g84. 

8. Robert Boice (iog6, tr. 155) ghi nhận trì hoãn có vẻ có liên hệ với việc 
thu hẹp trường ý thức. Xem thêm tr. n8-no. 

9. Boice 1Qg6, tr. 176. 

1o. Tice & Baumeister 997. 

1. Boice 1996, tr. 131. 


Chương ó: Zombie, đâu cũng thấy 
Đào sâu để hiểu rõ thói quen trì hoãn hơn 
1. McClain 2on; Wan et al. 2on. 
2. Duhigg 2oI2, tr. 274. 
3. Steel 2ono, tr. 1go, trích dẫn Oaten & Cheng 2oo6 và Oaten & Cheng 
2007. 
4. Baumeister & Tierney 20H, tr. 43-51. 
s. Steel zoro, trích dẫn nghiên cứu nguyên bản của Robert Eisenberger, 
1oo2, và những người khác. 


300 a mind for numbers 


6. Ibid., tr. 128-:3o, tham khảo nghiên cứu của Gabriele Oettingen. 
7. Beilock 2øno, tr. 34-35. 

8. Ericsson et aÌ. 2oo7. 

9. Boice igg6, tr. 18-22. 

1o. Paul 2013. 


Chương 7: Lập thành khối hay nghẹn thông tin? 
Làm thế nào để gia tăng hiểu biết 
và giảm bớt lo âu 

1. Một điểm quan trọng là nhiều tài liệu về các chuyên gia thường đề 
cập đến các cá nhân đã được đào tạo trong nhiều năm để đạt được 
mức độ chuyên môn. Nhưng các chuyên gia và chuyên môn cũng có 
những cấp độ đế phân biệt. Ví dụ, nếu bạn biết các từ viết tắt FBI và IBM, 
bạn có thể để dàng nhớ chuỗi đó như là một khối gồm hai từ chứ không 
phải là sáu chữ cái khác nhau. Nhưng khả năng nhóm thông tin một 
cách dễ dàng như vậy đã giả thiết rằng bạn đã là chuyên gia rồi, không 
chỉ về ý nghĩa của FBI và IBM, mà về cả bảng chữ cái La Mã nữa. Thử 
tưởng tượng sẽ khó hơn thế nào nếu bạn phải thuộc một chuỗi ký tự 
tiếng Tây Tạng thế này: “”X”#a5 | 
Khi chúng ta học toán và khoa học trong trường lớp, chúng ta bắt đầu 
ở một cấp độ chuyên môn nhất định, và những gì chúng ta sẽ học trong 
suốt một học kỳ cũng không là gì so với bước nhảy vọt chuyên môn 
mà một người mới chơi khi trở thành kiện tướng cờ vua trải qua. Khi 
học một môn nhất định, bạn sẽ không thấy tư duy của mình thay đối 
đáng kế trong một học kỳ, tương tự như sự khác biệt đáng kế giữa một 
người mới chơi cở vua và một đại kiện tướng cờ vua. Nhưng có một số 
dấu hiệu cho thấy chúng ta có thế thay đối tư duy xử lý kiến thức trong 
khoảng thời gian chỉ vài tuần (Guida et al. 2oiz). Cụ thể hơn, Guida và 
đồng nghiệp ghỉ nhận rằng các chuyên gia thường ưu tiên vận dụng các 
vùng ở thùy thái dương, vốn là nơi rất quan trọng đối với trí nhớ dài hạn 
(zoa2, tr. 239). Nói cách khác, khi chúng ta không hướng cho sinh viên 
xây dựng các cấu trúc trong trí nhớ dài hạn, chúng ta đang làm cho 
họ khó có được kiến thức chuyên môn hơn. Tất nhiên, tập trung vào 


Chủ giả 301 


việc ghi nhớ đơn thuần mà không đưa vào thực hành sảng tạo cũng 
là một vấn đề. Xin nhắc lại - bất kỳ phương pháp giảng đạy nào cũng 
có thê bị lạm dụng; sự đa dạng (chưa kể đến trình độ) mới làm cho 
cuộc sống thi thú! 

z. Chúng ta đã bàn về việc xen kế học các kỹ thuật khác nhau khi bạn đang 
nghiên cứu một chủ đề. Thế còn việc xen kẽ học các môn hoàn toàn 
khác nhau thì sao? Thật không may, hiện tại chưa có tài liệu nghiên 
cứu nào về vấn đề này (Roediger & Pyc 2on2, tr. 244), nên gợi ý của tôi 
rằng bạn nên thay đổi đa dạng các môn bạn đang học chỉ là kết luận 
có vẻ hợp lý tôi đưa ra. Đây sẽ là một lĩnh vực thú vị đế theo dõi trong 
những nghiên cứu tương lai. 

3. Kalbfleisch 2oo4. 

4. Guida và đồng nghiệp (zo2, tr. 236-237) ghi nhận các khối thông tin 
trong trí nhớ làm việc và cả trí nhớ dài hạn (LTM) “lớn dần theo mức độ 
luyện tập và trình độ chuyên môn... khối thông tin cũng phong phú hơn 
nhờ nhiều kiến thức LTM liên kết vào. Hơn nữa, nhiều khối thông tin 
của LTM còn có thể được liên kết vào chung một kiến thức. Cuối cùng, 
nếu một cá nhân trở thành chuyên gia, những liên kết giữa nhiều nhóm 
thông tin có thế dẫn đến tạo ra các nhóm cao cấp dạng tầng bậc... Ví dụ, 
trong cờ vua, các nước đi mẫu có thế liên kết với '.. kế hoạch, nước đi, 
khái niệm chiến lược và chiến thuật, cũng như các kiếu nước đi mẫu 
khác:.. Chúng tôi cho rằng ta có thể thấy được sự tái cơ cấu chức năng 
của não trong việc hình thành chuyên môn khi các khối thông tin 
LTM và cấu trúc hiểu biết tồn tại và hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực 
chuyên môn.” 

s5. Duke et al. 2oog. 

6. Xem nhận xét về những hoàn cảnh hiệu quả nhất để áp dụng luyện tập 
có chủ ý trong Pachman et aÌ. 2013. 

7. Roediger & Karpicke zoo6, tr. 1ọo. 

8. Wan et al. 2on. Nghiên cứu này tìm cách xác định các mạch thần kinh 
chịu trách nhiệm tìm ra nhanh chóng bằng trực giác (trong vòng hai 
giây) nước tiếp theo tốt nhất trong cờ shogi, một trò chơi chiến thuật 
đặc biệt phức tạp. Một phần của bộ não liên quan đến các thói quen 
nhanh, tiềm ẩn, vô thức (mạch hạt nhân đuôi tiếu thùy tứ giác) có vẻ là 


302 a mnd for numbers 


trung tâm của việc khấn trương nảy ra nước đi tiếp theo tốt nhất ở các 
kỳ thủ chuyên nghiệp. Xem thêm McClain 2ou. 

g. Charness et aÌ. 2oos. 

1o. Karpicke et al. 2oog; McDaniel & Callender zoo8. 

1m. Fischer & Bidell zoo6, tr. 363-37o. 

12. Roediger & Karpicke zoo6, trích dẫn cuốn Principles oƒ Psychology 
(Tâm lý học đại cương) của William James. 

13. Beilock 2ono, tr. 54-57. 

14. Karpicke & Blunt, 2onb; Mastascusa et al. 2on, chương 6; Pyc & 
Rawson zoio; Roediger & Karpicke zoo6; Rohrer & Pashler 2oo. 
John Dunlosky và đồng nghiệp, trong bài đánh giá chuyên sâu về nhiều 
kỹ thuật học tập khác nhau (zoi3), nhận định các bài kiểm tra thử rất 
tiện lợi vì chúng hiệu quả, có thế ứng dụng rộng rãi, và dễ áp dụng. 
Xem thêm Pennebaker et aÌ. 2013. 

1s. Keresztes et al. zoI3 cung cấp bằng chứng cho thấy thi cử thúc đấy 
học tập lâu dài thông qua việc ổn định các kiểu hình hoạt động trên 
một mạng lưới lớn các vùng não. 

16. Pashler et aÌ. +oos. 

17. Dunlosky et al. zoi3, phần 8; Karpicke & Roediger 2oo8; Roediger & 
Karpicke zoo6. 


Chương 8: Công cụ, thủ thuật và mẹo mực 


1. Allen 2oon, tr. 8s, 86. 

2. Steel 2o1o, tr. 182. 

3. Beilock 2ono, tr. 162~i6s; Chiesa & Serretti 2oog; Lutz et aÌ. zoo8. 

4. Nếu bạn quan tâm, xin mời xem danh sách nguồn thông tin tại trang của 
Hiệp hội Tâm lý học trong Giáo dực Đại học, http://www.acmhe.org/. 

s. Boice 1q96, tr. s59. 

6. Ferriss 2ono, tr. 485. 

7. Ibid., tr. 487. 

8. Fiore 20o7, tr. 44. 

9. Scullin & McDaniel 2ono. 

1o. Newport 2o1z; Newport 2oo6. 

1ó. Fiore 2007, tr. 82. 


Chủ giải 303 


12. Baddeley et al. 2ooo, tr. 378-379. 


Chương 9: Tổng kết về zombie trì hoãn 


1. Johansson 2oi2, chương 7. 


© œx% ừvự +> 9w ®% 


. Boice iog6, tr. 1zo; Fiore zoo7 chương 6. 

. Ibid., tr. 125 

. Amabile et al. zooz; Baer & Olđham 2oo6; Boice iog6, tr. 66. 
. Rohrer, et al. (chưa ấn hành). 

. Chỉ et al. ¡gồi. 

. Noesner 2ø1o. 

. Newport zoi2, đặc biệt là chương 1 (“Quy tắc #1”). 

.- Nakano et al. 2oi2. 


1o. Duhigg 2012, tr. 137. 


". 


Newport 2012. 


12. Xem Edelman 2oi2 để biết nhiều ý tưởng tương tự. 


Chương 10: Cải thiện trí nhớ của bạn 


1, Eleanor Maguire và đồng nghiệp (+oo3) đã nghiên cứu các cá nhân nối 


tiếng với trí nhớ xuất sắc trong các cuộc thi như Giải vô địch Ghi nhớ 
Thể giới. 

“Sử dụng các biện pháp thần kinh học, cũng như chụp hình cấu trúc và 
hoạt động não”, họ nhận thấy “trí nhớ phi thường có được không nhờ 
khả năng trí tuệ đặc biệt hay khác biệt cấu trúc não. Đúng hơn, [họ] đã 
phát hiện ra những người có trí nhớ cao cấp hơn đã sử dụng một chiến 
lược học tập bằng tư duy không gian, sử dụng các vùng não quan trọng 
đối với ký ức nói chung và ký ức không gian nói riêng ví dụ như vùng hồi 
hải mã” 

Tony Buzan đã làm nhiều điều để cho công luận thấy tầm quan 
trọng của các kỹ thuật ghi nhớ. Cuốn sách Use Your Perfect Memory 
(Hãy dùng trí nhớ hoàn hảo của bạn) (Buzan, +oo1) của ông cung cấp 
thêm thông tin về các kỹ thuật phố biến. 


. Eleanor Maguire và đồng nghiệp (zoo3) thấy các kỹ thuật nhớ có vẻ 


quá phức tạp để ứng dụng, nhưng có những kỹ thuật, chẳng hạn như 


304 a mnd for numbers 


v 


cung điện ký ức, rất tự nhiên và hữu ích trong việc khiến chúng ta nhớ 
một thông tin quan trọng bất kỳ. 


. Cai et al. 2oi3; Foer zon. Công trình của Denise Cai và đồng nghiệp cho 


thấy sự chuyên môn hóa ở một bán cầu (thường là bên trái) về ngôn 
ngữ thường đi kèm với tính chuyên môn hóa tương tự ớ bán cầu còn 
lại về các khả năng không gian hình ảnh. Chuyên môn hóa một chức 
năng ở một bán cầu, nói cách khác, dường như gây ra sự chuyên môn 
hóa của các chức năng khác ở bán cầu còn lại. 


. Ross & Lawrence ¡o68. 
. Baddeley et aÌ. 2ooo, tr. 363-365. 


http://www.ted.com/talks/joshua foer_feats_of memory anyone_ 
can do.html. 


. http://www.skillstoolbox.com/career-and-education-skills/learning- 


skills/memory-skills/mnemonics/applications-of-mnemonic- 
systems/how-to-memorize-formulas/. 
Tầm quan trọng của lý luận không gian được trình bày trong Kell 


et aÌ. 2O13. 


Chương 11: Thêm nhiều mẹo ghi nhớ 


. Hai nguồn thông tin liên quan đến ấn dụ trong vật lý học cuối thế kỷ 


1o là Cat 2ooi và Lũtzen 2oos. Để xem ẩn dụ trong hóa học và rộng 
hơn là các môn khoa học, hãy đọc Rocke zono, đặc biệt là chương In. 
Xem thêm Gentner & Jeziorski o3. Hình ảnh và hình dung thường 
vượt quá phạm vi mô tả của bất kỳ một cuốn sách nào — nên hãy xem 
Journal oƒ Mental Imagery (Tạp chí Khoa học về Hình ảnh Tỉnh thần). 
Nhà mô hình toán học hàng đầu Emanuel Derman ghi nhận: “Các 
lý thuyết miêu tả về thế giới bằng thuật ngữ riêng và tự chúng phải 
thật vững vàng. Các mô hình thì lại cần người khác khiến chúng trở 
nên vững vàng. Đó là những ẩn dụ so sánh đối tượng được chú ý với 
một thứ tương tự nó. Tính tương tự chỉ luôn là một phần của vấn 
đề, bởi vậy các mô hình có thể đơn giản hóa mọi thứ và làm giảm 
kích thước của thế giới... Nói ngắn gọn, các lý thuyết cho bạn biết rõ 
bản chất của sự vật; các mô hình chỉ cho bạn biết các đặc điểm sự vật 
thôi” (Derman 2on, tr. 6). 


Chú giả 305 


3. Solomon 1094. 

4. Rocke 2ono, tr. xvi. 

5. Ibid., tr. 287, trích dẫn Berichte der Durstigen Chemischen Gesellschaft 
(i886), tr. 3536. Đây là số báo trào phúng của Hội Hóa học “durstigen” 
(khát nước) không có thật. 

Số báo trào phúng này được gửi cho những người đăng ký nhận báo 
Berichte der deutschen chemischen Gesellschaƒt và ngày nay hầu như 
không tìm thấy được nữa, vì nó là một tờ báo giả. 

6. Rawson & Dunlosky 2on 

7. Dunlosky et al. 2ot3; Roediger & Pyc zoiz. Trong bản đánh giá việc sử 
dụng thẻ học của sinh viên, Kathryn Wissman và đồng nghiệp (zot2, 
tr. s68) viết: "Sinh viên hiểu được lợi ích của việc luyện tập đến khi đạt 
đến tiêu chí đánh giá cao hơn (thời lượng luyện tập) nhưng thường 
không thực hiện hay hiểu được lợi ích của việc luyện tập với khoảng 
giãn cách dài hơn (đặt giờ cho việc luyện tập)” 

8. Morris et al. 2oos. 

9. Baddeley et aÌ. +oog, tr. +o7-2og. 

1o. Trong sách này, bạn có thê nghĩ tôi đã bàn về tất cả các thành phần 
của phương pháp học SQ3R (đôi khi là SQ4R — tức là Khảo sát, Đặt 
câu hỏi, Đọc, Đọc thuộc lòng, Ôn lại và Viết). Bạn có thể thắc mắc vì 
sao cuốn sách không đi sâu hơn vào phương pháp này. SQ3R do nhà 
tâm lý học Francis Pleasant Robinson phát triển dưới đạng một công cụ 
học tập chung chung. Trung tâm của toán học và khoa học là giải quyết 
vẫn đề — phương pháp SQ3R đơn giản là không áp dụng được vào 
việc đó. Tôi không phải là người duy nhất nhận ra điều này. Giáo sư 
vật lý Ronald Aaron và con trai Robin Aaron ghi nhận trong Improve 
Your Physics Grade (Cải thiện điểm môn vật lý của bạn), ” ... một cuốn 
sách tâm lý gợi ý nên học theo phương pháp SQ3R. ... Để ghi bài trên 
lớp hiệu quả thì nên theo phương pháp LISAN. ... Bạn có tin những 
phương pháp đó giúp được bạn không? Bạn có tin vào ông già Noel 
không? Hay thỏ phục sinh?” (Aaron & Aaron :o84, tr. 2). 

1. Kỳ lạ là dường như chưa có nhiều nghiên cứu được thực hiện trong 
lĩnh vực này — những nghiên cứu ít ỏi hiện có chỉ khẳng định rằng viết 
tay giúp ta tiếp thu thông tin tốt hơn là đánh máy. Xem Rivard & Straw 


306 a mnd for numbers 


2ooo; Smoker et al. zoog; Velay & Longcamp 2012. 

12. Cassilhas et al. zoi2; Nagamatsu et al. 2o13; van Praag et al. iQgg. 

13. Guida et aÌ. 2012, tr. 23o; Leutner et aÌ. 2oog. 

14. Levin et al. iọgz đề cập đến sự vượt trội của sinh viên dùng công cụ nhớ 
so với sinh viên áp dụng phong cách học tự do và theo ngữ cảnh. 

1s. Guida et aÌ. zot2 chỉ ra việc rèn luyện kỹ thuật ghi nhớ có thể đẩy nhanh 
quá trình thu được các khối thông tin và cấu trúc kiến thức, do đó giúp 
người ta trở thành chuyên gia nhanh chóng hơn, bằng cách cho phép 
họ dùng một phần trí nhớ dài hạn làm trí nhớ làm việc. 

16. Baddeley et al. 2zoog, tr. 76-377, trích dẫn nghiên cứu của Helga & 
Tony Noice (2oo7). 


Chương 12: Học cách trân trọng tài năng của mình 


1. Jin et aÌ. 2014. 

2. Partnoy 2on2, tr. 73. Partnoy còn viết: “Đôi khi, việc hiểu chính xác về 
việc chúng ta làm trong vô thức sẽ giết chết tính ngẫu hứng tự nhiên. 
Nếu chúng ta quá đế ý bản thân, ta sẽ tự cản trở bản năng ngay khi ta 
cần đến nó. Nhưng, nếu ta chẳng để ý điều gì, ta sẽ không bao giờ cải 
thiện được bản năng. Thách thức của chúng ta là trong một khoảnh 
khắc ngắn phải nhận thức được những yếu tố khiến ta đi đến quyết 
định... nhưng đừng nhận thức quá rõ đến độ khiến quyết định trở nên 
lệch lạc và vô hiệu.” (Partnoy 2on2, tr. 111). 

3. Partnoy 2oz, tr. 72, trích dẫn Klein iooo. 

4. Klein igog, tr. 1so, trích dẫn Klein & Klein io8i. Nhưng lưu ý kích thước 
mẫu nhỏ trong Klein & Klein 1ọ8i. 

5. Mauro Pesenti và đồng nghiệp (zooi, tr. 1o3) ghỉ nhận: “Chúng tôi đã 
chứng minh rắng chuyên môn về tính toán không có được bởi gia 
tăng hoạt động của các quá trình tư duy tồn tại ở những người không 
phải chuyên gia; thay vào đó, chuyên gia và những người không phải 
chuyên gia sử dụng các vùng não khác nhau để tính toán. Chúng tôi 
nhận thấy rằng chuyên gia có thể chuyển đối giữa các chiến lược lưu 
trữ ngắn hạn cần tốn công sức và khả năng mã hóa và truy xuất trí nhớ 
định kỳ hiệu quả cao; đây là quá trình hoạt động ở các khu vực trước 
trán và thái dương bán cầu phải ” 


Chủ giải 307 


Ngay từ năm 18gg nhà tâm lý học sáng suốt William James đã 
viết trong cuốn sách kinh điển Tulks to Teachers on Psychology 
(Bàn luận với giáo viên về tâm lý học): “Giờ chắc bạn đã thấy lý do 
“nhồi nhét' lại là một kiểu học tập quá dở. Nhồi nhét là hành động 
nhằm ¡in hẳn kiến thức vào đầu bằng cách tiếp xúc với kiến thức 
cường độ cao ngay trước giờ thử thách. Nhưng những điều học được 
kiểu này chỉ có thể tạo ra rất ít liên kết. Trải lại, cùng một điều lặp đi 
lặp lại vào những ngày khác nhau, trong các bối cảnh khác nhau, bằng 
cách đọc thầm, đọc to, nhắc đi nhắc lại, liên hệ đến những thứ khác và 
được ôn tập lại, sẽ bám rễ sâu trong cấu trúc tư duy. Đây là lý do bạn 
nên bắt buộc học sinh tập áp dụng kiến thức liên tục." (William 2oo8, 
[i8oo], tr. 73). 

6. Trong một nghiên cứu kinh điển, William Chase & Herbert Simon 
(io73) nhận thấy rằng việc dùng trực giác nghĩ ra các nước đi tiếp 
theo của các chuyên gia cờ vua dựa trên khả năng nhận biết nhanh 
chóng hơn người các thế cờ học được thông qua thực hành. Fernand 
Gobet và đồng nghiệp (zoon, tr. 236) định nghĩa khối thông tin là “một 
tập hợp các phần tử có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nhưng liên kết 
lỏng lẻo với các phần tử trong các khối thông tin khác”. 

7. Amidzic et al. 2oon; Elo ¡o78; Simon 1974. Số lượng 3oo nghìn khối 
thông tin được dẫn chứng trong Gobet & Simon 2ooo. 

8. Gobet 2oos. Gobet còn ghi nhận chuyên môn trong một lĩnh vực 

không chuyển dịch sang lĩnh vực khác. Điều đó là đúng — hẳn nhiên 
nếu bạn học tiếng Tây Ban Nha, bạn sẽ chẳng thể gọi món dưa cải 
sauerkraut ở Đức. Nhưng các kỹ năng bao trùm mới là quan trọng. 
Nếu bạn học xong phương pháp học một ngôn ngữ, bạn có thể học 
ngôn ngữ thứ hai dễ dàng hơn. 
Ta cũng cần nhắc lại, phát triển chuyên môn trong một thứ như cờ 
vua có thể rất giá trị — bởi nó cung cấp một bộ cấu trúc thần kinh 
tương tự với những gì bạn cần khi học toán và khoa học. Ngay cả nếu 
cấu trúc thần kinh đó chỉ đơn giản như là bạn cần tiếp thu luật chơi — 
đó cũng là một hiểu biết có giá trị. 

g. Beilock 2ono, tr. 77-78; White & Shah 2oo6. 


308 a minnd for numbers 


1o. Quả thực, vẫn chưa mấy ai ủng hộ cho nghiên cứu kiểu này trong 
lịch sử nghiên cứu. Xem Simonton 2oog. 

1. Carson et al. zoo3; Ellenbogen et al. zoo7; White & Shah 2on. 

12. Merim Bilalié và đồng nghiệp (2oơ7) chỉ ra rằng một số kỷ thủ có lQ từ io8 
đến n6 được vào nhóm kỳ thủ ưu tú nhờ luyện tập tăng cường. Nhóm 
ưu tú có IQ trung bình là 3o. Xem thêm Duckworth & Seligman 2oos. 
Richard Feynman, người giành giải Nobel, thích xoáy vào chỉ số IQ 
tương đối thấp của mình là ¡2s để chứng minh rằng bạn có thể tiến xa dù 
cho bài kiểm tra có nói lên điều gì về trí thông minh của bạn. Feynman 
rõ ràng có trí thông minh tự nhiên, nhưng ngay từ khi còn trẻ, ông đã bị 
ám ảnh với việc thực hành phát triển kiến thức và trực giác về toán học 
và vật lý (Gleick ioo2). 

13. Klingberg 2oo8. 

14. Silverman 2012. 

1s. Felder 1g88. Xem thêm Justin Kruger & David Dunning (togo), ghi 
nhận “sự tính toán sai của người thiếu năng lực bắt nguồn từ việc 
nhìn lầm bản thân, trong khi sự tính toán sai của người năng lực cao 
bắt nguồn từ việc nhìn lầm ngưởi khác”. 


Chương 13: Nhào nặn bộ não 

1. DeFelipe 2oo2. 

2. Ramỏn y Cajal 1937, 3og. 

3. Ramón y Cajal 1ooo [18o7], tr. xv-xvi; Ramón y Cajal 193, tr. 278. 

4. Ramón y Cajal 937, 154. 

5s. Fields zoo8; Giedd 2oo4; Spear 2013. 

6. Ramón y Cajal :oog [1897]. 

7. Bengtsson et aÌ. 2oos; Spear 2013. 

8. Cajal rõ ràng lên kế hoạch rất tốt — hãy nhìn cái cách cậu bé dựng 
súng thần công mà xem. Nhưng cậu dường như không thế liên hệ với 
bức tranh toàn cảnh về hậu quả của những hành động của mình. Vì bị 
cuốn vào trò chơi hấp dẫn làm nố tung cửa nhà bác hàng xóm nên cậu 
không thể dự đoán hậu quả hiển nhiên là mình sẽ gặp rắc rối lớn. Xem 
Shannon et al. 2on, trong đó có một phát hiện thú vị rằng kết nối chức 
năng ở trẻ vị thành niên gây rối nối kết vỏ não đáy trước bên trái với 


Chú giải 309 


mạng lưới chế độ mặc định (“một chuỗi các vùng não có liên hệ với nhận 
thức tự tham chiếu, không giới hạn và ngẫu hứng” tr. nz4n). Khi trẻ 
vị thành niên gây rối trưởng thành và hành vi được cải thiện, vỏ não 
đáy trước bên trái lúc ấy dường như sẽ bắt đầu kết nối với mạng lưới 
chủ ý và kiểm soát. 

g9. Bengtsson et al. zoos; Spear zot3; Thomas & Baker zorz. Như Cibu 
'Thomas và đồng nghiệp ghi nhận (tr. 226): “Các nghiên cứu trên động 
vật cho thấy cấu trúc quy mô lớn các sợi trục và sợi nhánh rất ổn định, 
và sự biến đổi cấu trúc dựa trên kinh nghiệm trong não người trưởng 
thành xảy ra cục bộ và thoáng qua.” Nói cách khác, ta có thể thực hiện 
những thay đổi khiếm tốn trong bộ não, nhưng không mong tái cơ: 
cấu hoàn toàn được. Và đó là những kết luận hợp lý. Đế biết về sự thay 
đối linh hoạt của bộ não, hãy đọc cuốn sách nối tiếng của Doidge 2oo7. 
Cách nhìn kỹ thuật tốt nhất với chủ đề này có trong Shaw & McEachern 
2ooi. Cũng phù hợp khi công trình của chính Cajal giờ đang bắt đầu 
được công nhận là nền móng cho những kiến thức về sự thay đối linh 
hoạt của bộ não (DeFelipe 2oo6). 

1o. Ramón y Cajal 1937, tr. 58. 

1. lbid., tr. s8, 1ại. Khả năng nắm bắt ý chính — cốt lõi của vấn đề — 
có vẻ quan trọng hơn khả năng nhớ đúng từng câu chữ. Ký ức 
chính xác từng chữ, trái với ký ức “cốt lõi, dường như được mã hóa 
theo cách khác. Xem Geary et al. zoo8, 4-g. 

12. DeFelipe 2ooz. 

13. Ramón y Cajal 1937, tr. 5Q. 

14. Root-Bernstein & Root-Bernstein +ooo, tr. 88-8o. 

1s. Bransford et al. +ooo, chương 3; Mastascusa et al. zon, chương 9-1o. 

16. Fauconnier & Turner 2oo2. 

17. Mastascusa et aÌ. 2on, tr. 165. 

18. Gentner & Jeziorski 193. 


Chương 1á: Phát triển trí tưởng tượng 
qua các bài thơ phương trình 


1. Plath 1Q7n, tr. 34. 
2. Feynman 200i, tr. 54. 


310 a mind for numbers 


3. Feynman 196s, 201o. 

4. Phần này dựa trên luận văn tuyệt vời của Prentis (igo6). 

s. Trích lời bài hát “Mandelbrot Set” © Jonathan Coulton, được sự 
đồng ý tốt bụng của Jonathan Coulton. Lời bài hát đầy đủ có tại http:// 
www.jonathancoulton.com/wiki/Mandelbrot_Set/Lyrics 

6. Prentis ioo6. 

7. Cannon to4o, tr. xiii; Ramón y Cajal 1937, tr. 363. Tương tự, hãy đọc 
cuốn sách xuất sắc của Javier DeFelipe, Butterflies oƒ the Soul 
(Những cánh bướm của tâm hồn), sách có chứa một số hình 
minh họa rất đẹp được vẽ từ những buối sơ khai trong nghiên cứu 
thần kinh học (DeFelipe 2oo). 

8. Mastascusa et aÌ. 2on, tr. 16. 

g. Keller o84, tr, "7. 

1o. Xem phần thảo luận về chất vấn tỉnh vi và tự giải thích trong Dunlosky 
et aÌ. 2013. 

u. http://www.youtube.com/watch?v=FrNqSLPaZLc 

12. http://www.reddit.com/r/explainlikeimfive 

13. Xem thêm chú giải 8 ở Chương 12. 

14. Mastascusa et al. 2o, chương g-1o. 

1s. Foerde et al. 2oo6; Paul 2o13. 


Chương 15: Học kiểu Phục hưng 


1. Colvin zoo8; Coyle zooo; Gladwell zoo8. 

2. Deslauriers et al. 2on; Felder et al. ioo8; Hake 1oo8; Mitra et aÌ. 2oos; 
Hội đồng cố vấn của Tống thống về Khoa học và Công nghệ, 2012. 

3. Ramón y Cajal :oo [i8o7]. 

4. Kamkwamba & Mealer 2oog. 

5. Pert 197, tr. 33. 

6. McCord 178. Xem Armstrong zoi2 đế biết phần thảo luận mở rộng về 
nghiên cứu này và các nghiên cứu liên quan. Manu Kapur & Katerine 
Bielaczyc (zorz) cho thấy khi giảng viên hướng dẫn bớt nặng nề hơn, 
thành tích của học sinh sẽ có thể cải thiện nhiều đến độ tưởng như 
phi lý. 

7. Oakley et aÌ. 2oo3. 


Chú giải 311 


8. Xem Armstrong 2oi2 và phần tham khảo trong đó. 
ọ. Oakley 2ox3. 


Chương 1ó: Tránh tự tin thái quá 
Sức mạnh của làm việc nhóm 

1. Schutz 2oos. “Fred” là giả tưởng tổng hòa cho những đặc trưng của "rối 
loạn nhận thức góc nhìn rộng của bán cầu não phải”. 

+. McGilchrist 2oio cung cấp một mô tả toàn diện chứng tỏ những khác 
biệt trong chức năng của các bán cầu, còn Efron Iogo, dù không mới, 
nhưng cũng cung cấp một lưu ý cảnh tỉnh tuyệt vời về các vấn đề trong 
nghiên cứu bán cầu não. Xem thêm Nielsen et al. 2or3; Tiến sĩ, bác sĩ 
Jef Anderson, người tham gia nghiên cứu, ghi nhận: “Đúng là có việc 
một số chức năng não bộ xảy ra ở một trong hai phía của não. Ngôn 
ngữ thường ở phía bên trái, sự chú ý thiên về phía bên phải. Nhưng 
người ta thường không có mạng lưới não bộ mạnh hơn hẳn ở bên 
nào. Có vẻ như mỗi một kết nối sẽ tự có cách xác định riêng” (Văn 
phòng Đối ngoại Khoa Chăm sóc Sức khỏe Đại học Utah 2o13.) 

3. McGilchrist 2ono, tr. 192-194, 203. 

4. Houđé & Tzourio-Mazoyer 2oo3. Houdé 2oo2, tr. 341 ghỉ nhận: “Các kết 
quả chụp ảnh thần kinh mà chúng tôi có ở các đối tượng với hệ thần 
kinh còn nguyên vẹn chứng minh sự liên quan trực tiếp của vùng thùy 
trán bên phải trong việc tạo ra ý thức lý trí, tức là trong việc khiến đầu 
óc ta suy nghĩ “theo hướng hợp lý, nơi nó có thể vận hành các cơ chế 
suy đoán...Do đó, phần thùy não trước trán bên phải có thể là bộ phận 
cảm xúc của cơ chế điều chỉnh lỗi của não. Chính xác hơn, khu vực này 
sẽ giống với thiết bị tự cảm nhận, có khả năng phát hiện các điều kiện 
thường xảy ra lỗi về suy luận.” 

s. Stephen Christman và đồng nghiệp 2oo8, tr. 4o3, đã viết: “Bán cầu não 
trái duy trì niềm tin hiện tại của chúng ta trong khi bán cầu phải đánh 
giá và cập nhật những niềm tin đó khi thích hợp. Do đó, việc đánh giá 
niềm tin phụ thuộc vào sự tương tác liên bán cầu.” 

6. Ramachandiran 1oog, tr. 136. 

7. Gazzaniga 2ooo; Gazzaniga et aÌ. 1og6. 


312 a mind for numbers 


8. Feynman 1g8s, tr. 341. Phát biểu lần đầu trong diễn văn khai giảng của 
ông năm 194 tại Caltech. 

g9. Feynman 1g8s, tr. 132-133. 

1o. Như Alan Baddeley và đồng nghiệp (zooo, tr. 148-14g) ghi nhận: 
“Chúng ta không thiếu cách tự vệ trước những thách thức đặt lên lòng 
tự tôn của chúng ta. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận lời khen nhưng 
thường nghỉ ngờ những phê phán, thường cho rằng đó là do người 
phê phán có thành kiên. Chúng ta có xu hướng khi thành công thì 
nhận là mình làm, còn khi thất bại thì chối bỏ trách nhiệm. Nếu mưu 
đồ tự vệ này không thành, chúng ta cũng khá giỏi trong việc quên đi 
thất bại và nhớ đến những thành công hay lời khen một cách có chọn 
lọc.” (Nguồn đã lược bỏ.) 

1. Granovetter 1983; Granovetter 1973. 

12. Ellis et aÌ. 2oo3. 

13. Beilock 2ono, tr. 34. 

14. Arum & Roksa 2ono, tr. 12o. 


Chương 17: Làm bài thi 


1. Ghé thăm trang web của Tiến sĩ Felder tại địa chỉ http://wwwa.ncsu. 
edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ để thấy bộ sưu tập khống lồ 
các thông tin hữu ích về việc học trong các ngành STEM. 

2. Felder ioog. Sử dụng với sự cho phép của Tiến sĩ Richard Felder và 
tạp chí Chemical Engineering Education (Giáo dục Kỹ sư Hóa học). 

3. Để nghiền ngẫm những điều tương tự, xem McClain 2on và công trình 
của các nhà nghiên cứu mà McClain trích dẫn. 

4. Beilock 2øno, tr. 140-141. 

5. Mrazek et al. 213. 

6. Beilock (2ono, tr. 6o) ghi nhận: “Khi bị áp lực, các vận động viên đôi khi 
cố kiếm soát phần thi đấu của họ theo cách lại làm cản trở thành tích. 
Sự kiếm soát này, thường được gọi là 'tê liệt vì phân tích; bắt nguồn từ 
việc vỏ não trước trán hoạt động quá mức.” 

7. Beilock 2ono; http://www.sianbeilock.com/ 


Tư liệu tham khảo 


Aaron, R, & RH Aaron. Improve Your Physics Grade. New York: Wiley, g84. 

Ainslie, G, & N Haslam. “Self-control” Trong Choice over Time, G Loewenstein 
& J Elster biên tập, 177-2t2. New York: Russell Sage Foundation, 1g92. 

Allen, D. Getting Things Done. New York: Penguin, 2oo. 

Amabile, TM, et al. “Creativity under the gun.” Harvard Business Review 8o, 
8 (2002): 52. 

Amidzic, O, et al. “Pattern of focal-bursts in chess players"” Nature 412 
(2oon): 603- 604. 

Andrews-Hanna, JR. “The brains default network and its adaptive role in 
internal mentation." Neuroscientist 18, 3 (2o12): 251 270. 

Armstrong, JS. “Natural learning in higher education”" Trong Encyclopedia 
oƒ the Sciences oƒ Learning, 2426-2433. New York: Springer, 2012. 

Arum, R, & J Roksa. Academically Adrift. Chicago: University of Chicago 
Press, 2010. 

Baddeley, A, et al. Memory. New York: Psychology Press, zoog. 

Baer, M, & GR Oldham. “The curvilinear relation between experienced 
creative time pressure and creativity: Moderating effects of openness to 
experience and support for creativity” Journal oƒ Applied Psychology eì, 4 
(2oo6): g63- g7o. 

Baumeister, RF, & J Tierney. Wilipower. New York: Penguin, 2on. 

Beilock, S. Choke: New York: Free Press, 201o. 

Bengtsson, SL, et aÌ. “Extensive piano practicing has regionally specific effects 
on white matter development.” Nature Neuroscience 8, g (2oos): 48-nso. 


314 a mind for numbers 


Bilalié, M, et al. “Does chess need intelligence?—A study with young chess 
players.” 

Intelligence 35, s (2oo?): 457- 470. 

———. “Why good thoughts block better ones: The mechanism of the 
pemicious Einstellung (set) effect” Cognition 1o8, 3 (+oo8): 6s2- 661. 

Boice, R. Procrastination and Biocking. Westport, CT: Praeger, Igo6. 

Bouma, A. Lateral Asymmetries and Hemispheric Specialization. Rockland, 
MA: Swets & Zeitlinger, 19oo. 

Bransford, ]D, etal. ow People Learn. Washington, DC: National Academies 
Press, 2ooo. 

Brent, R, & RM Felder. “Learning by solving solved problems” Chemical 
Engineering Education 46, 1 (2ot2): +g—3o. 

Brown, JS, et al. “Situated cognition and the culture of learning.” Educational 
Researcher 18, ì (to89): 32~42. 

Burson K, et al. “Skilled or unskilled, but still unaware of it: hơw perceptions 
of difficulty drive miscalibration in relative comparisons” Journal oƒPersonality 
and Social Psychology go, 1 (2oo6): 60-77. 

Buzan, T. Use Your Perfect Memory. New York: Penguin, ¡oo1. 

Cai, Q, et al. “Complementary hemispheric specialization for language 
production and visuospatial attention." PNAS no, 4 (2o13): E322-E33o. 

Cannon, DE. Explorer oƒ the Human Brain. New York: Schuman, 1949. 

Carey, B.“Cognitive science meets pre-algebra.” New York Tỉmes, o2/og/2012; 
http://www.nytimes.com/2o13/oo/o3/science/cognitive-science-meets-pre- 
algebra.html?ref=science. 

Carpenter, SK, et al. “Using spacing to enhance diverse forms of learning: 
Review of recent research and implications for instruction” Educational 
Psychology Review 24, 3 (2ot2): 36g- 378. 

Carson, SH, et al. “Decreased latent inhibition is associated with increased 
creative achievement in high-functioning individuals"” Journal oƒ Personality 
and Social Psychology 8s, 3 (2oo3): 4o9- so6. 

Cassilhas, RC, et al. “Spatial memory is improved by aerobic and resistance 
exercise through divergent molecular mechanisms.” Neuroscience 202 (212): 
309-17. 

Cat, J. “On understanding: Maxwell on the methods of illustration and 
scientifc metaphor” Studies in History and Philosophy oƒ Science Part B 32, 3 
(2oot): 395- 441. 

Charness, N, et al. “The role of deliberate practice in chess expertise.” 
Applied Cognitive Psychology 1, 2 (+oos): 1sì- 165. 


Tư Liệu tham khảo 315 


Chase, WG, & HA Simon. “Perception in chess” Cognitive Psychology 4, 1 
(1973): s5 -B1. 

Chi, MTH, et al. “Categorization and representation of physics problems by 
experts and novices” Cognitive Science s, 2 (to8l): 121-152. 

Chiesa, A, & A Serretti. “Mindfulness-based stress reduction for stress 
management in healthy people: Á review and meta-analysis” journal of 
Alternative Complementary Medicine 1s, s (2oog): s93- 6oo. 

Cho, S, et al. “Hippocampal-prefrontal engagement and dynamic causal 
interactions in the maturation of childrens fact retrieval.” Journal oƒ Cognitive 
Neuroscience 24, 9 (o2): t84o-1866. 

Christman, SD, etal. “Mixed-handed persons are more easily persuaded and 
are more gullible: Interhemispheric interaction and belief updating” L.aterality 
13, 5 (2oo8): 403- 426. 

Chu, A, & JN Choi. “Rethinking procrastination: Positive effects of 'active' 
procrastination behavior on attitudes and performance” Journal oƒ Social 
Psychology 145, 3 (2oos): 245- 264. 

Colvin, G. Talent Is Overrated. New York: Portfolio, 2oo8. 

Cook, ND. Tone oƒ Voice and Mind. Philadelphia: Benjamins, 2oo2. 

———. “Toward a central dogma for psychology” New ldeas in Psychology 
7,1 (1989): 1 -18. 

Cooper, G, & J Sweller. “Effects of schema acquisition and rule automation 
on mathematical problem-solving transfer” Journal oƒ Educational Psychology 
79. 4 (t987): 3⁄7. 

Cowan, N. “The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration 
of mental storage capacity.” Behavioral and Brain Sciences 24, 1 (2oon): 87- 114. 

Coyle, D. The Talent Code. New York: Bantam, 2oog. 

Cree, GS, & K McRae. “Analyzing the factors underlying the structure and 
computation of the meaning of chipmunk, cherry, chisel, cheese, and cello 
(and many other such concrete nouns)." Journal oƒ Experimental Psychology: 
General 132, + (2oo3): 163~ 2oo. 

Dalí, S. Fjty Secrets oƒ Magic Craftsmanship. New York: Dover, 1o48 
(reprint 1992). 

de Bono, E. Lateral Thinking. New York: Harper Perennial, iợ7o. 

DeFelipe, J. “Brain plasticity and mental processes: Cajal again” Nature 
Reviews Neuro science 7, ìo (2oo6): 8n- 8r7. 

———. Cajals Butterƒflies oƒ the Soul: Science and Art. New York: Oxford 
University Press, 2oo. 

————. “Sesquicentenary of the birthday of Santiago Ramón y Cajal, the 


316 a mind for numbers 


father of modern neuroscience.” Trends in Neurosciences 25, o (2oo2): 41- 484. 

Demaree, H, et al. "Brain lateralization of emotional processing: Historical 
roots and a future ¡incorporating 'dominance” BehavioraÌ and Cognitive 
Neuroscience Reviews 4, 1 (2oos): 3 ~2o. 

Derman, E. Models. Behaving. Badiy. New York: Free Press, 2o. 

Deslauriers, L, et al. “Improved learning in a large-enrollment physics class.” 
Science 332, 6o3ì (zon): 86z- 864. 

Dijksterhuis, A, et al. “On making the right choice: The deliberation-without 
attention efect” Science 3m, 5763 (2oo6): 1oos-1o07. 

Doidge, N. The Brain That Changes Itsel£ New York: Penguin, 2oo7. 

Drew, C. “Why science majors change their minds (it just so darn hard).” 
New York Tìmes, 04/11/2011. 

Dueckworth, AL, & ME Seligman. “Self-discipline outdoes IQ in predicting 
academic performance of adolescents.” Psychological Science 16, 12 (2oo3): 
939- 944. 

Dudai, Y. “The neurobiology of consolidations, or, how stable is the 
engram?” Annual Review oƒ Psychology s5 (2oo4): sì -86. 

Duhigg, C. The Power oƒ Habit. New York: Random House, 2012. 

Duke, RA, et al. “Its not how much; its how: Characteristics of practice 
behavior and retention of performance skills” Journal oƒ Research in Music 
Education s6, 4 (2oog): 31o- 321. 

Dunlosky, J, et al. “Improving students' learning with effective learning 
techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology.” 
Psychological Science in the Public Interest ta, 1 (2o13): 4 -58. 

Dunning, D, et al. “Why people fail to recognize their own incompetence.” 
Current Directions in Psychological Science t2, 3 (+oo3): 83-87. 

Dweck, C. Mindset. New York: Random House, 2oo6. 

Edelman, S. Change Your Thinking with CBT: New York: Ebury, 2o12. 

Efron, R. The Decline and Fall oƒ Hemispheric Specialization. Hillsdale, Nj: 
Erlbaum, iogo. 

Ehrlinger, J, et al. “Why the unslilled are unaware: Further explorations of 
(absent) self-insight among the incompetent” Organizational Behavior and 
Human Decision Processes tos, 1 (+oo8): 8-21. 

Eisenberger, R. “Learned industriousness” Psychological Review q9, + 
(too2): 248. 

Ellenbogen, JM, et al. “Human relational memory requires time and sÌeep.” 
PNAS noa, 18 (2oo7): 7723~7 728. 

Ellis, AP, et al. “Team learning: Collectively connecting the dots” journal oƒ' 
Applied Psychology 88, s (2oo3): 8a. 


Tư liêu tham khảo 317 


Elo, AE. The Rating of ChesspÌayers, Past and Present. London: Batsford, i78. 

Emmett, R. The Procrastinator s Handbook. New York: Walker, zooo. 

Emasley, J. The Elements of Murder. New York: Oxford University Press, 2oos. 

Ericsson, KA. Development oƒ Professional Expertise. New York: Cambridge 
University Press, zoog. 

Ericsson, KA, et al. “The making of an expert." Harvard Business Review 8s, 
7/8 (2oo?): n4. 

Erlacher, D, & M Schredl. “Practicing a motor task in a lucid dream enhances 
subsequent performance: A pilot study” The Sport Psychologist 24, + (1oo): 
157- 167. 

Fauconnier, G, & M Turner. The Way We Think. New York: Basic Books, 2oo2. 

Felder, RM. “Memo to students who have been disappointed with their 
test grades.” 

Chemical Engineering Education 33, 2 (tQq9): 136-137. 

—————— “lmpostors everywhere.” Chemical Engineering Education 22, 
4 (igo88): 168- 6g. 

Felder, RM, et al. “A longitudinal study of engineering student performance 
and retention. V. Comparisons with traditionally-taught students.” Journdl of 
Engineering Education 8, 4 (too8): 46g- 48o. 

Ferriss,T. The 4-Hour Body. New York: Crown, 2o1o. 

Feynman, R. The Feynman Lectures on Physics Vol. 2. New York: Addison 
'Wesley, io6s. 

————. “Surely You re Joking, Mr. Feynman." New York: Norton, ¡o83. 

———. What Do You Care What Other People Think? New York: Norton, 
2001. 

Fields, RD. “White matter in learning, cognition and psychiatric disorders." 
Trends in Neurosciences 3ì, 7 (2oo8): 361- 370. 

Fiore, NA. The Now Habit. New York: Penguin, 2oo7. 

Fischer, KW, & TR Bidell. “Dynamic development of action, thought, and 
emotion.” 

Trong Theoretical Models of Human Deœelopment: Handbook oƒ Child 
Psychology, W Damon & RM Lerner biên tập. New York: Wiley, +oo6: 313-399. 

Foer, J. Moonwalking with Einstein. New York: Penguin, 2on. 

Foerde, K, et al. “Modulation of competing memory systems by distraction.” 
Proceedings oƒ the National Academy oƒ the Sciences 1o3, 31 (2oo6): á78-11783. 

Gabora, L, & A Ranjan. “How insight emerges in a distributed, content- 
addressable memory' Trong Neuroscience oƒ Creativity, O Vartanian et al. biên 
tập, Cambridge, MA: MIT Press, 2013: 19-43. 


318 a mind for numbers 


Gainotti, G.“Unconscious processing ofemotionsand theright hemisphere.” 
Neuropsychologia so, 2 (2a12): 2os- 218. 

Gazzanijga MS. “Cerebral specialization and ¡interhemispheric 
communication: Does the corpus callosum enable the human condition?” 
Brain 123, 7 (2ooo): 12g3~1326. 

Gazzaniga, MS, et al. “Collaboration between the hemispheres of a 
callosotomypatient: Emerging right hemispherespeech and the left hemisphere 
interpreter" Brain no, 4 (4996): 125~1262. 

Geary, DC. The Origin oƒ Mind. Washington, DC: American Psychological 
Association, 2oos. 

———. "Primal brain in the modern classroom” Scientific American Mind 
22, 4 (2ont): 44 49. 

Geary, DC, et al. “Task Group Reports of the National Mathematics 
Advisory Panel; 

Chapter 4: Report of the Task Group on Learning Processes” zoo8. http:// 
www2.ed.gov/about/bdscomm/list/mathpanel/report/learning-processes. pdf. 

Gentner, D, & M Jeziorski. “The shift from metaphor to analogy in 
'Wwestern science.” 

Trong Metaphor and Thought, A Ortony biên tập. 447-48o, Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, i93. 

Gerardi, K, et al. “Numerical ability predicts mortgage default”” Proceedings 
oƒ the National Academy oƒ Sciences no, 28 (2ot3): 267-1271. 

Giedd, JN. “Structural magnetic resonance imaging of the adolescent brain.” 
Annals oƒthe New York Academy oƒ Sciences o2, 1 (2oo4): 77-85. 

Gladwell, M. Outliers. New York: Hachette, 2oo8. 

Gleick, J. Genius. New York: Pantheon Books, 1o92. 

Gobet, F. “Chunking models of expertise: Implications for education." 
Applied Cognitive Psychology no, 2 (2oos): 183-2o4. 

Gobet, F, et al. “Chunking mechanisms in human learning” Trends in 
Cognitive Sciences s, 6 (2oon): 236- 243. 

Gobet, F, & HA Simon. “Five seconds or sixty? Presentation time in 
expert memory.” 

Cognitive Science 24, 4 (2ooo): 6s- 682. 

Goldacre, B. Bad Science. London: Faber & Faber, 2ono. 

Graham, P. “Good and bad procrastination.” 2oos. http://paulgraham.com/ 
procrastination.html. 

Granovetter, M. “The strength of weak ties: A network theory revisited” 
Sociological Theory t, 1 (1983): 2oi- 233. 


Tư liệu tharn khảo 319 


Granovetter, MS. “The strength of weak ties” American Journal oƒSociology 
(i973): 136o-38o. 

Greene, R. Mastery. New York: Viking, 2o12. 

Gruber, HE. “On the relation between aha experiences and the construction 
ofideas.” History oƒScience Cambridge ìo, 1 (o8): 4ì ~59. 

Guida, A, et al. “How chunks, long-term working memory and templates 
ofer a cognitive explanation for neuroimaging data on expertise acquisition: A 
twostage framework." Brain and Cognition 79, 3 (2012): 221- 244. 

Gũntũrkũn, O. “Hemispheric asymmetry in the visual system of birds." 
Trong The Asymmetrical Brain, K Hugdahl & RJ Davidson biên tập, 3-36. 
Cambridge, MA: MIT Press, 2oo3. 

Hake, RR. "Interactive-engagement versus traditional methods: A six- 
thousand student survey of mechanics test data for introductory physics 
courses." American Journal oƒ Physics 66 (tog8): 64 ~74. 

Halloun, lA, & D Hestenes. “The initial knowledge state of college 
physics students." 

American Journal oƒ Physics s3, w (to85): 1943-1055. 

Houdéẻ, O. “Consciousness and unconsciousness of logicaÌ reasoning errors 
in the human brain." Behavioral and Brain Sciences 2s, 3 (2oo2): 341- 341. 

Houdé, O, & N Tzourio-Mazoyer. “Neural foundations of logical and 
mathematical cognition.” Nature Reviews Neuroscience 4, 6 (2oo3): s07- 513. 

Immordino-Yang, MH, et al. “Rest is not idleness: Implications of the 
brains default mode for human development and education." Perspectives on 
Psychological Science 7, 4 (2o12): 352-364. 

James, W. Principles oƒ Psychology. New York: Holt, i8oo. 

———. Talks to Teachers on Psychology: And to Students on Some oƒ LiƒeS 
Ideals. Rockville, MD: ARC Manor, 2oo8 [i8oo]. 

Ji, D, & MA Wilson. “Coordinated memory replay in the visual cortex and 
hippocampus during sleep." Nature Neuroscience no, 1 (2oo6): oo- 107. 

Jin, X. “Basal ganglia subcircuits distinctively encode the parsing and 
concatenation of action sequences” Nature Neuroscience r7 (2014): 423-430. 

Johansson, F. The Click Moment. New York: Penguin, 2o12. 

Johnson, S. Where Good Ideas Come From. New York: Riverhead, 2oo. 

Kalbfleisch, ML. “Functional neural anatomy of talent” The Anatomical 
Record Part B: The New Anatomist 277, 1 (2oo4): 21 ~36. 

Kamkwamba, W, & B Mealer. The Boy Who Harnessed the Wind. New York: 
Morrow, 2oog. 


320 a mind for numbers 


Kapur, M, & K Bielczyc. “Designing for productive failure” Journal oƒ the 
Learning Sciences 2l, 1 (2o12): 45-3. 

Karpicke, JD. “Retrieval-based learning: Active retrieval promotes 
meaningful learning” Current Directions in Psychological Science 2l, 3 (2o2): 
197 -163. 

Karpicke, JD, and JR Blunt. “Response to comment on 'Retrieval practice 
produces more learning than elaborative studying with concept mapping. ” 
Science 334, 6o55 (2ota): 453- 453. 

———. "Retrieval practice produces more learning than elaborative 
studying with concept mapping." Science 331, 6o8 (2onb): 772- 775. 

Karpicke, JD, et al. “Metacognitive strategies in student learning: Do 
students practice retrieval when they study on their own?” Memory 17, 4 (2ooo): 
47- 479. 

Karpicke, JD, & PJ Grimaldi. “Retrieval-based learning: A perspective for 
enhancing meaningful learning." Educational Psychology Review 24, 3 (+on2): 
40I- 418. 

Karpicke, JD, & HL Roediger “The critical importance of. retrieval 
for learning." 

Science 3o, s86s (+oo8): o66- 968. 

Kaufman, AB, et al. “The neurobiological foundation of creative cognition.” 
Cambridge Handbook oƒ Creativity (2oto): 216- 232. 

Kell, HJ, et al. “Creativity and technical innovation: Spatial abilitys 
unique role.” 

Psychological Science 24, 9 (2o13): 1831-1836. 

Keller, EF. A Feeling for the Organism, :oth Aniversary Edition: The Life and 
Work oƒ Barbara McClintock. New York: Times Books, io84. 

Keresztes, A, et al. “Testing promotes long-term learning via stabilizing 
activation patterns in a large network of brain areas” Cerebral Cortex (advance 
access, published June 24, 2o13). 

Kinsbourne, M, & M Hiscock. “Asymmetries of dual-task performance.` 
"Trong Cerebral Hemisphere Asymmetry, }B Hellige biên tập, 255-334. New York: 
Praeger, 1983. 

Klein, G. Sources oƒPower. Cambridge, MA: MIT Press, !ọog. 

Klein, H, & G Klein. “Perceptual/cognitive analysis of proficient cardio- 
pulmonary resuscitation (CPR) performance” Midwestern Psychological 
Association Conference, Detroit, MI, 1o81. 

Klingberg, T. The Overƒflowing Brain. New York: Oxford University Press, 2oo8. 

Kornell, N, et al. “Unsuccessful retrieval attempts enhance subsequent 


Tư liệu tham khao 321 


learning." 

Journal oƒ Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 35, 4 
(zoog): g8o 

Kounios, J, & M Beeman. “The Aha! moment: The cognitive neuroscience 
of insight.” 

Current Directions in Psychological Science 18, 4 (2ooo): 2to- 216. 

Kruger, J, & D Dunning. “Unskilled and unaware of it: How difficulties 
in ones own incompetence lead to inflated selfassessments” journal of 
Personality and Social Psychology 77, 6 (o9): 21-1134. 

Leonard, G. Mastery. New York: Plume, !ool. 

Leutner, D, et al. “Cognitive load and science text comprehension: Effects of 
drawing and mentally imaging text content.” Computers in Human Behavior 2s 
(zooo): 284- 28g. 

Levin, JR, etal. “Mnemonie vocabulary instruction: Additional efectiveness 
evidence.” 

Contemporary Educational Psychology +7, 2 (Qo2): ás6- r74. 

Longcamp, M, et al. “Learning through hand- or typewriting influences 
visual recognition of new graphic shapes: Behavioral and functional imaging, 
evidence.” 

Journal oƒ Cognitive Neuroscience 2o, s (2oo8): 8oa- 8s. 

Luria, AR. The Mind ofƒa Mnemonist. Translated by L Solotaroff. New York: 
Basic Books, :o68. 

Lutz, A, et aÌ. “Attention regulation and monitoring in meditation” Trends 
in Cognitive Sciences 12, 4 (zoo8): i63. 

Lũtzen, J. Mechanistic Images in Geometric Form. New York: Oxford 
University Press, 2oos. 

Lyons, IM, & SL Beilock. “When math hurts: Math anxiety predicts pain 
network activation ¡in anticipation of doing math” PLOS ONE 7, 1o (2012): 
e48o;6. 

Maguire, EA, et al. “Routes to remembering: The brains behind superior 
memory”" 

Nature Neuroscience 6, 1 (2oo3): o0 =Q5. 

Mangan, BB. “Taking phenomenology seriously: The fringe' and its 
implications for cognitive research” Consciousness and Cognition 2, 2 (Q93): 
8og- io8. 

Mastascusa, EJ, et al. Effective Ïnstruction for STEM Disciplines. San 
Francisco: Jossey-Bass, 2on. 

McClain, DL. “Harnessing the brains right hemisphere to capture many 


322 a mind for numbers 


kings” New York Times, 34 tháng + (zon). http://www.nytimes.com/2on/o1/25/ 
science/2schess.html?r=o. 

McCord, J. “A thirty-year follow-up of treatment effects” Ámerican 
Psychologist 33, 3 (1g78): 284. 

MecDaniel, MA, & AA Callender. “Cognition, memory, and education” Trong 
Cognitive Psychology oƒ Memory, VolL 2 oƒ Learning and Memory, HL Roediger 
biên tập, 8io-843. Oxford, UK: Elsevier, >oo8. 

McGilchrist, [. The Master and His Emissary. New Haven, CT: Yale University 
Press, 2oro. 

Mihov, KM, et al. “Hemispheric specialization and creative thinking: A 
meta-analytic review of lateralization of creativity” Brain and Cognition 72, 3 
(zoro): 442- 448. 

Mitra, 5S, et al. “Acquisition of computing literacy on shared public 
computers: Children and the 'hole in the wall”” Australasian Journal oƒ 
Educational Technology 2t, 3 (2oos): 407. 

Morris, PE, et aÌ. “Strategies for learning proper names: Expanding retrieval 
practice, meaning and imagery” Applied Cognitive Psychology lo, 6 (2oos): 
779- 798. 

Moussa, MN, et al. “Consistency of network modules in resting-state fMRI 
connectome data” PLoS ONE 7, 8 (2o2): e4g428 

Mrazek, M, et al. “Mindfulness training improves working memory capacity 
and GRE performance while reducing mind wandering” Psychological Science 
24, 5 (2013): 776-781. 

Nagamatsu, LS, et al. “Physical activity improves verbal and spatial memory 
in adults with probable mild cognitive impairment: A 6-month randomized 
controlled trial.” Journal ofAging Research (2or3): 8683. 

Nakano, T, et al. “Blink-related momentary activation of the default mode 
network while viewing videos.” Proceedings oƒthe National Academy oƒSciences 
HO, 2 (2012): 702- 7O6. 

National Survey of Student Engagement. Promoting Student Learning and 
Institutional Improvement: Lessons from NSSE at 13. Bloomington: Indiana 
University Center for Postsecondary Research, 2012. 

Newport, C. How to Become a Straight-A Student. New York: Random 
House, 2oo6. 

. So Good They Cant lgnore You. New York: Business Plus, 2onz. 

Niebauer, CL, & K Garvey. “Gödel, Escher, and degree of handedness: 
Differencesininterhemisphericinteractionpredictdiferencesinunderstanding 
selfreference." 


Tu liệu tham khảo 323 


Laterality: Asymmetries oƒ Body, Brain and Cognition ọ, 1 (2oo4): 19 34. 

Nielsen, JA, et aÏ. “An evaluation of the left-brain vs. right-brain hypothesis 
with resting state functional connectivity magnetic resonance imaging.” PLOS 
ONE8, 8 (aon3). 

Noesner, G. Stalling for Time. New York: Random House, 2o¡o. 

Noice, H, & T Noice. “What studies of actors and acting can tell us about 
memoryand cognitive functioning” Current Directions in Psychological Science 
15, 1 (2006): 14 —18. 

Nyhus, E, & T Curran. "Functional role of gamma and theta oscillations 
in episodic memory” Neuroscience and Biobehavioral Reviews 34, 7 (2ono): 
1023-1035. 

Oakley, BA. “Concepts and implications of altruism bias and pathological 
altruism.” 

Proceedings oƒ the National Academy oƒ Sciences wo, Supplement 2 (2013): 
10408-10413. 

Oakley, B, et al. “Turning student groups into effective teams.” Journal of 
Stuđent Centered Learning ›, 1 (+oo3): 9-34. 

Oaten, M, & K Cheng. "Improved self-control: The benefits ofa regular program 
of academic study” Basic and Applied Social Psychology 28, 1 (2oo6): ¡-16. 

Oaten, M, & K Cheng. “lmprovements in selfcontrol from ñnancial 
monitoring." 

Journal of Economic Psychology 28, 4 (2oo?): 487-501. 

Oettingen, G, et al. “Turning fantasies about positive and negative futures 
into selñimprovement goals” Motivation and Emotion 29, 4 (2oo5): 236-266. 

Oettingen, G, & J Thorpe. “Fantasy realization and the bridging of 
time" Trong Judgments over Time: The Interplay oƒ Thoughis, Feelings, and 
Behaviors, Sanna, LA & EC Chang biên tập, 1zo-t4z. New York: Oxford 
University Press, +oo6. 

Oudiette, D, et al. “Evidence for the re-enactment of a recently learned 
behavior during sleepwalking."” PLOS ONE 6, 3 (2zou): ei8os6. 

Pachman, M, et al. “Levels of knowledge and deliberate practice." Journal of 
Experimental Psychology no, 2 (2o13): to8~ nao. 

Partnoy, E. Wait. New York: Public Affairs, 2o. 

Pashler, H, et al. “When does feedback facilitate learning of words?" Journal 
oƒ Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 3h, ! (2oos): 3-8. 

Paul, AM. “The machines are taking over” New York Times, +4 tháng ọ (2012). 

http://www.nytimes.com/2oi2/og/16/magazine/how-computerized- 
tutors-are-learning-to-teach-humans.htm]?pagewanted=all. 


324 a mind for numbers 


———. “YouÏl never learn! Students can resist multitasking, and its 
impairing their memory” Sỉafe, 3 tháng s (zot3). http://www.slate.com/ 
articles/health and_science/science/2oi3/os/multitasking while_studying. 
divided attention_and technological_gadgets.3.html. 

Pennebaker, ƒW, et al. “Daily online testing in large classes: Boosting college 
performance while reducing achievement gaps." PLOS ONE 8, n0 (2o3): e70774. 

Pert, CB. Molecules oƒ Emotion. New York: Scribner, iog7. 

Pesenti, M, et al. “Mental calculation in a prodigy is sustained by right 
prefrontal and medial temporal areas” Nature Neuroscience 4, 1 (+oot): io3~ 1o8. 

Pintrich, PR, et al. “Beyond cold conceptual change: The role of motivational 
beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change.” 
Review oƒ Educational Research 63, z (too3): 167- 1g. 

Plath, S. The Bell Jar. New York: Harper Perennial. iọ7n. 

Prentis, JJ. “Equation poems” American Journal oƒ Physics 64, s (too6): 
532- 538. 

President's Council of Advisors on Science and Technology. Engage to Excel: 
Producing One Million Additional College Graduates with Degrees in Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics. 2o2. http://www.whitehouse.gov/ 
sites/default/files/microsites/ostp/pcast-engage-to-excel-fnal_feb.pdf 

Pyc, MA, & KA Rawson. “Why testing improves memory: Mediator 
effectiveness hypothesis.” Science 33o, 6oo2 (2o1o): 335- 335. 

Raichle, ME, & AZ Snyder. “A default mode of brain function: A brief history 
of an evolving idea." Neurolmage 37, 4 (2oo7): io83-iogo. 

Ramachandran, VS. Phantoms ¡in the Brain New York: Harper 
Perennial, iooo. 

Ramón y Gajal, S. Advice for a Young lnvestigator. N Swanson & LW Swanson 

dịch. Cambridge, MA: MIT Press, 1ooo [18o7]. 

———. Recollections oƒ My Liƒe. Cambridge, MA: MIT Press, io37. Nguyên 
bản Recuerdos de Mi Vida, EH Craigie dịch (Madrid, iooi~r7). 

Rawson, KA, & J Dunlosky. “Optimizing schedules of retrieval practice for 
durable and efficient learning: How much is enough?” Journal oƒ Experimental 
Psychology: General tạo, 3 (2on): 283-302. 

Rivard, LP, & SB Straw. “The effect of talk and writing on learning science: 
An exploratory study” Science Education 84, s (2ooo): s66- s93. 

Rocke, AJ. Image and Reality. Chicago: University of Chicago Press, 2ono. 

Roediger, HL, & AC Butler. “The critical role of retrieval practice in long- 
term retention.” Trends in Cognitive Sciences 1s, 1 (2O11): 2O —27. 


Tư tiêu tham khảo 325 


Roediger, HL, & JD Karpicke. “The power of testing memory: Basic research 
and implications for educational practice” Perspectives on Psychological 
Science , 3 (2oo6): xÑ¡- 210. 

Roediger, HL, & MA Pyc. “Inexpensive techniques to improve education: 
Applying cognitive psychology to enhance educational practice” Journal oƒƑ 
Applied Research in Memory and Cognition ì, 4 (2on2): 242- 248. 

Rohrer, D., Dedrick, R. F., & Burgess, K. (chưa ấn hành). The beneft of 
interleaved mathematics practice is not limited to superficially similar kinds of 
problems. Psychonomic Bulletin & Review. 

Rohrer, D, & H Pashler. “lncreasing retention without increasing study 
time” Current Directions in Psychological Science 46, 4 (zoo7): 83- 186. 

———. “Recent research on human learning challenges conventional 
instructional strategies.” Educational Researcher 3Q, 5 (1oto): 406- 412. 

Root-Bernstein, RS, & MM Root-Bernstein. Sparks oƒ Genius. New York: 
Houghton Mifflin, 1 oọọ. 

Ross, J, & KA Lawrence. “Some observations on memory artifice.” 
Psychonomic Science 13, + (ig68): iơ7- io8 

Schoenfeld, AH. “Learning to think mathematically: Problem solving, 
metacognition, and sense-making in mathematics” Trong Handbook for 
Research on Mathematics Teaching and Learning, D Grouws biên tập. 334-370, 
New York: Macmillan, 1oo2. 

Schutz, LE. “Broad-perspective perceptual disorder ofthe right hemisphere.” 
Neuropsychology Review 4s, 1 (2005): 11 ~27. 

Scullin, MK, & MA McDaniel. “Remembering to execute a goal: Sleep on it!” 
Psychological Science 2n, 7 (2oto): io28—1o35. 

Shannon, BỊ, et al. “Premotor functional connectivity predicts impulsivity 
in juvenile ofenders.” Proceedings oƒ the National Academy oƒ Sciences 1o8, 27 
(2on): 1241-1245. 

Shaw, CA, & JC McEachern, eds. Toward a Theory oƒ Neuroplasticity. New 
York: Psychology Press, 2oo. 

Silverman, L. Gifedness toi. New York: Springer, 2012. 

Simon, HA. “How big is a chunk?” Science 183, 4124 (t974): 482- 488. 

Simonton, DK. Creativity in Science. New York: Cambridge University 
Press, 2oo4. 

———. Scientific Genius. New York: Cambridge University Press, 2oog. 

Sklar, AY, et al. “Reading and doing arithmetic nonconsciously." Proceedings 
oƒ the National Academy oƒSciences 1og, 48 (202): tQ614-1o6ng. 


326 a mind for numbers 


Smoker, TỊ, et al. “Comparing memory for handwriting versus typing” In 
Proceedings oƒ the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 53 
(2oog): r244-1747. 

Solomon, I. “Analogical transfer and 'functional fñxedness' in the science 
classroom." Journal oƒ Educational Research 8, 6 (994): 371- 377. 

Spear, LP. “Adolescent neurodevelopment” Journal ofƒAdolescent Health s2, 
2 (zor3): S7- S13. 

Steel, P. “The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical 
review of quintessential self-regulatory failure” Psychological Bulletin 133, 1 
(zoo?): 6s =04. 

———. The Procrastination Equation. New York: Random House, 2øno. 

Stickgold, R, and JM Ellenbogen. “Quiet! Sleeping brain at work.” Scientific 
American Mind no, 4 (2oo8): 22 -2o. 

Sweller, J, et al. Cognitive Load Theory. New York: Springer, 2on. 

Takeuchi, H, et al. “The association between resting functional connectivity 
and creativity." Cerebral Cortex 22, 12 (o2): 292ì-292Q. 

————. "Failing to deactivate: The association between brain activity during, 
a working memory task and creativity.” Neurolmage s5, 2 (on): 681- 687. 

Taylor, K, & D Rohrer. “The effects of interleaved practice.” Applied Cognitive 
Psychology 24, 6 (2ono): 837- 848. 

Thomas, C, & CI Baker. “Teaching an adult brain new tricks: A critical 
review of evidence for training-dependent structural plasticity in humans” 
Neurolmage 73 (2o13): 225- 236. 

Thompson-Schill, SL, et al. “Cognition without control: When a little frontal 
lobe goes a long way. Current Directions in Psychological Science 18, s (2oog): 
259- 263. 

Tice, DM, & RF Baumeister. “Longitudinal study of procrastination, 
performance, stress, and health: The costs and benefts of dawdling” 
Psychological Science 8, 6 (tq9): 454-458. 

Thurston, W. P. (aogo). “Mathematical education.” Notices oƒ the American 
Mathematical Society, 37 (7), 844- 8so. 

University of Utah Health Care Office of Public Affairs. “Researchers debunk 
myth of 'right-brain and 'left-brain' personality traits” 2on3. http://healthcare. 
utah.edu/publicaffairs/news/current/o8-i4-13 brain_personality_ traits.html. 

Van Praag, H, et al. “Running increases cell proliferation and neurogenesis 
in the adult mouse dentate gyrus” Nature Neuroscience 2, 3 (tqog): 266-270. 

'Velay, J-L, & M Longcamp. “Handwriting versus typewriting: Behavioural 
and cerebral consequences in letter recognition" Trong Learning to Write 


Tư Liêu tham khảo 327 


Eƒectively, M Torrance et al. biên tập. Bradford, UK: Emerald Group, 202: 
37!- 373. 

'Wamaley, EJ, et aÌ. "Dreaming ofa learning task is associated with enhanced 
sleepdependent memory consolidation.” Cưrrent Biology 2o, ọ (oto): 8so-855. 

'Wan, X, et al. “The neural basis of intuitive best next-move generation in 
board game experts” Science 33\, 6015 (20): 341- 346. 

Weick, KE. “Small wins: RedeRning the scale of social problems.” American 
Psychologist 39, 1 (1984): 4o - 49. 

White, HA, & P Shah. “Creative style and achievement in adults with 
attentiondeficit/hyperactivity disorder." Personality and Individual Differences 
50, 5 (2o): 673- 677. 

————. “Uninhibited imaginations: Creativity ¡in adults with attention- 
deficit/hyperactivity disorder” Personality and Individual Differences 4o, 6 
(2006): H21-131. 

Wilson, T. Redirect. New York: Little, Brown, 201i. 

'Wissman, KT, et al. “How and when do students use flashcards?” Memory 
2o, 6(2ot2): s68- 579. 

Xie, L, et al. “Sleep drives metabolite clearance from the adult brain.” Science 
3⁄42, 6156 (2013): 373-377. 


Nguồn ảnh 


1. "Tôi năm lên io (Tháng g năm 1g66) với chú cừu Earl”, nguồn ảnh của 
tác giả 

+. Magnus Carlsen & Garry Kasparov, nguồn ảnh của CBS News 

3. Vỏ não trước trán, © 2oi4 Kevin Mendez 

4. Máy pinball, © 2oi4 Kevin Mendez 

s. Tư duy tập trung và phân tán, © zoi4 Kevin Mendez 

6. Hình tam giác, nguồn ảnh của tác giả, dựa trên ý tưởng hình ảnh 
ban đầu của de Bono 1g7o, tr. 53 

7. Bóng bàn, © zoi4 Kevin Mendez 

8. Kim tự tháp đồng xu, nguồn ảnh của tác giả 

9. Nadia Noui-Mehidi, nguồn ảnh của Kevin Mendez 

1o. Thomas Edison, nguồn ảnh của Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, Vụ Vườn quốc gia, 
Công viên Lịch sử Quốc gia Thomas Edison 

u. Salvador Dalí với mèo gấm ocelot và gậy, 1g6s; http://en.wikipedia. 
org/wiki/File:Salvador Dali_NYWTS.jpg Nguồn của Thư viện Quốc 
gia Hoa Kỳ. Bộ sưu tập New York World-Telegram & Sun. http://hdl. 
loc.gov/loc.pnp/cph.3ci4o8s; Tác giả: Roger Higgins, nhiếp ảnh gia 


Nguồn ảnh 329 


của World Telegram; không hạn chẽ bản quyền. Quyền sao chép của 
nhiếp ảnh gia chuyên nhượng cho Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ thông 
qua Instrument of Gift. 


12. Tường gạch, © zoi4 Kevin Mendez 

13. Bốn vị trí trong trí nhớ làm việc, nguồn ảnh của tác giả 

14. Robert Bilder, © Chad Ebesutani, nguồn ảnh của Robert Bilder 

1s. Chế độ bạch tuộc tập trung và phân tán hỗn độn, © zoøi4 Kevin Mendez 
16. Kiếu hình tư duy, © 2oi4 Kevin Mendez 

17. Tranh ghép hình mặt người, © 2oi4 Kevin Mendez & Philip Oakley 
18. Quy trình học tập từ trên xuống và từ dưới lên, nguồn ảnh của tác giả 


1g. Tranh ghép hình người ngồi trong xe Mustang, đã ghép một phần, © 
2oi4 Kevin Mendez & Philip Oakley 


2o. Tranh ghép hình người ngồi trong xe Mustang, đã ghép gần hết, © 
zoi4 Kevin Mendez & Philip Oakley 


z¡. Lập khối thông tin khái niệm thành dải ruy-băng, nguồn ánh của tác 
giả 

+2. Nhảy đến lời giải đúng, © 2oi4 Kevin Mendez 

23. Thực hành tạo thành vĩnh cửu, © zoi4 Kevin Mendez 


24. Tranh ghép hình xe Mustang, mờ và đã ghép một phần, © zoi4 Kevin 
Mendez 


2s. Móc thần kinh, © zoi4 Kevin Mendez 
26. Paul Kruchko và gia đình, nguồn ảnh của Paul Kruchko 
z7. Phễu trì hoãn, © 2oi4 Kevin Mendez 


z8. Norman Fortenberry, © 2on, Hội Giáo dục Kỹ thuật Hoa Kỳ; ảnh chụp 
của Lung-l Lo 


2o. Nhiều thành tựu nhỏ, nguồn ảnh của tác giả 


330 a mind for numbers 


3o. Đồng hồ hẹn giờ Pomodoro, Tác giả: Francesco Cirillo cấp cho Erato 
với các giấy phép dạng OTRS, http://en.wikipedia.org/wiki/File:ll_ 
pomodoro.jpg 


3ì. Nhà vật lý Antony Garrett Lisi lướt sóng, tác giả Cjean42, http:// 
en.wikipedia.org/wiki/File:Garrett_Lisi surfing.jpg 


32. Oraldo “Buddy” Saucedo, nguồn ảnh của Oraldo “Buddy” Saucedo 
33. Neel Sundaresan, nguồn ảnh của Toby Burditt 

34. Danh sách việc Zombie, © 2oi4 Kevin Mendez 

3s. Mary Cha, nguồn ảnh của Mary Cha 

36. Zombie cười, © zoi4 Kevin Mendez 

37. Ảnh Joshua Foer, © Christopher Lane 

38. Con la bay, © 2oi4 Kevin Mendez 

39. Công cụ ghi nhớ bàn tay Zombie, © 2zoi4 Kevin Mendez 

4o. Cung điện ký ức, © 2oi4 Kevin Mendez 


4i. Sheryl Sorby, ảnh chụp của Brockit, Inc., nguồn ảnh do Sheryl Sorby 
cung cấp 


42. Vòng tròn khi, từ Berichte der Durstigen Chemischen Gesellschaft 
(886), tr. 3536; vòng benzene, chỉnh sửa từ http://en.wikipedia.org/ 
wiki/File:Benzene-2D-full.svg 


43. Ma cà rồng chuyển hóa, © 2oi4 Kevin Mendez 

44. Jonathon Strong, nguồn ảnh của Jonathon Strong 
4s. Cầu thủ bóng chày Zombie, © zoi4 Kevin Mendez 
46. Nick Appleyard, nguồn ảnh của Nick Appleyard 


47. Santiago Ramón y Cajal, được sự đồng ý của người thừa kế của Santiago 
Ramón y Cajal, với sự giúp đỡ của Maria Angeles Ramón y Cajal 


48. Dải lụa thần kinh gợn sóng, nguồn ảnh của tác giả 


Nguồn anh 331 
49. Photon, nguồn tranh minh họa của Marco Bellini, Instituto Nazionale 
đi Ottica — CNR, Florence, Italy 


so. Barbara McClintock, nguồn ảnh của Kho lưu trữ Viện Smithsonian, 
hình ảnh #SIA2oo8-s6oo 


s1. Ben Carson, nguồn ảnh của Đại học Y Johns Hopkins 
s2. Nicholas Wade, nguồn ảnh của Nicholas Wade 


s3. Đột quy thiếu máu cục bộ, hình chụp CT bộ não bị nhồi máu động 
mạch não giữa, của Lucien Monfils, http://en.wikipedia.org/wiki 
File:MCA_ Territory_Infarct.svg 


s4. Niels Bohr ngồi với Einstein năm 1gzs, ảnh của Paul Ehrenfest, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Niels_Bohr_Albert_Einstein_by_ 
Ehrenfest.jpg 


5s. Brad Roth, ảnh của Yang Xia, nguồn ảnh của Brad Roth 
s6. Richard M. Felder, nguồn ảnh của Richard M. Felder 
57. Sian Beilock, nguồn ảnh của Đại học Chicago 


s8. Lời giải đồng xu, nguồn ảnh của tác giả 


Chỉ mục 


A,Ă,Â 

Afghanistan 87, ¡s3 

“aha!” 62, 7o, 293 

Alan Baddeley 66 

AIbert Einstein 2o, 246 

Alexander Williamson 3z 

Alfred Wegener s8 

Alzheimer 48 

âm thầm, giải quyết vấn đề 12-13 

ẩn dụ, tường gạch 4t, 47 
bắt kịp những người bạn 
thông minh 38 
chế độ tư duy phân tán và 13, 
34. 47. H5, 153 
chuyển đổi qua lại giữa hai chế 
độ 12, 35-8 
hiệu ứng Einstellung o, 28, 
39-42, 55, 157, 182, I9, 259, 
khai thác và mở rộng khả năng 
345 
ký ức 35, 45, 48, s6-9, 62, 74, 
8o, 172-8, 192, 197 
lập khối thông tin VII, 54, go, 
1OO, 122, 131, 1Q, 212, 2Q4 
nói chuyện với người khác 
43-4 
trở ngại 19, 155, 165, 263, 267 
xây dựng cấu trúc thần kinh 
50, 15, 1Q7, 21 

Amy Alkon 47, z8o 


Anki, thẻ học 68, 14g 

ăn nhẹ 176 

Anthony Sciuto 8n 

ảo tưởng sức mạnh s4, 66, 70, 
82, 126, 134, 271 

Apara Ranjan 3s 

Aukury Cowart 13Q 

Avogadro, hằng số 176 


bạch tuộc tập trung 17, 55, 61, 285 
ba chữ B (bed, bath, bus) 3z 

bài diễn thuyết lão luyện tại TED 
175 

bài hát khuấy động r76 

bài tập đảo chữ 7o 

bài tập và mẹo ghi nhớ :8o-o4 
bài tập với đồng xu và tam giác 2s 
bài thơ phương trình 214, 227 
bán cầu não phải 22, 173, 24O, 241, 
242, 28s, 288, 3o8 

bán cầu não trái 22, 244-5 

bản năng sinh tồn của chim 21 
Barbara Oakley IX, XIV, z8o 

bắt đầu với một ví dụ đã giải sẵn 
6o 

bắt kịp những người bạn thông 
minh 38 

Bây giờ đến lượt bạn 12, 25, 27, 
35, 44. 47, 70, 73, 1O7, 114, 13t, 14, 
14Q, 152, 164, 174, 17, 1Q3, 223, 237 


Chỉ mục 333 


Ben Carson 229 
Benoit Mandelbrot z16-7 
benzoyl peroxide và mụn 137-8 
bế tắc hay nhóm thông tin s5 
B. E. Skinner 157 
Bill Gates 71, 231 
Bill Zettler 13, tọo 
bi mật sâu kín 26g-7o 
Black-Derman-Toy, mô hình z 
Bob Bradshaw 258 
bối cảnh và nhóm thông tin 6-4, 
74, 77. 84 
bộ kích hoạt chế độ phân tán 
37-8 
bộ não 6-7, 12-18, 32-4, 49, 55-6, 
ỐI, 73-4, Ổ7, 90, Q0, 100, 103, 105, 
156, 167, 174, 187, 18g, 200, 205, 
241, 261, 264, 267, 271, 298, 243. 
263, 266, 27o-8 
cài đặt mặc định của não bộ 
274 
đào tạo lại bộ não 6 
nhào nặn bộ não 2os-8 
thiết kế để thực hiện các phép 
toán nhấm phi thường 8 
sự trưởng thành của não bộ 
194-8 
trì hoãn và não bộ 26, so, 8g-o 
vỏ não trước trán 13, 16, 48, 
2oo 
Xem thêm toán và khoa học, 
học tập; cấu trúc thần kinh, 
xây dựng 
bộ nhớ truy cập (RAM) 46 


Brad Roth 252 

bước cơ bản để hình thành một 
khối thông tin s9-66 

Bụt bận Jeans xanh 136 

C 

các bài hát 103 

các câu hỏi thường gặp về sự trì 
hoãn 16o-3 

các nhạc công 126 

các thủ thuật sử dụng công nghệ 
148-50 

các vấn đề và kỹ thuật khác nhau, 
xen kẽ 8o 

cải mác và sự tự tin 203-4 

cài đặt mặc định của não bộ 274 
Cal Newport 144 

cảm xúc tiêu cực 137, I2 
Candace Pert 231 

cá nhân hóa những gì bạn đang 
học 2z19-23 

cần thêm thời gian 38 

Carl Sandburg 3z 

Cassandra Gordon 44 

Câu giờ 1s8 

câu hỏi t2, 24-5, 8-2, 88, 122, 130, 
142, 160, I8Q, 202, 232, 234-5, 247, 
255-7, 260, 262, 275 

cấu trúc thần kinh (xây dựng) so, 
156, 1Q7, 211 

Celso Batalha 233 

chấn thương não (traumatic brain 
injury, TBI) 87 

Charlene Brisson 1o4 


334 a mind for numbers 


Charles Darwin 222, 228 
Charles Dickens 32 

Charles Duhigg go 

châu Phi 23o-i 

chế độ tập trung và phân tán 14, 
22, 2Q, 3L, 4o, 288 


chế độ tư duy phân tán 13, 34, 14, 


15 
ẩn dụ, tường gạch 41, 47 
bài tập đồng xu 25 
bán cầu não phải 22, 173, 240, 
z4, 242, 28s, 288, 3o8 
bộ kích hoạt chế độ 3-8 
kỹ thuật Bảt-đầu-khó - nhảy- 
sang-dễ 2s7-62 
lỗi trong bài tập 35 
máy pinball 14, 16, 19, s7 
bức tranh toàn cảnh 76, 147 
tâm hồn con người ọg, 201 
thư viện khối 73, 122-4, 156 
tín hiệu, thất vọng 42 
ma thuật toán học 153-4 
trực giác giải quyết vấn đề 73, 
131, 195-7 
chia nhỏ bài học phức tạp 222 
Chico Marx 146 
chiến thuật 4, 264 
chính niệm và thi cử 1os-6, 261 
chỉ trích 23⁄4, 238, zo6 
“chơi lô tô phương trình” 245 
chứa bao nhiêu lỗi 3s 
chú cừu Earl 3 


Chương trình Huấn luyện Sĩ quan 


Dự bị (ROTC) 4 


chuyển dịch 223-6, 304 
Chuyến đối chế độ tư duy 35-46 
ấn dụ, tường gạch 41, 47 
bán cầu não trái 242-3 
“con bạch tuộc tập trung” 17, 
55, ÓI, 285 
lập luận từng bước có trình 
tự 72 
mạng lưới trạng thái chú 
ý cao độ 12 
pinball 14-o, s7 
thư viện khối 73, 122, 123, 124, 
156 
trì hoãn 18, z6-2o, 4g-o, 8o- 
98, 9g-n9, 143, 146-54, Is5-66 
vỏ não trước trán 13, 16, 48, 
198, 309 
ý chí 36, go, 97, 1o, 103, 160, 
257 
chuyển đổi giữa chế độ tập trung 
và phân tán 4o 
chuyến vị gien (“gien nhảy”) 221 
Coffitivity so 
cô lập 139 
công cụ, thủ thuật và mẹo mực 
135-54 
cortisol z6o 
CỜ Vua 10, 3Q-O, 75-7, 126, 157, 1Q6- 
8, 2oo, 267, 270 
CPR 317 
cung điện ký ức 172-o 


D,ĐÐ 
danh sách 27, 78, 1oo, 140-4, 147- 


Chỉ mục 335 


52, 157, 172-5, 17, IỔ7, 202, 255-7, 
264 

danh sách đầu việc khi ôn thi 
255-7 

Daphne Gray-Grant 283 

dấu hiệu XI, g7, Ioo-4, 15-6, 135, 
139, 1Ó4, 236, 242, 272, 2Q1 

David Allen 133 

David B. Daniel 281 

David Eugene Smith 215 

Debra Gassner Dragone 64 
Dina Miyoshi 4o 

Doug Rohrer 8i 

dự án Manhattan 245, 26g 

đự án “Mind Well” s2 

đâm đầu vào tường 6, 127 

đàm phán giải cứu con tin 1s8 
đánh dấu dòng 277 

đánh giá hoạt động 39 

đánh giá thấp bản thân zoz 
đan xen các kỹ thuật giải bài 264, 
275 

đan xen nội dung so với học quá 
mức 7g 

đào tạo lại bộ não 6 

đi dạo và nhớ lại 78-81 

"điếc” cảm xúc 242 

điện s, 7, 87, 107, 127, 13Q, 18o, 
207, 231, 276 

điện thoại “di động”, phát minh 
121 

định luật II Newton 171 

Định luật May Mãn 7¡, 125, tại, 
148 


định lý Pythagore 34 

đọc lại 66-7, 7o, 76, "15, 123-4, 128, 
130, 188, 273 

độc thoại tiêu cực 267 

đồi não ss 

động cơ, phát minh 3, 121, 230 
đơn giản 1-2, 8-o, 38, 55, 58-0, 70, 
74, 5, Q5, 10O-I, 115, 123, 131, 13, 
138, 142, 146-7, 16g, 178, 18o, 183, 
102, 1Q7, 201, 200, 215-Ố, 220, 224, 
231, 233, 250, 253, 258, 264, 270-2, 
277. 301-4 

đơn giản hóa s8, 73, 85, 187, 194, 
210, 222, 226, 273-4. 

động não 245-531 

đơn vị đo là bạn của bạn 252 
đột biến Treacher-Collins "12 
Đương kim lề thói (Fiore) 139 

E 

eBay 13! 

Elizabeth Ploughman 137 
Emanual Derman 211 

E.T. Bell z4o 

Êvariste Galois 24o 


Evernote 149 
F 


Fabian Hadipriono Tan 186 
Forrest Newman 1oo, 169 
Francesco Cirillo mo 

Frans Johansson 155 
Freedom 130 


336 a mnnd for numbers 


G 


Garret Lisi 111 
Garry Kasparov 1o, I1 
Gary Noesner 1s8 
ghen với thiên tài o7 
G.H. Hardy 239 
ghi nhớ 26, 28, 3o, 46, 57, 61, 66, 
76, 7Ổ-Q, 122-3, 12Q-O, 167-7, 1Öo- 
94, 198, 202, 208, 255, 267, 272, 
277. 284 
ghi nhớ tên 186-7 
giác quan 172 
Giải cờ chớp Reykjavík năm 2oo4 
" 
Giải Nobel zo6, 21s, 221, 234, 269 
giải quyết vấn đề, lập khối s4-88 
giải Táo Vàng 223 
giải thích (ý tưởng theo một 
cách) 222 
Giải vô địch Ghi nhớ 168-g 
giảm bớt loâu nọ, 297 
Giáo viên của nãm 1og 
gia tăng hiểu biết và giảm bớt lo 
âu VIII 
giá trị của 78, 134, 139, 235 
gien nhảy (chuyến vị gien) 22: 
giới hạn trong tích phân n8 
GIBill 6 
góc nhìn “bức tranh toàn cảnh” 
263-5 

Xem thêm chế độ tư duy phân 

tán 
Goldman Sachs 2n 
Google 3o, 66, 136, 150, 175 


H 


Hãy cứ bình tĩnh 1o 
hệ thập phân (ghi nhớ) 188 
hiểu biết bằng trực giác 1os 
hiểu biết tính chất của phương 
trình 2s2 
hiểu giá trị của “Xấu” 237 
hiệu ứng Einstellung +o, 28, 3g- 
42. 55, 157, !B2, 1Q, 259 
hiệu ứng phái sinh 12s 
hình ảnh dễ nhớ 11-2 
hình tam giác, đồng xu 25 
hình tượng hóa 196, 225 
hít thở sâu và tự thử nghiệm 26, 
272 
hóa học 4, 8, 32, go, 93, 173, r76, 
182-3, I87-8, 210, 264 
hoảng loạn 12g, 26o-1, 264-6 
“hoạt động” lặp đi lặp lại, lập khối 
129-32 
học cách trân trọng tài năng của 
mình 19s-2o4 
làm bài thi 154, 249, 254, 262-4 
mở khóa tiềm năng 269-724 
nghịch lý 35, 44, 269, 270, 
28g, 292 
nhào nặn bộ não 2os-13 
phát triển trí tưởng tượng 
qua các bài thơ phương trình 
214-19 
thách thức của toán và khoa 
học 225 
học được cách không ôm đồm 
quả nhiều 7 


Chỉ mục 337 


học kiểu phục hưng 228 

học ngoại ngữ 126, 209, 222 

học nhóm g8, 245, 247, 249, 274 
học sinh “chậm hiểu” 235 

học tập là sáng tạo 3 

học tập với thời gian hạn chế 88 
học thuộc lòng s56, 127, o6, 268 
Học viện Ngôn ngữ Quốc phòng 
s6 

Howard Gruber 32 

“hội chứng kẻ mạo danh” 2o 
hội chứng “sinh viên bám đuôi” 
332 

Huân chương Tự do của Tống 
thống 229 

Huy chương Fields 7s 


Inspire! 133 
lraq 86-7 


J 


James Cameron 23! 

Jane Austen 3z 

Jason Dechant 7o, !8g, 225 
Jefrey Karpicke 66 

Jefrey Prentis 217 
Jonathan Coulton 2i6 
Jordan 8o 

Joseph Coyne n2 

Joshua Foer 175 


K 


Kathleen Nolta 223 
“Kẻ giao tiếp với Các phương 


trình” VỊ, s4 
kẻ “tỉa gọt tri thức” 234-7 
kế hoạch hàng ngày 138-o, 142, 
144 
kế hoạch vi mô 16o 
kể lại 213-4 
Kenneth R. Leopold 24 
khái quát so, i99, 209, 212, 224-7, 
272 

Xem thêm lập khối thông tin 
khai thác, mở rộng khả năng 
34-5 
khai thác thói quen zombie 10I-7 
Khoảnh khắc kết nối 155 
khối lượng riêng 18s 
khỏ khăn trong chú ý 16o- 
“Không phải lỗi tại tôi” ¡63 
khôn ngoan chờ đợi 157-o 
khớp đốt ngón tay 17I 
khớp thần kinh s7, zi8 
kích hoạt chế độ phân tán 37-8 
kích hoạt chế độ “zombie” 1oo 
kiếm tra lại bài làm 2so, 261, 263 
kiểm tra thử 12o-o 
kiểm tra trắc nghiệm 26z 
kiến thức đột nhiên sụp đố (đâm 
đầu vào tường) 1z7-8 
kiệt sức 232 
kim loại chuyển tiếp 188 
kỹ thuật câu cá 226 
kỹ thuật cung điện ký ức 172-o 
kỹ thuật động viễn tỉnh thần ns 
kỹ thuật giảng dạy “chủ động” 233 
kỹ thuật giảng dạy “hợp tác” 233 


338 a mind for numbers 


kỹ thuật Pomodoro 27, 1o3, no, 
I5, 140 

kỹ thuật tương phản tâm lý 1os-6 
kỹ thuật đan xen nội dung nhau, 
giải quyết vấn đề 7o-8z 

ký ức 35, 45. 4, 57-0, 62, 74, 8o, 
85, 172-9 


L 


làm bài tập về nhà và bài kiểm tra 
88 
làm bài thi 152, 247, 252, 255-6, 
2509-62 
làm lại và sáng tạo s3, 88 
làm nhiều việc cùng lúc n3 
làm thêm một bài mới, lập khối 
thông tin 124, 132 
làm việc nhóm o8, 148, 239, +48 
làm việc nhóm với người hướng 
nội z49-5O 
“lần này nữa thôi” ¡46 
lập bản đồ khái niệm 76 
lập khối sâu 2o8-r 
lập khối thông tin s4, s8, 6-3, 
69, 71, 76, 79, Ổ4, Q0, 1OO, 120, 130, 
1Ố7, 210, 201 
ảo tưởng về năng lực 66-73, 
82, 126, 134, 163, 271 
rập khuôn các giải pháp có sẵn, 
tránh 83 
trí nhớ làm việc 45-6, 5o, 56, 
68-o, 127, 129-30, 139, 168, 1Q0, 
196-8, 216, zoo-3, 298, 303 
bối cảnh 62-4 


xây dựng cấu trúc thần kinh 
5O, 156, 1Q7, 2H 

chuyến dịch và 63, 223-6, 307 
đi dạo và nhớ lại 78-8 

định nghĩa 8i, 3o7 

hiểu được ý tưởng cơ bản 6z 
hiệu ứng kiểm tra 13o 

thông tin sâu ọ 

kỹ thuật học tập trong thời 
gian hạn chế 86-8 

lặp lại một lần nữa 124 
mảnh ghép, phép ẩn dụ 6i, 
65, 79 

nghẹn VỊII, nọ, 23o, 297 
nghỉ ngơi, trò chuyện 36, 123 
nhớ lại 43, 67, 7o, 76, 78, 84, 
Q7, 115, 123-4, 163, 175, 184, 1Q2- 
3, 2O1, 2O6, 210, 24Q, 252, 260, 
271, 294 

quả trình lập khối thông tin 
đưới-lên 63-4 

quá trình “bức tranh toàn 
cảnh" trên-xuống 63-4 

sáng tạo và V, 76, 1Q, 172, !77 
sắp xếp (tài liệu) cho 38 

kiến thức đột nhiên sụp đố 
(đâm đầu vào tường) 127-8 
tập trung chú ý 17, 36, 4o, 55, 
84, 1OQ, 114, 15, 175, IỒI, 257, 
26o, 268, 28s, 2Q1-2 

thêm một vấn đề cho 

thực hành tạo thành vĩnh cửu 
737 


Chị mục 


thư viện các khối thông tin 
28-0 
tổng kết go, 155 
ảo tưởng về năng lực, tránh 
66-73, Ö2, 126, 134, 163, 271 
xây dựng một khối thông tin 
120 
đan xen và quá mức 7g-8z 
lập khối và 6i, 27! 
lặp lại cách quãng 183-7 
lặp lại "mang tính bảo trì” 67 
lặp lại và trí nhớ làm việc 16g, 173, 
271, 275 
lập luận từng bước có trình tự 72 
Larry Ellison 23! 
LeechBlock 1so 
lên dây cót tỉnh thần 12, 88, 
Liane Gabora 35s 
liên kết với sự kiện đáng nhớ 
187-8 
Liên Xô, làm nhà báo s4 
“linh cảm chậm rãi” 7¡ 
Lisa Allen gợ 
lo âu, giải quyết 26o-2 
bế tắc hay lập khối thông tin s5 
làm bài thi 152, 247, 252, 255-6, 
25g9-62 
lòng kiên trì, trí thông minh 228 
lúng túng và học tập 24 
luyện tập có chủ ý 124-6 
luyện thuật đảo chữ 7o 
lý do khi cố quá lại khiến ta trở 


thành “quả cố” to 


G3) 
œ 
` 


lý do và phái làm thể nào 195-6 
M 

ma cả rồng chuyển hóa 45, 182 
mắc kẹt (hiệu ửng Einstellung) 
28,3o 

Magnus Carlsen 1o-1, 39, 197, 27O 
Malcolm Whitehouse r76 
mạng lưới trạng thái chú ý cao 
độ 12 

mạng lưới trạng thái nghỉ ngơi 12 
mảnh ghép ó:, 65, 79 

Marco Bellini 22o 

Mark Granovetter 247 

Mark Zuckerberg 231 

Mary Cha 153 

ma thuật toán học 153-4 

máy pinball 14, 16, 9, s7 

mẹo ghi nhớ 187, 8o, 192, 301 
Michael Dell 3: 

Michael Gashaj +48 

Michael Gazzaniga 244 
Michael Pariseau 139 
Microsoft 1s5 

Mike Orrell 107, 127 

Mike Rosenthal 83 

MIT ¡44 

“môi trường an toàn” cho việc phê 
phán 248 

mở khóa tiềm năng z6o 

mơ màng 1o2, 1Q9, 202 

mơ màng trong lớp ro 

một chút thôi là đủ o6 


œ 
= 
= 


z 


Nadia Noui-Mehidi 286 
Napoleon Chagnon +4o 

nạp một vấn đề mới 174 

Neel Sundaresan 133 

Neil Fiore ¡3o 

nên làm đầu ngày, việc khó chịu 
nhất 16s, 276 

Ngài Charles Sherrington 2zo 
Nghẹn thở: Những bí mật của bộ 
não bật mí về cách làm đúng lúc 
bạn cần 266 

nghịch lý 35, 44, 272-3 

nghiện ngập và trì hoãn g3 

nghỉ giải lao 27s 

ngủ 31, 34, 36, 3, 42, 47-0, 64, 92, 
122, 136, 138, 142, 163, 171, 170, 183, 
1Q2, 201, 255, 262, 275, 2Q6 

ngụy khoa học 24s 

người biện hộ cho ác quỷ 244 
người đẫu tranh và sáng tạo 53 
Người đi tìm vô cực: Cuộc đời của 
thiên tài 239 

người quen và thành công trong 
thị trường việc làm 248 

người thông minh và sự trì hoãn 
200-I 

người tự học z38 

nhà khoa học sáng tạo, không 
giàu trí tưởng tượng 71 

nhào nặn bộ não 2os 

nháy mắt và tập trung 39 

nhiệm vụ khó khăn 16o 

nhồi nhét 26, 41, 94, 17, 304 


a mnnd for numbers 


những chú khi tạo nên vòng 
benzen 183 

những đề thi trái khoáy 234 
Những kẻ man di quý tộc +40 
Những người đàn ông của toán 
học 24o 

những tháng có 3! ngày 17 
Những ý hay đến từ đâu? 7\ 
nhược điểm, biến thành lợi thế 
Nicholas Wade 23o 

Nick Appleyard 2o3, 284 

Niels Bohr 24s-6 

niềm đam mê V, 157, 164, 203, 2IO 
niềm tin vào zombie (thói quen) 
105, 146 

nói chuyện với người khác 43 
nội hóa một số khái niệm và kỹ 
thuật 7 

Norman Fortenberry o8 

nuốt (chất độc) arsen 8o, 95, 157 
O,Ô,Ơ 

Oh, Them Golden Slippers 76 
Olympic Khoa học 2oz 

Oraldo “Buddy” Saucedo n7 
Ông-Thầy-Cáu-Kinh 3, 7s 

ôn tập các tài liệu mới sì 

ôn tập chủ động 154 

P 


Patrick Scoggin +22 
Paul Blowers 2so 
Paul Kruchko 86 
Paul Schwalbe 4o 


Chí mục 341 


phản xạ siêng năng có điều kiện 
105 
phát minh, cải tiến 3l, 121 
phát triển trí tưởng tượng qua 
các bài thơ phương trình (thói 
quen) 214 
phép ẩn dụ 14-5, 18o-3, rổổ, 193, 
2n 
ký ức 35. 45, 4, 57-9, Õ2, 74, 
8o, 85, 172-9 
nhào nặn bộ não 2os 
“phép thuật của sự sáng tạo” 35 
“phong độ” 155 
photon 22o 
phương pháp tiếp cận trực tiếp 
XII, 11, 13 
phương trình 2, 9, 54, 79, 137, 
1Q, 175, 11, 1Q0-2, 214, 217-9, 245, 
252-3, 263 
Phương trình Kế toán 64 
Phương trình Trì hoãn, Steel 1oz 


Q 


quá trình “bức tranh toàn cảnh” 
trên-xuống 63-4 

quá trình lập khối thông tin dưới- 
lên 63-4 

Quân đội Mỹ 4 

Quizlet.com 150 

quy tắc học 274-8 

quy tắc học dở z76-8 

quy tắc học tốt z74-6 

quy trình học tập từ trên-xuống 
và từ dưới-lên 64 


R 


Ramanujan +39 

Randall Broadwell 143 
RateMyProfessors.com 17, 284 
Reddit.com 2zz 

Richard Felder zss, 282 

Richard Feynman 215, 222, 245-6, 
273 

Rita Emmett g2 

Robert Bilder s2 

Robert Kanigel 239 

Robert R. Gamache 77 

Roger Bannister 136 

rối loạn nhận thức góc nhìn rộng 
của bán cầu não phải 3 

rõ mười mươi 235 

S 


Salvador Dalí 33-4 

sáng tạo phản trực giác 21 
sáng tạo và học tập 248, 272 
Santiago Ramón y Cajal +os-g, 
212, 23O, 23⁄4, 273, 2Q7 

sắp xếp, lập khối thông tin 7o 
Scott Young 222 

Seth Roberts 137 

Shaun Wassell z¡ 

Sheryl Sorby 178 

Sian Beilock no, 266 

Silvanus Thompson 1ổi 
SkillsToolbox.com 175 

sợ hãi và sáng tạo 53 
Solomon Shereshevsky 54, 58-0, 
62 


342 a mnu tor numbers 


sóng điện từ 26 
số tay ghi chú sơ bộ 14 
Srinivasa Ramanujan 239 
StayFocusd 1so 
Steve Jobs 231 
Steven Johnson 7! 
Steve Wozniak 23: 
StickK ¡so 
StudyBlue 14o 
sức mạnh của làm việc nhóm z4! 
Sức mạnh của những mối quan hệ 
lỏng lẻo 247 
Sức mạnh của thói quen, Duhigg 
99 
Susan Sajna Hebert 262 
sự tập trung chú ý 84, 2so9, 20s 
sự trì hoãn ¡8, 26, 2g, 8g-g6, 1o2, 
Hổ, 135, 130, 155, 160-5 
các câu hỏi thường gặp về sự 
trì hoãn 16o-t 
chuyển dịch ý tưởng 226 
khó khăn liên quan đến chú 
ý !59 
không thoải mái và oi-z 
khôn ngoan chờ đợi 157-o 
“lần này nữa thôi” 146 
mẹo mực 135 
nghiện ngập 93, 231 
người thông minh 19o-o, zo6 
nhồi nhét 26, 41, 94, n8, 307 
thách thức 6, !8, 75, 87, no, 
205, 212, 225, 232, 246, 273 
xao lãng 4O, 50, Q1, 103, 111, 113, 
134, 148, 166, 223, 267, 273-4 


ý chỉ 36, go, g7, 1ot, 103, 160, 

257 

zombie thỏi quen 1oo, !ới 
sự tự do của một lịch trình 143 
Sylvia Plath zi4 
Syria 8o 


T 


Tai Sheridan 136 

tạm dừng và xét lại 1s8 

tạp chí Science 76 

“Tập hợp Mandelbrot” z¡6 

tập thế hình 3t, 121 

tập trung vào quá trình, chứ 
không phải vào sản phẩm o8-g 
tàu Titanic 239 

Terrence J. Sejnowski X 
tetracycline, mụn trứng cá 137-8 
thang đo độ cứng của khoáng vật 
172-3 

thành công, mong muốn thực 
hành s 

thành công trong sự nghiệp với 
điểm GRE logo 

thất vọng, chế độ tư duy phân tán 
42 

thấu cảm 236 

thay đối, khả năng 92, 95, 9 
thay đối suy nghỉ và cuộc đời 
XIH, ọ, 21s 

thay đối thói quen, đã đến lúc 134 
Thầy Manzi 212-3 

thẻ học 68, 8i-2, 149-0, 274-5, 302 
theo sát nguyễn tắc ¡o6 


Chỉ mục 343 


thẻ thao, toán. khoa học 37, 1s6 
thiết lập mục tiêu 147, 1sO 
Things (43 Things) 1so 

thi thứ 262 

thơ Ca 35, 173, 207, 213, 217, 224 
thơ ca và toán học 21s 

thời gian hoàn tất công việc 144 
"thời gian vui chơi” isi 

thói quen 68, 77, 8g-o, 92, 94-5, 
97, 99~7, 14-5, 137-8, 145, 150-1, 
154-5, Is8-61, 235, 296, 2g8 

thỏi quen bản chất, biển nó thành 
68 

thói quen xấu có tính nền tảng 9z 
Thomas Day 68 

Thomas Edison 3, 33-4, n8, 289 
thở và làm bài thi 26-2 

thụ động nhắc lại 12o, 276 

thuật ngữ công trong vật lý 218-o 
thức dậy và nhớ lại 49, 177 

thực hành tạo thành vĩnh cửu 
73-7, 130 

thướng cho mình 27, 107, 113 

thụ thê thuốc phiện z3 

thư viện khối thông tin 73, 122-4, 
156 

thùy chẩm ss 

thuyết tiến hóa 7n, 228 

Thuyết tương đối 22o 

“tích cực” lặp lại, lập khối 183-6 
Tích phân dễ như bỡn 8i 

tiết kiệm năng lượng từ thói 
quen 1oo 

tìm kiếm lời khuyên o8 


tội phạm vị thành niên 20s, 212 
tờ New York Times +3Q 

Tracey Magrann 174, !77, 260 
trâm cảm 48 

tránh rập khuôn các giải pháp 6o, 
8 

tránh tự tin thái quá z4 

trân trọng tài năng của mình :os 
trẻ vị thành niên thường khó 
kiểm soát các hành vi bốc đồng 
205 

Trevor Drozd 41 

trí nhớ ngắn hạn 46 

trì hoãn và không thoải mái o¡ 
(trị) mụn 137-8 

trí nhớ dài hạn 4, 45-6, 5o, 6o, 
74, 124, 168, 11-3, 190, 195, 2Q0, 
292-3, 297-, 303 

trí nhớ không gian 16o 

trí nhớ làm việc 45-6, so, s6, 68- 
9, 127, 129-0, 130, 168, 190, 196-8, 
216, 2Q0-3, 298, 303 

trôi dạt lục địa s8-o, 62 

trở ngại 155, 165, 267 

trở ngại và học tập 21o, 263 
trốn tránh và trì hoãn 243 
trước ngày thi so, g6, 257, 264, 
278 

trừu tượng và mã hóa i8 

trừu tượng và phức tạp 58, Is8 
truy ngược lại từ đầu 67, 2og 
tự kiếm soát bản thân 43 

tự kiểm tra 135, 271 

tủ lạnh 1, nọ 


344 a mind for numbers 


tự lừa bản thân X, 132, 241 

tự nói chuyện với chính mình 
100, 215 

U,Ư 

ung thư 182 

ứng dụng (tốt nhất) cho học tập 
148-51 

ưu khuyết điểm riêng 225, 233, 
238 


V 


vật lý trung cấp trong y học và 
sinh học, Roth 2s2 

Vera Pavri ¡8g 

vệt ký ức s6-g, 62, 74, 197 

viết ra 27, 49, 8I-2, 126, 132, 138-0, 
150, 202, 264 

viết ra sẽ giải tỏa những ý nghĩ 
264 

viết tay 82, 128, 146, 190, 275 

vị trí và hồi tưởng 1s8, 17o 

vỏ myelin 2o7 

vỏ não trước trán 13, 16, 48, 200 
vỏ não xúc giác 176, 2oo. 

vòng bi và Thomas Edison 3⁄4 
V.S. Ramachandran 244 


W 


Weston Jeshurun 162 
William James 12o 
William Kamkwamba 23o 
William Koehler o3 
William Pietro 188 


William Thurston 75 
World Wide Web 7¡ 


X 


xao lãng 40, 50, Q1, 1O3, 112, 114, 
136, 150, 1Ó8, 225, 270, 276, 278 
xây dựng một khối thông tin 
122-7 

(xem) giờ 1 


Y 


ý chí 36, go, 97, 1oI-3, 162 

ý định học tập 66 

ý nghĩa hàm chứa trong một 
phương trình 214 

ý nghĩ có thể là hình ảnh, cũng có 
thể là từ ngữ 213 

YouTube 3o 

Yusra Hasan 1o2 


z 


zombie thói quen 1oo, Iối 
bắt đầu 1, 5-7, Q, 12, 17, 21, 26- 
8, 32, 36, 43, 5O, 55, 6O-1, 6Q, 
73, 86-7, 9ì, 93-5, 100-5, 100, 
11-2, 120-4, 130-46, 140, 152-3, 
156, 158, 161-2, 1ỐQ, 175, 18, 187, 
190, 200-2, 205, 207, 2OQ, 212, 
219, 22, 247, 255-7, 250, 2Ó1, 
26-6, 269, 274, 28o, 292, 295 
đánh dấu mục tiêu 1oo 
khai thác thói quen 1oi-7 
kích hoạt chế độ “zombie” 1oo 
kỹ thuật Pomodoro z7, 103, 
11O, 115, 149 


Chỉ mục 


kỹ thuật tương phản tâm lý 
105-6 

làm nhiều việc cùng lúc "3 
liên minh tối thượng cho 
zombie, nhật ký kẽ hoạch 
hàng ngày 14o-8 

niềm tin 1o, 105, 115, 146 
phần thưởng 27, 37-8, Q5, 1O1, 
104, 115, Hổ, 164 

sự thèm muốn về tỉnh thần 
105 

tập trung vào quá trình, chứ 
không phải vào sản phẩm 
1oä-9 

thói quen 68, 77, 89-2, 9o, 92, 
94-5, 99-7, 10-0, 14-5, 130-O, 
147, 153, 156-7, 16O-3, 237, 271 
tiết kiệm năng lượng từ thói 
quen 1oo 


345 


NHÀ XUẤT BẢN THÊ GIỚI 
“Trụ sở chính: 
Sö 46. Trân Hung Đạo. Hoan Kiếm, Hạ Nội 
Tel 0084 24 38253841 - Fax 0084 24 38269578. 
Chỉ nhanh: 
Số 7 Nguyên Thị Minh Kha: Quân 1 TP. Hô Chị Minh 
Tel 0084 28 38220102 
Email: marketiag@thegioipublishers.vn. 
Website www thegioipublishers vn 


A MIND FOR NUMBERS 
Cách chỉnh phục Toan và Khoa học 


Chịu trách nhiệm xuất bán: 
GIẢM ĐỐC - TỒNG BIÊN TÁP. 
TS. TRẤN ĐOAN LÁM 


Biên tập: Hoang Thi Mai Anh. 
Sủa bản In: Ngọc Linh 
Thiết kế bla: Mạnh Cuong 
Trình bày: Mỹ Máy 


In 5.000 bản, khổ 16 x 24 cm tai Công ty Cổ phân In va Thuong Mai Quốc Duy. 

Trụ sỏ chính: Số 9, ngách 130/1. ngô 130 phố Dộc Ngu. P_ Vinh Phục, Q_Ba Định, Hạ Nội 
Xuởng sản xuất: Trụ cầu N25. Đường Tân Xuân P. Đông Ngạc, Q Bác Tu Liêm. Ha Nội 
Số xác nhận đàng kỷ xuất bản: 694-2018/CXBIPH/17-62/ThG 
Quyết định xuất bản số: 237/QĐ-ThG cấp ngay 07 tháng 03 nam 2018. 

ISBN: 978-604-77-4372-8 
In xong và nộp luu chiểu nám 2018. 


„(MIND 


for 


NUMBERS 


GÁGH HINH PHỤC 
TOÁN VÀ KHOA HỌC 


“Cuốn sách tuyệt vời không chỉ dành cho những ai đang gặp khó khăn hoặc các 
chuyện gia về Toán học, mả còn cho những độc giả muốn suy nghĩ và niểu rõ hơn 
về môn học này." 

— Library }aurnal 


“Cuốn sách hướng dẫn cách thay đổi các thói cjuen để trở nên xuất sắc môn Toán 
và Khoa học... hay bất cứ điều gì 5an ir:lốn học ” 
— Tạp chỉ Mother Jones 


"Mót cuốn sách tuyệt vời! Lam thế nào để bạri yêu Toán và Ichoa h;ọc, và làm 

thể nào để bạn học giỏi hai môn học này? Vậy hãy đọc A Mind for Numbers - 

Cúch chính phục Toán và Khoa học bởi Barbata Oakiey là nhà äo thuật trử danh sẽ 
giúp bạn làm cả hai!” 

— Francisco J, Ayala, cựu Giám đốc va Chủ tịch Hội dồng 

Quản trị Hiệp hội Tiến bộ Khoa học Hoa Kỳ 


“Thật là một cuốn sách hiếm! Một trong số í: sách về sinh lọc tiến hóa tôi đọc 
trong 1O năm qua mà đã dạy cho tôi inột cái gì đỏ hoàn toàn mới" 

— Edward O. Wilson, Nhà văn đoạt giải Pulitzer 
và Giáo sư Nghiên cứu Đại iọc ¡ học Harvard 


ÔNG TY UỒ PHẪN SÁCH ALPHÀ. Cách chình phục... 
Trụ sử hinh: 128 Yhai Hà, Dỗng De, Hà &3i lữ: 77£02-/7-4372-® 

Âi. 34) 3722 §2 34 

Chỉ nhánh T8 HCM; 133G Rgt,Šn BẢnh Chiến PS, (t5, ¡2 BEAY 

T- 281 38221334 3° P: 

wwew al0habpUs va - HÍtpx:ƒAewo ísrraeek raar/alrhabs3 ú 8 93525{ 409078 


“Tm ng BN#v) của Mgộa R4 2k$ (gi W4 tr. øÏMzpE car, E tĩa3 Cư. Giá: 149.000đ 


